TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 
_. NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 


1956 - 2006 _—_ KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC - 
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HỮU CỔ - HÓA DAU 


G$. T5. ĐÀO VĂN TƯỜNG 


T7 NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 





Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 
50 năm xây dựng và phát triển 
Khoa Công nghệ Hóa học 


GS.TS. Đào Văn Tường 
Bộ môn Công nghệ hữu cơ - Hóa đầu 


ĐỘNG HỌC XÚC TÁC 


(Bài giảng cho sinh viên) 


"Ý_. 
NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
Hà Nội 2006 


BÀI MƠ ĐẦU 
Từ lâu con người đã biết sử dụng xúc tác (dưới dạng men) để tạo ra sản 


phẩm phục vụ đời sống con người, như điều chế rượu từ nho và sau đó là từ 
ngũ cốc. 


Đến thế kỷ thứ 5, con người đã điều chế được este từ rượu dưới tác dụng của 
axit sunfuric. Cũng dưới tác dụng của axit sunfuric có thể biến tỉnh bột thành 
đường theo phản ứng: 

H;5O, 


(C,H„O©;), + H,O ¡ñC,H,,O, 


Vào thế kỷ thứ 18 đã xuất hiện các loại xúc tác oxit nhôm, silic... Khi cho 
hỗn hợp rượu đi qua các loại xúc tác đó ta sẽ thu được ctylen: 


CH;CH,OH —> CH,=CH; + H;ạO 


Năm 1781 Parmantier đã tiến hành khử hydro của rượu etylic trên xúc tác 
kim loại (Au, Fe, Ni, Pt, Sn, Mn, đặc biệt là Ag). 


Bước sang thế kỷ 19, Faraday đã công bố một loạt công trình (1834) về 
phản ứng hydro hoá, dehydro hoá, oxi hoá-khử ... Thành công của Faraday là 
dùng xúc tác Pt trong phản ứng hydro hoá etylen thành etan. Còn Klusman dùng 
xúc tác Pt trong phản ứng oxi hoá amoniac thành axit nitric. Hofmann cũng dùng 
xúc tác Pt rong phản ứng điều chế formaldehit đi từ metanol. 


Ngoài Pt, Sabatier dùng xúc tác Ni và các kim loại khác có độ hoạt tính cao 
cho phần ứng hydro hoá, oxi hoá ... 

Sự phát triển của xúc tác trong các thập kỷ gần đây được Heinemann thống 
kê (năm 1981) và được bổ sung bởi Davis và Hettinger (1987) như ở bảng Ï.I. 


Bảng I.1. Tổng kết một vài công trình quan trọng về các quá trình 
có xúc tác đã đưa vào sản xuất 


























Năm ỳ mm. 
Sản xuất Quá trình hoặc phản ứng Xúc tác sử dụng 
1875 Sản xuất axit sunfuric SO; +1/2O; —> SO; Pt, V;O; 
1903 Sản xuất axit nitriC: Lưới Pt 
2NH; + 5/2 O; —> 2NO + 3 HO 
| 1913 Tổng hợp amoniac: N; + 3H;—› 2NH; Fe/Al;O/K;O 





Bảng I.1 (Hiếp) 





















































































1960 


1923 Tổng hợp metanol CO + 2H; -› CH;OH Cu.ZnO 
1930 Tổng hợp Fischer-Tropsch Fe/K/CuO, 
CO +H; —› Hydrocacbon C, - Cạ; Co/Kieselgur _—_Í 
1920-1940. |Các phản ứng hydro hoá, hydro hoá dâu thực vật | Ni/Kieselgur, 
Ni Raney 
1936-1942 |Cracking xúc tác: C;ạ+ Cạo —> Cạ+ Cụ; SiO;- Al;O: 
1937 Oxi hoá etylen thành etylen oxit: Ag/Al,O; 
C;H¿ + O; —> C;H,O 
1942 Alkyl hoá parafin C;H; + C;H¡;—> C;H¡¿ H;SO,, HF 
1938-1946 |Tổng hợp oxo: Alken + CO/H; —> aldehit Cacbonyl coban 
(xúc tác đồng thể) 
1950 Reforming xúc tác, dehydro hoá, isome hoá PựAI;O; 
1955 Trùng hợp khối: ø+C;H, —> polyetylen T¡CH, AIR; 
1960 Trồng hợp Wacker: C;H,+ HO ->CHạCHO  |PdCI; (đồng thể) 
1963 Oxi hoá amoniac: Bi-phospho 
C;H; + NH; +3/2O; -> CH;= CH - CN + 3H;O | molipdat 
1964-1969 |Oxy clo hoá : CuCl; (đồng thể) 
GH¿ + HCI + O; —> C;H„Cl; + HạO 
1964-1968 |Cracking xúc tác, hydrocracking ZeoltX, Y 





Hydrodesunfuahoá RS + 2H; -> H;S + RH; 








1967 
1976, 1981 


1980-1995 


Refoming với xúc tác đa kim loại 






CoMo/Al;O¿ 
Pt-Re, Pt-Ir-Cu 





Điều khiển khí thải động cơ: oxi hoá CO và| Pt, Pd/AI;O;, 


hydrocacbon, khử NO 











Xúc tác chọn lọc cho phần ứng giảm thiểu NO 
6NO + 4NH; — 5N; + 6H;O 





1980-95 









Phản ứng chọn lọc hình dáng (ví dụ: Sản xuất 
etyl benzen C;H;C;H;) 







Rh/Al;O; 
VO,, TIO;, zeolit 


Zcolit (ví dụ 









Từ những năm 50 của thế kỷ 20, hai sự kiện quan trọng trong sự phát triển 
của xúc tác là: 


-_ Thứ nhất, sử dụng xúc tác với số lượng lớn làm tăng vận tốc phản ứng, 
cho phép tiến hành phản ứng ở điều kiện mềm như nhiệt độ thấp và áp 
suất không lớn. 

- Thứ hai. chuyển từ pha đồng thể sang dị thể, tăng khả năng tiếp xúc 
pha giữa chất xúc tác và chất phản ứng. Phản ứng tiến hành liên tục, 
năng suất cao. 

Những hướng phát triển xúc tác trong thời gian tới là khuynh hướng cải tiến 


sơ đồ công nghệ, kèm theo phát minh xúc tác mới. Tiến hành phản ứng ở điều 
kiện mềm. 


-_ Tìm loại xúc tác mới: xúc tác đồng thể, xúc tác đa kim loại, đa chức 
năng, xúc tác enzym, zeolit mới. 

~._ Dùng các thiết bị hoá lý hiện đại để nghiên cứu các đặc trưng xúc tác 

- Cải tiến các thiết bị về xúc tác để tăng cường sự tiếp xúc giữa xúc tác 
và chất phản ứng. 

Từ những tổng kết các công trình về xúc tác, ta có một định nghĩa hoàn 
chỉnh về xúc tác như sau: Chất xúc tác khi thêm vào hôn hợp phản ứng một lượng 
nhỏ cũng có thể thúc đẩy tốc độ phản ứng lên nhiều lần (hàng trăm, hàng ngàn, 
có khi hàng triệu lần...). Chất xúc tác tham gia tạo thành hợp chất trung gian với 
chất phản ứng, sau khi kết thúc phản ứng sẽ hoàn nguyên lại xúc tác. Chất xúc tác 
làm tăng phản ứng thuận và tốc độ phản ứng nghịch để phản ứng mau đạt cân 
bằng chứ không làm chuyển dịch cân bằng. Ngoài tính năng làm tăng tốc độ phản 
ứng, xúc tác còn có tính chọn lọc cao (tức là tạo ra sản phẩm chính). Điều này rất 
có ý nghĩa trong các phản ứng lọc — hoá dầu. 


Vì có các đặc tính ưu việt trên nên xúc tác được ứng dụng nhiều trong ngành 
công nghệ hoá học, đặc biệt là trong ngành lọc - hoá dầu, gần như hầu hết các 
phản ứng đều có xúc tác tham gia. Các phản ứng xúc tác thường được chia thành 
hai loại: phản ứng xúc tác đồng thể và phản ứng xúc tác dị thể. 

Giáo trình môn Động học“— Xúc tác ~ Hấp phụ có thể dùng làm tài liệu học 
tập cho sinh viên và học viên cao học ngành công nghệ hóa dầu và là tài liệu tham 
khảo cho sinh viên ngành công nghệ hoá học, công nghệ môi trường, công nghệ 
hoá dược và hợp chất bảo vệ thực vật. Giáo trình Nà là sách tham khảo cho cán 
bộ ở các viện nghiên cứu về hoá chất, lọc ~ hoá đầu.. 

Tác giả xin cảm ơn và mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc 
về nội dung cũng như hình thức để cuốn giáo trình được bổ sung và hoàn thiện 
hơn trong những lần in sau. 


Tác giả 


Chương Ï 


XÚC TÁC ĐỒNG THỂ 





























Từ năm 1960 quá trình xúc tác đồng thể đã trở thành quá trình xúc tác có 
nhiều triển vọng. Ngoài xúc tác axit-bazơ, còn có xúc tác enzym và xúc tác phức. 
Kết quả cho ra đời những vật liệu đặc thù, các polyme, các sản phẩm thực phẩm 
và tân được. 


Quá trình xúc tác đồng thể là loại phản ứng mà chất xúc tác và chất phản 
ứng ở cùng một pha. 


Các chất xúc tác đồng thể bao gồm các phân tử đơn giản hoặc các ion như 
HE, H;SO,, Mn?'... hoặc là tổ hợp của các phân tử như là hợp chất cơ kim, phức, 
các enzym... Tất cả các loại xúc tác này có thể hoà tan trong dung dịch phản ứng. 


Quá trình xúc tác đồng thể cũng có một vài ưu điểm: 


Tạo ra một hướng đi độc đáo cho các phản ứng, mà các phản ứng này 
khó hoặc không thể xảy ra. 

Các chất xúc tác đồng thể có độ hoạt tính và độ chọn lọc tương đối cao 
so với xúc tác đị thể trong một vài phản ứng nào đấy. 

Do chúng có hoạt tính cao và độ chọn lọc cao nên có thể tiến hành phản 
ứng ở điều kiện mềm hơn (nhiệt độ thấp và áp suất khí quyển). 

Phần lớn các quá trình xúc tác đồng thể xảy ra không có quá trình 
khuếch tán trong mao quản (chất xúc tác hoà tan hoàn toàn trong chất 
phản ứng), vì vậy ở đây chỉ có vấn đề là sự chuyển khối giữa pha khí và 
pha lỏng (được triệt tiêu bởi khuấy trộn lý tưởng). 

Đối với phản ứng toả nhiệt hoặc thu nhiệt, quá trình truyền nhiệt dễ 
đàng, ít xảy ra nung nóng cục bộ. 

Cơ chế phản ứng hoá học dễ dàng biểu diễn hơn, đơn giản và dễ hiểu. 


Quá trình tiến hành phản ứng dễ thao tác hơn. 


Tuy nhiên cũng còn những nhược điểm của quá trình xúc tác đồng thể: 


Quá trình phản ứng tiến hành thường gián đoạn nên không tự động hoá 
được. 


-_ Năng suất thiết bị không cao và đễ ăn mòn thiết bị. 


- Quá trình tách để lấy xúc tác khỏi khối phản ứng khó khăn hơn so với 
quá trình xúc tác dị thể (đây là nhược điểm chủ yếu). 


- Có nhiều phản ứng ở điều kiện mềm không thực hiện được. Nếu tiến 
hành ở nhiệt độ cao khó thực hiện trong phản ứng xúc tác đồng thể, vì 
khi đó cần áp suất rất cao. 


I1. PHÂN CHIA CÁC LOẠI PHÁN ỨNG XÚC TÁC ĐỒNG THỂ 


Phản ứng xúc tác đồng thể chỉ có thể tiến hành trong hai pha: 
- _ Pha khí: chất xúc tác và chất phản ứng cùng ở dạng khí. 
- _ Pha lỏng: chất xúc tác và chất phản ứng cùng ở dạng lỏng. 
1.1.1. Phản ứng xúc tác đồng thể pha khí 
Phần ứng thực hiện ở điều kiện các chất phản ứng và xúc tác đều ở thể khí. 
Ví dụ 1. Phản ứng cổ điển điều chế H;SO, bằng phương pháp phòng chì. 


Giai đoạn khó khăn là oxi hoá SO; thành SO; dưới tác dụng của xúc tác NO;. Cơ 
chế phản ứng không xúc tác có thể viết đơn giản như sau: 


2SO; + O; — 2 SO¿ 


Tốc độ phản ứng rất chậm, song nếu có mặt của xúc tác NO; thì phản ứng 
có thể xảy ra theo cơ chế sau: 


SO; + NO; —› NO + SO; 
Để hoàn nguyên lại NO; ta cho: 
NO + //20,—> NO; 
Cơ chế tổng quát: 
SO; + NO; —= SO; + NO 
+1/2O; 


Các phản ứng đều tiến hành với tốc độ rất cao và năng lượng hoạt hoá thấp. 


Ví dụ 2. Phân ứng clo hoá NO tạo NOCI, xúc tác brom. Cơ chế phản ứng có 
thể viết như sau: 


2NO + Br; > 2NOBr 


2NOBr + Cl; —> 2NOCI + Br; 


Ví dụ 3. Các phản ứng phân huỷ các hợp chất axetaldehi, etyÌ ete, rượu 


ctylic, formaldehit, dùng xúc tác là iot. Chỉ cần một lượng rất nhỏ J; cũng có thể 
làm tăng tốc độ phản ứng lên hàng ngàn lần và giảm năng lượng hoạt hoá từ 50 
kcal/mol (không có xúc tác) xuống 32,3 kcal/mol (có xúc tác). 


Tính tốc độ phản ứng: dưới tác dụng của xúc tác () cho phản ứng: 


AB = A+B 
Ta sẽ giả thiết cơ chế phản ứng như sau: 
AB+Kb> AK+B đ.) 
AK# K+A d2) 
"Tốc độ phản ứng (T.1): 
Vị = k\.CAg-Ck 


Cx- nồng độ xúc tác ban đâu. 
Tốc độ phản ứng (1.2): 
V;=k„Cay 
Khi ở trạng thái cân bằng ta có: V, = V; tức là: 
k.CanCx= ky.Cay 
Từ đó ta rút ra được: 
kụC „C, 


TH TRE (1.3) 
2 


Tuy nhiên phản ứng xúc tác pha khí thường tiến hành ở nhiệt độ cao (700- 


1000), phản ứng kèm theo hiệu ứng nhiệt cao, sự tạo thành hợp chất trung gian 


khó tiến hành và không ổn định. Vì vậy ta ít gặp hệ xúc tác đồng thể pha khí. 


1.1.2. Hệ xúc tác đồng thể trong pha lỏng 


Trong công nghiệp, quá trình xúc tác đồng thể pha lỏng thường được phân 


chia ra thành các loại phản ứng như ở bảng I.2. 


Bảng L2. Các loại phần ứng trong xúc tác đồng thể pha lỏng 





Loại phản ứng và ví dụ Loại xúc tác 
1. Phản ứng xúc tác axit-bazơ 





- Các phản ứng ngưng tụ 

- Dehydrat hoá, hydrat hoá - h 

- h Axit, bazơ lỏng 

- Hydro hoá, halogen hoá 

Ví dụ: Phenol + axeton — bis-phenol A 

(Phản ứng ngưng tụ) 

2. Alkyl hoá, cracking, thủy phân, đồng phân 

hoá, oligome hoá 








Axit Bronsted, Lewis 
Ví dụ: HF, H;SO, 




















GE: là |HöE Nh ko, AICI;, SbF 
3C-C=CH;+ HỆ—CH;—= HạC—-CH-CH;-(—CH; ` Š 
CHạ CHạ HF đậm đặc 
3. Phản ứng cacbonyl hoá, decacbony! hoá Cacbonyl Co, Rh, Pd, 
CH;OH + CO > CH;COOH phosphin 
CH;CH=CH, + H, + CO -› CH,CH,CH,OH Ví dụ: (Rh(CO);l;)' 








4. lzome hoá, sắp xếp lại Xúc tác cơ kim, kim loại 





CH,=CH-CHCI-CH;CI —› CICH;-CH=CH-CH,C| | cluster, các loại xúc tác 
phân tử lớn: 
W(OCH;); + C;H,AICI, 
5. Hydro hoá (tổng hợp L-dopa) Xúc tác cơ kim: 


hợp chất Rh-phosphin 





6. Oxi hoá một phần 
CH;-CH=CH,+ ROOH-—›CH;-CH-O-CH;+ ROH 
7. Polyme hoá: n(CH;=CH,) -› PE 


Mo(CO), 








Xúc tác Ziegle: 
T¡CI,+(C;H;)„Al 
Xúc tác enzym 





8. Các phản ứng ví sinh 


I.2. THUYẾT XÚC TÁC ĐỒNG THỂ SPITANSKI - KOBOZEV 
Thuyết định lượng của phản ứng xúc tác đồng thể do E. I. Spitanski và N. I. 


Kobozev để xướng năm 1926. Thuyết được xây dựng dựa vào các tiền đề dưới 
đây: 


10 


1.2.1. Phản ứng tiến hành bàng con đường tạo thành hợp chất trung 
gian giữa chất phản ứng và chất xúc tác 


Cơ chế tạo thành hợp chất trung gian có thể theo cơ chế phức ion hoặc cơ chế 
phân tử. 
L3.1.1. Cơ chế phức ion 
Khi phản ứng xúc tác là H° có thể có hai khả năng: cộng hợp vào ion và sau 
đó chuyển dịch liên kết trong phân tử, nhờ sự cộng hợp đó mà tách ra một lon ở 


chỗ khác của phân tử. Ví dụ phân ứng iot hoá axeton, xúc tác là H' có thể trình 
bày cơ chế như sau: 


CH;-CO-CH; +I; — CHạCOCH;I + HI 


CH; CHạ CHạ 

>c=o +H'= c--oH== „=0 +Ht 

H-CHz H=€CH">—.-~ H CHz 
Tiếp theo: 
l CH; 

CH; — 

 —oH+p—> CC” c> C=o +HỊ 
cH N \ 


1 
CH;--I CHạI 


Khi phản ứng tiến hành, các hợp chất chứa nhóm cacbonyl có thể thể hiện 
tính bazơ yếu. Kết quả có sự cộng hợp proton là sự chuyển liên kết C = O thành 
liên kết C = C, nghĩa là có sự chuyển dịch nối đôi trong phân tử, sau đó cộng hợp 
lot vào nối đôi C = €. 

Các phức trung gian là ton có thể tạo thành hợp chất trung gian vòng, ví dụ 
trong phản ứng đồng phân hoá và sự chuyển vị nối đôi dưới tác dụng của ion 
hydroxyl OH.. 


.CH CH „£H 
CH ŸCH, cZ Šch, ẤN S6... 
| — † !: —= + HO 
B3 HỘ Vũ 

0-H œ 


hoặc trong phản ứng loại nước của alcol xúc tác HạO”: 


11 


HạC—H H;C-¬-H, HạC 


/ + “ N 
CHạ);—C OH, === (CHạ)—G/ ©H; ———+ CCCH; +HạO +HạO! 
(CHạ); ` % (CHạ); v « 2 ⁄ ạ tha h 
lNG lều = 
H H 


Còn trong phản ứng trung hoà không phải quá trình chuyến hoá proton đơn 
thuần mà là quá trình được tiến hành qua sự tạo thành phức 5 cạnh: 


H H- 
ơ 4 ~O—H 
MhÖ vo £ c0HỊ ———* HạO_` + ——> 3HạO 
ọ H sn 
Ị ĩ 
H H 


Khi dùng ion kim loại làm chất xúc tác thường hình thành phức nội phân tử 
với kim loại. Ví dụ phản ứng loại CO; để tạo thành œ-xetoaxit trên các ion kim 
loại khác nhau, đặc biệt là những kim loại có hoá trị không đổi như Zn”, AI”*... 





OR No lạ) R ọ ~~=~= Me”?! 
lỊ + 
O-Ê~CH-Ö—coo- + Me" + H' —= OC~j—HC-C.Ö +) Ÿcet 
lI 
lĐ 
R O——Me?*?* 
—> CO; + HỆ-Ủ CỔ R—CHạ-C—COO +Me"t + H* 
Ẳ `“ ä 
HH 
th 


Dễ dàng thấy rằng trong các ví dụ đưa ra của phân ứng xúc tác bằng ion, 
phản ứng thực hiện được nhờ vào sự chuyển dịch nội phân tử. 


L3.1.9. Cơ chế theo phúc phân từ 


Như đã biết, sự tạo thành các phức vòng với chất xúc tác làm dễ đàng cho 
việc đứt liên kết. Ví dụ phản ứng sunfon hoá benzen trong dung dịch theo cơ chế 
sau: 


,§0;H 
H .H--O 
œ SOaH ° “h SO¿H 
ú La : + H;SOx 
O;S=Ơ 
O 
O;sZ 


Tuy nhiên cũng có thể tạo thành phức phân tử với chất xúc tác thì sự giảm 
năng lượng hoạt hoá phải đạt đến mức làm cho chất xúc tác có orbital tự do và dễ 


12 


đàng cho chuyển vị điện tử. Các hợp chất của B, AI và một số chất khác có thể 
thực hiện chức năng này.Ví dụ sự chuyển vị pinacolic có thể tiến hành theo cơ 
chế sau: 





H.K h 
2) - dị gĩ sự l& 
He-—— 5 —* | †jœ,—>H€-C-C-ow THÔ + 
3 N CH Hạ=C——C( K 
Chị `; So th H 
3 3 k xúc tác) 


Có thể cộng hợp axit vào olefin với sự tham gia của BF; (chất xúc tác), cơ 
chế cũng gần giống như vậy: 








R—-C==Q 
PT. 
R-E-OH + JC=CC Ọ BF¿ H —~ R—CTO-C-C-H + BF; 
BFa Ni 0” gui 
Z Z 


Việc tạo thành các phức phân tử trong phản ứng xúc tác đồng thể cần có đặc 
điểm sau: 


1. Năng lượng hoạt hoá của việc tạo thành phức phân tử phải rất bé. Ví dụ 
tạo phức giữa BF; và NH; cần một năng lượng hoạt hoá bé hơn 2 kcal. 


2. Quá trình tạo thành phức phân tử là quá trình toả nhiệt từ hai, ba đến vài 
chục kcal. Trong quá trình phân huỷ phức phân tử để tạo ra sản phẩm, 
năng lượng hoạt hoá giảm xuống bằng nhiệt lượng tạo thành hợp chất 
phân tử ban đầu. 


3. Sự tạo thành phức phân tử kèm theo sự phân cực liên kết. Phản ứng giữa 
các liên kết phân cực tiến hành với sự giảm năng lượng hoạt hoá. 


1.2.2. Phương trình động học của phản ứng xúc tác đồng thể 


Ta có phản ứng: 
HÀ —> mB, xúc tác K. q4) 
Cơ chế phản ứng có thể viết như sau: 


kì Ra (L5) 
nA+K=— 7z —T* mB+K 
2 


13 


Z- hợp chất trung gian. 
Có hai trường hợp xảy ra. 


1.2.2.1. Tốc độ phân huỷ hợp chất trung gian lớn bơn tốc độ tạo 
thành hợp chốt trung gian 


Nghĩa là &; >> #, Như vậy giai đoạn quyết định vận tốc phản ứng là giai 
đoạn tạo thành hợp chất trung gian. Nồng độ hợp chất trung gian rất bé, ta gọi 
hợp chất trung gian đó là hợp chất trung gian Van Hoff. 


Tốc độ phản ứng có thể viết theo công thức: 
V.=V,=k,C.".C 
Đối với phương trình này tất cả mọi dữ kiện đều có thể đo được, nên dễ 
đàng xác định được tốc độ phản ứng. 


Ví dụ, trong phản ứng iot hoá axeton (cơ chế đã trình bày trong mục 
L.2.1.1.), giai đoạn enol hoá axeton để tạo thành hợp chất trung gian là chậm, Vì 
vậy tốc độ phản ứng sẽ là: 


V,=V; = k,.[CH¡-CO-CH;].[H"] (6) 


1.3.2.2. Tốc độ phân huỷ hợp chất trung gian chậm so uới tốc độ tạo 
thành hợp chốt trung gian 


Trường hợp này È, >> &;. Khi đó ta có nồng độ hợp chất trung gian rất lớn, 
vì vậy lượng xúc tác kết hợp cũng rất lớn. Tốc độ chung của phản ứng được quyết 
định bởi tốc độ phân huỷ hợp chất trung gian. Loại hợp chất trung gian này ta gọi 
là hợp chất trung gian Arhenius. 


Phương trình tốc độ phần ứng có thể viết: 
V,=V,=k„Cy 7) 


Để tính được V, ta phải xác định được nồng độ của C;. Hợp chất trung gian 
tồn tại với thời gian rất bé (khoảng 10” giây), vì vậy việc xác định nồng độ Cz 
bằng các phương tiện hoá lý thông thường không thể thực hiện được. 

Đối với trường hợp hợp chất trung gian kém bền, để tính được C; ta xét 
phản ứng giai đoạn I là nhanh, ta có hằng số cân bằng Ki: 

C 
K,=—— (L8) 
: C; “& K(CH) 


Cx¿c„;- nông độ xúc tác khi cân bằng. 


Ta giả thiết tạo thành một hợp chất trung gian Z sẽ mất đi một phân tử xúc 
tác K, vì vậy Cw¿cạ; = Cx„ - C; (với C„„- nông độ ban đầu của xúc tác). Ta có: 


C; 


KT 
C?(Cy, —C;) 


(q9) 


Triển khai phương trình (1.9) ta có: 
KiCASCw, - K,Ca"C¿= Cy 
C;(K,CẠ"+D=K,ChC 
Từ đó ta có: 
_Ấ, Che, 


Cz=~K.C? 
rêng TEl 


(1.10) 


Thay (I.10) vào (1.7) ta có: 


y.cự „CC 
“—.-.c.r Œ.1) 
buổc.) 


Xét hai trường hợp: 


Kì rất lớn: Phản ứng mau đạt tới cân bằng: K,.CA >> !. Phương trình 
(I.11) có thể viết: 


Ve=Và= ky Cụ, (12) 

Như vậy: Ve=Ñ(C,,) 

Ta thấy rằng trong trường hợp phản ứng xảy ra theo chiều hình thành một 
lượng lớn hợp chất trung gian thì tốc độ phản ứng chung không phụ thuộc nồng 
độ chất phản ứng mà chỉ phụ thuộc nồng độ ban đầu của xúc tác. 

- K, nhỏ: phản ứng lâu đạt tới cân bằng: K,.CA << 7. Khi đó phương trình 
(L11) có thể viết: 


=3 KG 56p, (L13) 


Vẹ =Ca. CỐ ) 


15 


Trong trường hợp phản ứng xảy ra theo chiều hình thành ít hợp chất trung 
gian, tốc độ phản ứng chung phụ thuộc vào cả nồng độ chất phản ứng và nồng độ 
ban đầu của xúc tác. 


1.3.3.3. Phản ứng có anion hoặc cation tham gia 
Ta có thể biểu diễn phương trình phản ứng dưới đạng: 


k 
nÀ+K+H* S> Z — „+ mB+K+H" (.14) 
k; 

H' và OH' tham gia phân ứng sẽ đẩy mạnh tốc độ phản ứng. 

Ví dụ, phản ứng xà phòng hoá, hay phản ứng chuyển hoá đường. Trong các 
phản ứng này, tốc độ phản ứng tỷ lệ thuận với nồng độ H*. Ngoài H' ra, phân tử 
axit chưa điện ly cũng có tác dụng như một xúc tác. Khi đó, hằng số tốc độ phản 
ứng được tính như sau: 


k=(1„. + kŒ- œ)]C (.15) 
trong đó: ø - hằng số điện ly ; C- nồng độ của axit ; &,,. và k„ - hằng số tốc độ 
phản ứng xúc tác của xúc tác H* và axit chưa điện ly. 
Phản ứng iot hoá aXeton: 
CH;-CO-CH; + I; ->› CH;-CO-CH¡I + HI 


Trong môi trường axit clohydric, aXIt axetic, monoclo axit axetic, diclo axit 
axetic, giá trị k„„, và &„ theo bảng I.3. 


Bằng I.3. Giá trị k,,.. và k„ của các axit 








Axit lạ. kụ 

HCI 437 811 
CH;COOH 425 1,55 
CH,CICOOH 448 237 
CHCI,COOH 445 203 





Từ bảng (1.3) ta thấy giá trị *,„.. gần như nhau. Nếu hằng số điện ly axit nhỏ, 
hoặc nếu bổ sung thêm muối của axit yếu sẽ làm giảm nồng độ ion H”, nồng độ 
axit chưa điện ly tăng, khi đó : 


l6 


kụŒ- œ) => k.C (do œ giảm) (116) 


Khi cho muối vào dung dịch, giá trị & giảm dần qua cực tiểu sau đó lại tăng 
lên. Người ta cho rằng anion của axit cũng có tác dụng xúc tác, do đó: 


k =k¿C + kụ.Cụ + kụ.CA (17) 
Để tính tốc độ phản ứng cho phản ứng (I.14) cũng với giả thiết tốc độ phân 


ứng phân huỷ hợp chất trung gian nhỏ hơn sơ với tốc độ phản ứng tạo thành hợp 
chất trung gian: 


V.=Vy=k;¿C; (18) 
Hằng số cân bằng phần ứng giai đoạn 7: 


€, € 


—é na nn ram rammn (1.19) 
Cu: U16 0s) 
KCE,.Éu„=KCIC..@ysŒ 
Từ đó ta suy ra: 
Ki TC, 
C; =———- (1.20) 
X CC, +1 
Thay (1.20) vào (1.18) ta có: 
K..CT.C,...C 
Ÿ,=W, =k, (121) 


_K CC + 
Xét hai trường hợp: 


a) Khi K; rất lớn: K,.CA.C,. >> 1 thì phương trình (1.21) sau khi ước lược 
có dạng: 


te ebe (122) 
Ÿ, =Ñ Œ, ) 


Khi đó tốc độ phản ứng phụ thuộc vào nồng độ ban đầu của xúc tác (giống 
trường hợp phản ứng không có tác dụng của anion hoặc cation). 


b) Khi K¡ nhỏ: K.CẠ.C,„ << I thì phương trình (1.21) có dạng: 
V,=Va= k„K,.CA.Cụ. .Cy, (L23) 
Ÿ=/(0 0Ð 


17 


Nghĩa là tốc độ phản ứng chung không những phụ thuộc vào nồng độ ban 
đầu của chất phản ứng và nồng độ xúc tác, mà còn phụ thuộc vào nồng độ H”. 


1.2.3. Sự tạo thành hợp chất trung gian do kết hợp giữa nhóm chức của 
phân tử chất phản ứng và nhóm hoạt động của xúc tác 


Vì vậy trong một phản ứng có thể tạo thành nhiều hợp chất trung gian có độ 
hoạt động khác nhau. 


Ví dụ phản ứng phân huỷ H;O; với các xúc tác khác nhau cho ta nhiều dạng 
hợp chất trung gian khác nhau (bảng I4). 


Bảng I.4. Các hợp chất trung gian tạo thành trong phần ứng phân huỷ H,O; 
với các loại xúc tác khác nhau 











Hợp chất trung gian 






Xúc tác 

















Ít hoạt động 
MoO,? 


Hoạt động trung bình 
MoO,7 


Hoạt động 
MoO,? 











L2.4. Phản ứng đồng thể khi có mặt của xúc tác sẽ làm giảm năng 
lượng hoạt hoá của phản ứng 


Khi có mặt của xúc tác, phản ứng qua bước tạo thành hợp chất trung gian 
với thêm năng lượng thấp. Ví dụ phản ứng: 


A+Bò>C+D 


Khi có mặt xúc tác sẽ qua con đường tạo thành hợp chất trung gian: 


A+B —> C+D 


ko / 


AK+ B——* ABK 


Đường biểu điễn thế năng phản ứng trên có dạng như ở hình 1.1. 


18 


Thế năng 








Chiều phản ứng 
Hình I.1. Thế năng phần ứng không xúc tác (1) và phần ứng có xúc tác (2) 


Với phản ứng không xúc tác ta có thêm năng lượng là E; cần phải vượt 
qua. Với phản ứng có xúc tác, thềm năng lượng cao nhất là E;. Năng lượng của 
phản ứng không xúc tác E,¡ bao giờ cũng lớn hơn năng lượng của phản ứng có 
xúc tác E¿. 

Để so sánh ta dùng hằng số tốc độ phản ứng: 

- Không xúc tác: k¬ze 9 q.25) 

- Có xúc tác: khu =... mg (L26) 

Nếu z¡ ~z; ta CÓ: 

* = @¿^E/RT 
&k 

Nói chung năng lượng hoạt hoá của phản ứng không xúc tác lớn hơn năng 
lượng của phản ứng có xúc tác khoảng 10.000 cal/mol hoặc hơn nữa. 

Ví dụ phản ứng xảy ra ở 300K, thay vào phương trình ta có: 


:/ ÈI ,987.300 8 
ch L1 =e!0/1 =2,5.18 


tức là tốc độ phản ứng có xúc tác lớn hơn tốc độ phản ứng không xúc tác hàng 
trăm triệu lần. 


1.3. PHẲN ỨNG XÚC TÁC ĐỒNG THỂ - XÚC TÁC LÀ AXIT - BAZƠ 
Phần lớn các phản ứng đồng thể được xúc tác bởi axit-bazơ. Trong đó nhiều 


phản ứng được xúc tác bởi axit protonic (như HF, H;SO,, H;PO¿...) và một số 
được xúc tác bằng axit Lewis (như BF;, AICI;, SnC];...). 


19 


Để hiểu rõ hơn bản chất của phản ứng xúc tác là axit-bazơ ta đưa ra một số 
định nghĩa axit - bazơ. 


L.3.1. Định nghĩa axit - bazơ 


1.3.1.1. Định nghĩa cổ điển uề axit - bazơ 


Axit là những chất cho proton (H}). khi tác dụng với một bazơ cho ta muối 
và nước. Còn bazơ là những chất cho hydroxyl (OH). khi tác dụng với một axit 
cho ta muối và nước. 


Đây là các axit- bazơ vô cơ mạnh. 
1.3.1.9. Định nghĩa của Brönsted-Louory (1928) 


Axit là những chất có khả năng cho proton. còn bazơ là những chất có khả 
năng nhận proton đó. Vì vậy đây là một cặp axit - baZƠ, hay gọi là cặp axit - baZơ 
liên hợp, có axit phải có bazơ thì proton mới được chuyển. Bảng I.5 đưa ra một SỐ 
ví dụ về axit - bazơ liên hợp. 


Bảng I.5. Một số ví dụ về axit - bazơ liên hợp 


























L Axit Liên hợp Bazơ 
CH (ĐH + H" ĐH Ôn 

9) 

|^- 
CH;OH + H CH;-C' 
b- 
NH¿! + H" NHạ 
` Sự đ? se 

CHạ Ặ CHạ h Hi CH.-O-CH, 








Công thức chung ta viết: 


AH >H.+A (29) 


20 


Phương trình (1.29) không đặt ra một sự hạn chế nào về điện tích của axit và 
bazơ. Dấu trừ (-) chỉ ra rằng A' kém AH một điện tích dương. Một cặp axit-bazơ 
liên hợp thứ hai: 


BH' + B+H' (L30) 
Kết hợp cả hai phương trình (1.29) và (1.30) ta có: 
AH+B->BH' + A- (31) 


Phương trình (1.31) biểu điễn sự chuyển dịch proton hay có thể xem đó là 
phản ứng protonic. 


Lấy ví dụ về phần ứng protonic: 


Axii Bazơ 2 Axit 2 Bazơ Ì 
H;SO, + H,O ¬ HO ' + HSO¿ 
HSO¿r + NH; _>  NH' + SO,? 
NH¿ + OH —-> HO + NH;! 


Như vậy một chất nào đó trong thiên nhiên đều có hai tính chất: vừa có tính 
axit, vừa có tính bazơ. Ví dự như nước (H;O), nếu đứng trước nhóm OH' thì nó 
trở thành axit, nhưng nếu đứng sau nhóm H;O* thì nó lại là bazơ. Có những axit 
không điện tích (H;SO„, CH;COOH), có axit cation (NHÿ, H;O'"), có axit anion 
(HSO,). Đối với bazơ cũng vậy: có bazơ không tích điện (NH;), có bazơ anion 
(OH,, CH;COO) và có bazơ cation (NH;`). 


1.3.1.3. Định nghĩa của Leuis (1993) 
Để giải thích các quá trình xúc tác axit - bazơ không tồn tại proton (H*) và 
hydroxyl (OH), Lewis đưa ra định nghĩa về axit - bazơ như sau: 


Bazơ là một phân tử có cặp điện tử tự do, có khả năng cho điện tử, còn axit 
là phân tử có khả năng nhận cặp điện tử đó để tạo thành liên kết cho - nhận điện 
tử (acepto-donor). Phản ứng giữa axit và bazơ là sự trung hoà tạo thành liên kết 
đó. Ví dụ: 


BCI; + RịN -› CI:BNR; 


21 


Ở đây N có 4 cặp điện tử và 3 cặp đã nối với R, còn 1 cặp điện tử tự đo. Còn 
B, mặc dù đã có liên kết với 3 nguyên tử Cl, nhưng vẫn háo điện tử nên có thể 


nhận cặp điện tử tự do của N. Cơ chế phản có thể được biểu điển như sau: 


R26) R..q 
R:N: + B:C ——*YR:N : B:Œ 
R Œ R Œ†1 


Cặp điện tử tự đo này có thể chạy xung quanh cả N và B tạo thành liên kết 
cho - nhận điện tử. Như vậy RạN là axit, còn BC; là bazơ. 


1.3.2. Sự phụ thuộc hằng số tốc độ k vào độ pH môi trường 


Tốc độ phản ứng xúc tác axit - baZØ phụ thuộc rất lớn vào pH môi trường. 

Một chất thường có hai tính chất; vừa có tính axit, vừa có tính bazơ. Vì vậy, 
một phản ứng xúc tác axit hay bazơ đều có ba phản ứng tiến hành song song: 
phản ứng do xúc tác axit, phản ứng do xúc tác bazƠ và phần ứng tiến hành là do 
va chạm các phân tử phản ứng. Do đó tốc độ chung của phản ứng V, sẽ là tổng số 
tốc độ của ba phản ứng nói trên. 

V.=V,+Vpụ+ Vọ 
Ví dụ ta có phản ứng đơn phân tử: Sị —> % 


- Với xúc tác là axit ta có: 


Vạ= hạ, [SJIH:O'] (1.28a) 
[H;O'”] thể hiện lực axit. 
- Với xúc tác là bazƠ : 
w, =k¿„„.,]|oH- | (1294) 
[OH] thể hiện lực bazơ. 


Như vậy ta có tốc độ chung của phản ứng: 
W..= kụ, [SJIH:O'”] + kạg- {SJIOH} + &„{S¡Ì 


=k..[S] (30a) 
k, - hằng số tốc độ chung của phản ứng. 


22 


Từ phương trình (1.30) ta có thể viết: 


k„ = kạ+ kụ. [HO ”]+ kạu ,[OH] (31) 
(q) 2) @®) 
- Trường hợp xúc tác axit khá mạnh, ta có thể bỏ qua đại lượng (1) và (3): 
k,= kự. IH;O"] (132) 
lgk, = Igk„. + le[H,O"] (33) 
Igt,= A - pH q34) 


- Trường hợp xúc tác bazơ khá mạnh, ta có thể bỏ qua đại lượng (1) và (2): 


k¿= kIOH] q35) 


QH` 


Đề biểu diễn phương trình động học theo lực axit, ta xét phản ứng phân ly 
nước để thay [OH'] bằng [H;O*]. Quá trình phân ly nước theo phương trình: 


H;O > H;O' + OH 





Kp =[H;©']J(OH] (L36) 
K 

[OH]= P (L3?) 

: [H,O'] 

Kp 
_= ó5 138 
& = đự m0] (138) 
lgk, = Ig + lạKọ - Ig[H;O'] (L39) 

"Ta có: 

lgk, = B + pH (40) 


B = tgk¿„„ + lgẾếp 


“Trong phản ứng xúc tác axit - baZơ ta thường gặp các trường hợp như trên 
hình L2. 


23 


lgk a-a: không xúc tác ; 


b-b: xúc tác là axIt; 








h a c-c: giai đoạn l- xúc tác axi; 
: e giai đoạn 2 - xúc tác bazơ; 
ả d-d: giai đoạn I- xúc tác axit; 
f giai đoạn 2 - không xúc tác; 
Ỷ e' e-e: giai đoạn l- xúc tác axit, 
dư giai đoạn 2 - không xúc tác 
f giai đoạn 3 - xúc tác baZơ ; 
b f-f: giai đoạn l- không xúc tác; 
g giai đoạn 2 - xúc tác bazơ; 
pH g-g': xúc tác bazơ. 
Hình I.2. Sự phụ thuộc lqk vào độ 
pH môi trường 


L3.3. Động học của phản ứng xúc tác axit - bazơ 
1.3.3.1. Trường hợp xúc tác là axit 


Nhiệm vụ của động học: 
-_ Giả thiết cơ chế phản ứng ; 
-_ Tìm phương trình động học. 
Nếu phương trình động học phù hợp với cơ chế đã đẻ ra thì cơ chế đúng và 
từ cơ chế này tìm ra xúc tác mới. 


Nếu phương trình động học không phù hợp với cơ chế đã đề ra thì phải giả 
thiết lại cơ chế và tìm phương trình động học khác theo cơ chế mới giả thiết. Ta 
phải lặp đi lặp lại nhiều lần mới tìm được phương trình động học phù hợp với cơ 
chế phản ứng. Ví đụ: 


Phản ứng S\ + S; —> P,+P; (xúc tác cho quá trình là một axit AH). Giả 
thiết cơ chế phản ứng chia thành các giai đoạn sau: 


24 


kì 


Š SAH cỔ.: SNUU £ () 
kh 

SH*'+S, LỄ P.+PsHt @) 
2 

PH' AT g P+AH @) 


Nếu hợp chất trung gian (P;H”) có tác dụng mạnh với môi trường phản ứng 
(H;O) thì cơ chế đi theo một hướng khác: 


P,H' + H;O -Ễ'> P;+H,O* (4) 
k 
H;O'+A: ——> H,O+HA @) 


Cơ chế phản ứng có thể là (1), (2), (3) hoặc (1), (2), (4) và (5). 


Giai đoạn (3), (5) là giai đoạn hoàn nguyên xúc tác theo hai cơ chế 
khác nhau. 


Theo nguyên tắc tính tốc độ chung của phản ứng thì tốc độ chung của phản 
ứng là tốc độ của giai đoạn chậm nhất. 


Để thiết lập phương trình phản ứng ta giả thiết các giai đoạn chậm nhất. 


Giả thiết giai đoạn 1 chậm, giai đoạn 2, 3 nhanh. Khi đó : 


V¿ = W¿ = #{S,][AH] q40) 


V, = f{AHI) 42) 


Để kiểm tra có phù hợp giữa phương trình động học và cơ chế phản ứng 
không ta phải dùng thực nghiệm. Ví dụ, khi tăng nồng độ xúc tác AH mà tốc độ 
phản ứng tăng thì giả thiết giai đoạn 7 chậm là đúng. 


Giả thiết giai đoạn 2 chậm, giai đoạn 1 và 3 nhanh. Khi đó: 
V„ = V; = k;{S;]|S,H"] (43) 
“Trong phương trình (1.43), [S,H*] là giá trị chưa biết, vì vậy phải xác định. 


Giai đoạn 2 chậm, giai đoạn ? nhanh, mau đạt tới cân bằng. Nếu gọi hằng 
số cân bằng của giai đoạn 7 là K;„ ta có phương trình: 


.,-EuU |] (44) 


'— [§,][AH] 


Từ đó suy ra: 


25 


"=œ&„JS1:LAH] 
[S,H']=K,. [A-] (45) 


Để tìm [A'], ta có phần ứng axit hoá nước: 
AH + HO -> A + H,O* 
Hằng số cân bằng của phản ứng K, được xác định theo phương trình: 


&_-lAˆ]IH;O"] 











ũ [AH] 
[AH] _ |H,O' | 
[A] = K, (1.46) 
Thay (1.46) vào (1.45) ta có: 
+i„x [S,L[AHI] +_ Ấn + 
[S,H BE TK” JH,O lê {S,LIH,O*] (14?) 
Thay (1.47) vào phương trình (1.43) ta có: 
V. =k. R {5,]1S,]H;O*] (1.48) 


Như vậy vận tốc chung của phản ứng phụ thuộc vào nồng độ [H;O"], tức là 
phụ thuộc vào lực axit: 


V, = f[HO']) q49) 
Muốn tăng Ý, thì phải dùng axit có lực axit mạnh. 


Giả thiết giai đoạn 3 chậm, giai đoạn 1 và 2 nhanh. Khi đó: 
Vu = V¿ = k;[P;H']J[A] q.50) 


Trong phương trình có ẩn số là [P›H"] cần xác định. 
Phản ứng 2 đạt tới cân bằng, ta có hằng số cân bằng K„ được xác định theo 
phương trình: 


_IP]IP,H'] 


— 1.51 
[S,H']S;] khu 


L 


Từ đó rút ra: 


26 


[S,H'IS:] 
fP) 


Lấy [S,H"] từ phương trình (1.45) thay vào ta có: 


(P;H']= Ấn. 


[P,H']= Kự: 


[S:] „ [ISIAH]_„ „ [S.S;HAHI 





Thay vào phương trình (1.50) và ước lược nồng độ [A'] ta có: 


[S.IS;IIAH] 


V.=k,K,K,, “Tê 
{ 


r.~(t) 
[P,] 


ƒP) ” [AT] Có” [P.AT] 


(1.52) 


(53) 


(54) 


Tốc độ phản ứng phụ thuộc vào nồng độ [AH] tức là nồng độ axit và tỷ lệ 
nghịch với nồng độ sản phẩm [P,]. Như vậy, để tăng tốc độ phản ứng cần tăng 


nồng độ [AH], đồng thời phải tách sản phẩm ra khỏi khối phản ứng. 


Giả thiết giai đoạn 4 chậm, giai đoạn 1, 2 và 5 nhanh. Khi đó : 


V, =V, = k,[P;H"] 


(L55) 


Phương trình có một ẩn số là nồng độ [P;H*]. Phản ứng 2 đạt tới cân bằng 


và hằng số cân bằng Kị xác định theo phương trình: 


kạ< IBIPH"] 
(S,H*S;] 
tPH)=ụ, BỊ H2 


[P] 
Thay [S,H'] từ phương trình (1.45) vào ta có: 


X= §,lE, lJAH] 
[P;H']= K:. Kụ. S nạp 


Từ phản ứng: AH+H;O —> À' + HO" 
ta có hằng số cân bằng phản ứng proton hoá nước là Ấ, : 


k,~ [ANHO'] _, [AH] _[H2O'] 





[AH] AI] # 


4 


q.56) 


q57) 


q58) 


27 


Thay vào phương trình (I.57) và (1.55) ta có: 


VŠk£ XS `... (59) 
1 


a 





Như vậy vận tốc phản ứng tỷ lệ thuận với lực axit [H;O*] và tỷ lệ nghịch với 


vu Tnn | 


nồng độ sản phẩm [P,): 


ï [P] 
Để vận tốc phản ứng tăng, phải có biện pháp giảm tối thiểu lượng sản phẩm 
{P:] và tăng lực axit. 
1.3.3.2. Xúc tác là một bqzơ 
Ví dụ: phản ứng S,H + $; —> P,+ P;H (xúc tác bazơ B). 


Giả thiết cơ chế phản ứng chia thành các giai đoạn sau: 


k 
SH+B = S; +BH" @) 
vtÍ 
- &; - 
Si+§ == Đ+P, (2) 
k 
bế) 
P;+BH' => P,H+B (3) 
Nếu dung môi bị proton hoá ta có: 
k 
P; + HạO ——> P;H + OH" (4) 
k 
OH + BH' TT H,O+B (5) 


Ta cũng giả thiết như trường hợp xúc tác là axit. 


Giả thiết giai đoạn 1 chậm. Khi đó: 
V. = V, = kJ[S.HIIBI 


V, = fB]) (60) 


Như vậy tốc độ phản ứng tỷ lệ với nông độ của xúc tác [B]. Nếu tăng nồng 
độ xúc tác thì tốc độ phản ứng tăng. 


28 


Giả thiết giai đoạn 2 chậm. Khi đó: 


V. = V; = &;[Š¡] [S] (L61) 


Phản ứng 7 đạt tới cân bằng, cũng lập phương trình tính toán như trường 
hợp axit ta có kết luận tốc độ phản ứng phụ thuộc vào lực bazơ [OH']: 


V, = f{OHD 
Giả thiết giai đoạn 3 chậm. Khi đó: 


V„ = V; = k;{P;][BH'] (62) 


Phản ứng 2 đạt tới cân bằng, tương tự ta tìm được [P;], thay vào phương 
trình [1.62] ta có: 


{S,H]IS;][B] 


V. =k,, KT 
1 


(63) 


Như vậy tốc độ phản ứng phụ thuộc vào nồng độ xúc tác [B] và tỷ lệ nghịch 
với nồng độ sản phẩm [P,]. Vậy muốn tăng tốc độ phản ứng cần giảm thiểu lượng 


sản phẩm: 
„0 
[P.1 


Giả thiết giai đoạn 4 chậm. Khi đó: 
V„,= V,= k,[P] (64) 
Từ phương trình cân bằng giai đoạn 2, ta có hằng số cân bằng Ấ§ : 


_ IPJE] 
1S; ]IS,] 





1I 


Từ đó tìm ra [P; ], thay [P;] vào phương trình (1.64) ta có: 


Ì Iss,1LO] (65) 


Ư.=k,.K,.K„,. 
[Mu u na tP] 





Như vậy tốc độ phản ứng phụ thuộc vào lực bazơ [OH] và tỷ lệ nghịch với 
nồng độ sản phẩm [Ph]: 


29 


V.= (8n) 
[P.] 


Để tăng tốc độ chung của phản ứng, cần phải tăng nồng độ [OH'] hay là lực 
bazơ, nhưng phải giảm thiểu lượng sản phẩm [P,). 


1.3.4. Lực axit - bazơ và hoạt tính xúc tác 


1.3.4.1. Tính lực axit 


Nói chung lực axit - bazơ càng mạnh thì độ hoạt tính xúc tấc càng cao. Để 
tính lực axit, ta cho axit tác dụng với H;O. Ta có phương trình phản ứng: 


AH + HO > A + HỚ! 


Tính hằng số cân bằng của phản ứng K, : 


_[A 1H;O'] 
*ˆ [AH]I(H,O] bào 
Nếu dung dịch loãng thì [H;O] = 1, ta có: 
s [A-](H;O"] q6? 
[AH] 


Đại lượng K„ được gọi là hằng số độ axit, là thước đo lực axit AH so với lực 
axit ion HạO" (loại này được lấy làm tiêu chuẩn). 


Theo Bronsted, lực axit là hằng số tốc độ của phương trình (1.67) (k„) : 
k,= aK," q.68) 
avà œ là hằng số thực nghiệm; giá trị œ nằm trong khoảng 0 < œ < l. 
1.3.4.9. Tính lực bazd 
Ta cho bazơ tác dụng với HO theo phản ứng: 
B+ HO > BH + OH 
Tính hằng số cân bằng của phản ứng Kh : 


z [BH'"][OH_] 


s [B] 


(69) 


30 


Để thuận lợi ta biểu diễn hằng số cân bằng K,, sang hằng số cân bằng K,. 
BH" là một axit, ta cho tác dụng với nước: 


BH' + HO >> B+ HO” 


và ta có: 


[BH'J[OH ] 
KB=thh^ 170 
[B] Shâp, 


Phản ứng nước tự phân ly: 


H,O -> H,O' + OH: 


Ta có hằng số cân bằng Ấp: 


Ko=[H:O"](OH} 








Như vậy: 
(BH']„„„-) [HO'] K 
K}= .JOH ]=—>—.-—-- 
An luc Ì*r_ 'm,o1] 
Hay: Ñy= h (71) 


g 


Theo Bronsted, lực bazơ là hằng số tốc độ (k,): 


k, =b.K} q.72) 


b và j là hằng số thực nghiệm; giá trị B nằm trong khoảng 0 < B < I. 
Hay có thể viết: 


LÀ 
k,= sa] =b'.K 
K 


k (L73) 
b=b.Kp 
1.3.4.3. Tính giá trị œ uà 8 
Ta lấy phương trình: 


AH + HO -> AÄ + HO! 


31 


Khi chưa cân bằng, ta có vận tốc phản ứng thuận (Vụ): 
Vụ =k,[AH] = z.K,“[AH] 
Và vận tốc phản ứng nghịch (V„„) : 
Vy = kạ.[AJ(H¿O"] = b.K„“[A]IH,O*] 
Khi cân bằng V„= V„„: 
a.K,“[AH] =Ð'.K,®.[A-][H;O*] 


a.KƑ =b.K;Ê- E9” „pK,, K, 
(AH| 


a.K,“=b'Ktn® (124) 

Khi a x 6 ta có: œ = I1 - B, hay: 

œ+0=i (75) 
Như vậy: 0<z<l ; 0<Ø<l. 

1.3.4.4. Trường hợp axit - bazơ nhiều chức 

Ví dụ axit có m chức: 

km = m.k, 
Bazơ có n chức: kụ= H.Ều 
mịn - khả năng tách proton của axit và khả năng kết hợp proton của bazơ, 


13.5. Hoạt độ và hệ số hoạt độ 


Hằng số độ axit được xác định dựa vào nồng độ, nhưng đó chỉ mới là định 
tính. Để xác định định lượng cần phải dùng hoạt độ. Hoạt độ z, của phân tử hoặc 
ion ¡ được xác định như là tích số nồng độ C; của phân tử hoặc ion ï với hệ số hoạt 
độ ƒ: 


4= Cif 


Khi thay nồng độ bằng hoạt độ ta sẽ được hằng số cân bằng mà không phụ 
thuộc vào dung môi. Hằng số này được gọi là hằng số nhiệt động học của axit và 
được ký hiệu là K„. Đối với cân bằng profoni: 


32 


AH > H + A 
Hằng số nhiệt động học của axit bằng: 
au..a _[HẺ]./„[A k/» 
đặu [AH.f¿„ 


_IHA-] #::#+ 
*:“.T[AH]: ` -/öy 





K= 


a 


(q76) 


K (q77) 


Đối với phân tử không tích điện trong dung môi pha loãng lớn, các hệ SỐ 
hoạt độ tiến tới đơn vị. Còn đối với ion, theo thuyết các chất điện ly mạnh, bất kỳ 
ion nào trong dung dịch đều bị bao vây quanh mình các ion ngược dấu. Điều đó 
làm thay đổi độ linh động của ion, nên ảnh hưởng đến hoạt tính xúc tác của nó. 
Các chất điện ly lạ cho thêm vào cũng có hiện tượng tương tự. 


13.6. Các hàm số axit h, và H, 


Thuyết điện ly mạnh cho khả năng tiên đoán các hệ số hoạt độ chỉ trong 
trường hợp dung dịch loãng. Đối với dung dịch chứa ion hydroxon: (hoặc các 
ion khác) có nồng độ lớn (trong nước và trong một vài dung môi khác), ta phải 
dùng phương pháp khác. Nếu trong dung dịch có chứa bazơ không tích điện B thì 
cân bằng được biểu diễn bằng phương trình động học chính xác sau: 





K,= TH. _ (.78) 


Từ phương trình: 
BH' > B+H' 
Bởi vì B và BH chỉ khác nhau một proton, nên có thể giải thích rằng tỷ số 
ƒ;//„„. sẽ không phụ thuộc vào đặc tính của B. Dựa và đặc tính này, người ta có 
thể xác định đại lượng hàm số axit ñ„: 


„= K, BH] — «| Ít - a5 (79) 
[BÌ đụ: #ụ ` 


Đại lượng này không phụ thuộc vào B và nồng độ của nó (nếu nồng độ này 
rất bé). Lấy log hai vế ta sẽ được hàm số độ axit H1; 





[B] 


[BH] 
=pK'\+l 
Pp Ề [BH'] 


[BỊ ` 








H,=-lgh, = pK',— lg (1.80) 


33 


Đại lượng [B]/[BH'] dễ đàng đo bằng phương pháp so màu nếu B là chất chỉ 
thị, còn đại lượng pK,` có thể đo trong các nồng độ khác nhau. 


Thực nghiệm cho thấy h„ và ÖJ„ thực tế không phụ thuộc vào đặc tính của B 
và dùng làm thước đo độ axit của dung dịch. 


Trong dung dịch loãng #„ bằng giá trị của pH. Khi nồng độ đậm đặc, Hf, 
tăng nhanh hơn p# và phụ thuộc vào đặc tính của axit. Trong nhiều trường hợp, 


người ta chứng mình được rằng tính chất xúc tác của axit đặc phụ thuộc vào hàm 
số HH. 


Tỷ số [BH*]/[B] đặc trưng cho khả năng của bazơ cộng hợp proton. 


Bây giờ ta hãy xét sự liên hệ giữa tỷ số này với độ axit „. Giữa axit AH và 
bazơ B trong dung dịch sẽ thiết lập cân bằng. Ta có phương trình tổng quát ở trên: 


AH +BD BH + A 


đa ⁄4„- = [BH'] xế: Vy: 




















K= D (81) 
đu (Ấn [B]  4¿„./; 
Giả thiết K, = l, ta có: 
AH  H + A 
K.= đụ. 
đầy 
thì: 
đạu - đụ 
Thay vào phương trình (I.§1) ta có: 
.-Am ] đụ: _IBHJ]TL (L82) 
[B] Ø,42„, [BỊ ở, 
(BH'] 
K.h,= (L83) 
[B] 


Bởi vì nồng độ đây đủ của [B,] bằng: 
{B,] = [BỊ + [BH'"] = [BỊ + [BỊ.K.h, 


(B,] = [B]( + K.*,) 


34 








(BH']__K”, gái 
[B¿]}. I+Kz, : 


1.3.7. Phản ứng xúc tác axit - bazơ cho - nhận điện tử (axit Lewis) 


1.3.7.1. Quan điểm của Letuois 


- Axit Lewis cũng bị trung hoà như axit Brönsted: 
HO'+OH -> HO +H:O:H 
H 
HạO? + NHạ == HO + H LNCH 
H 
Quá trình trung hoà nhanh và không đòi hỏi năng lượng. 
-_ Có thể tách axit Lewis ra thành những axit và bazơ yếu. 


- Axit Lewis có thể làm xúc tác cho những phản ứng mà trước đây dùng 
xúc tác Brönsted, hoạt tính cao, đặc biệt độ chọn lọc cao. 


Các loại xúc tác đó là: HF, AICI;, AIBr;, BF¿, BC, SnCl,, ZnC];, A1;O:. 
-_ Lực axit Lewis có thể nhận biết bằng chất chỉ thị màu. 


- Đối với axit Brönsted, năng lượng tách proton không đổi, không phụ 
thuộc vào môi trường. Còn đối với axit Lewis, năng lượng tách cặp diện 
tử phụ thuộc vào đối tượng nhận điện tử. 


1.3.7.9. Cơ chế phản ứng bhi dùng xúc tác axit Leuis 


Phản ứng Fridel-Kraft: Alkyl hoá có mặt xúc tác AICl;, alkyl hoá vòng 
thơm bằng hợp chất có chứa halogen HX: 


AICla R 
Ô +RX ——— +HX 


Cơ chế phản ứng có thể viết như sau: 


I®Ì ự 
RX + AC; == R*X: AI == R'X: AC 
éị lò) 


lon cacboni R* kết hợp với benzen: 


35 


H + Cl T 

h [ R 
“+ KH) € ||SAF-SBII'/ESSE lôi + HX + AICls 
CI 


Phản ứng alkyl hoá vòng thơm bằng olefin, xúc tác AICl;: 





7 j 
C—R Cl C—R 
lÌ ¡j ©_ +CaHs 
Hnn bẻ (VĐSS = H-C—AICh =. 
H éI H 


Dịch chuyển proton ta thu được: 


| 
—> AI; + IƯNG: 
CHạ 


Ngoài AIC]; ta có thể đùng các xúc tác khác thuộc loại axit Lewis. 


Trong môi trường nước, axit Lewis kết hợp với nước cho proton. Kết quả tạo 
ra axit proton có tính axit mạnh hơn so với các hợp chất axit khác: 


AICI; + HO ->[AICI-OH] + H* 


I.4. HIỆU ỨNG MUỐI Vứnol/I.ph. 109) 


1.4.1. Khái niệm 


Khi thêm muối của axit 
(axit là xúc tác) vào phản 
ứng xúc tác đồng thể, thì có 
thể thúc đẩy tốc độ phản ứng 
lên rõ rệt. Hiệu ứng này ta 
gọi là hiệu ứng muối bậc 2 02 04 06 08 ¡ [CH/COONHI 
thể hiện trên hình I.3. : ° b \ 3 





Hình L3. Sự phụ thuộc tốc độ phẳn ứng vào 
lượng muối CH;COONa thêm vào trong phản ứng 
xúc tác là CH;COOH 


Còn Arhenius nhận thấy, khi thêm muối trung tính có ion khác với ion của 
axit làm xúc tác thì tốc độ phản ứng cũng tăng. Hiệu ứng này ta gọi là hiệu ứng 
muối bậc 1, thể hiện trong bảng (1.6). 


Bảng I.6. Sự phụ thuộc hằng số tốc độ phẳn ứng vào lượng muối khi thêm muối 
NaCl! hay NaNO; vào phản ứng iot hoá axeton, xúc tác axit axetic 



































Lượng % | Hằng số tốc độ phản ứng 
muối thêm vào | NaCI NaNO, 
0,0 4,65 4,65 
0,1 4,78 474 
0,5 5,30 5,19 
1,0 5,95 5,57 
2,0 7,26 6,48 
40 11,10 8,30 











1.4.2. Giải thích hiệu ứng muối bậc 2 


Theo thuyết cổ điển của quá trình điện ly, nếu chất xúc tác là axit yếu được 
phân ly theo phương trình: 


AH + HO —> A' + HO" 


Sự thêm muối có chứa ion đồng dạng với axit sẽ làm dịch chuyển cân bằng 
về phía tạo thành axit không phân ly. Như vậy nếu thêm muối đáng lẽ phải làm 
giảm tác dụng của xúc tác, tức là làm giảm tốc độ phản ứng, nhưng trái lại, nó 
làm tăng tốc độ phản ứng (hình I.3). Khi nồng độ muối chứa ion đồng dạng với 
axit tăng lên, lúc đầu ta thấy tốc độ phản ứng giảm đi chút ít, sau đó lại tăng 
tuyến tính với nồng độ ion đồng dạng. 

Theo Danson, khi tính tốc độ phản ứng xúc tác đồng thể xúc tác là axit có 
thêm muối chứa ion đồng dạng thì phải dựa vào định luật khối lượng, có nghĩa 
là tốc độ phản ứng có thành phần của tất cả các tiểu phân tử có trong dung địch. 
Các ion H”, OH, các anion, các phân tử của axit và bazơ không phân ly. Ví dụ 
phản ứng : 


AH + HO —> A + HO" 


V =k„,{H;O”]+k,[A"]+k„[AH]+k.[OH- ]+ #„[H,O] 


@N- 


Vì vậy khi nồng độ của [A') tăng lên thì tốc độ phản ứng cũng tăng. 


37 


1.4.3. Giải thích hiệu ứng muối bậc l 


Để giải thích hiệu ứng muối bậc 1, Athenius đã đưa ra lập luận sau: 

Khi thêm muối có ion khác với ion của axit làm xúc tác cho phản ứng, tức là 
có sự thay đổi lực ion của dung dịch. Trong trường hợp này, nồng độ ion tham gia 
phản ứng không quyết định tốc độ phân ứng mà sự thay đối tốc độ phản ứng là do 
hệ số hoạt độ của các ion. 

Ví dụ phản ứng giữa hai chất A và B tạo thành hợp chất trung gian AB và 
phân huỷ hợp chất trung gian cho ta sản phẩm: 

A +B-—> [AB] — sản phẩm 

Giai đoạn chậm nhất có thể là phản ứng tạo thành hợp chất trung gian AB, 
hay giai đoạn cuối tạo thành sản phẩm. 

Giả thiết tốc độ tạo thành hợp chất trung gian chậm thì hằng số tốc độ phản 
ứng không tỷ lệ với ion của dung dịch: 

dC 


V= -—~ =k[AIB] 


Nếu phản ứng phân huỷ hợp chất trung gian thành sản phẩm là chậm ta có 
phương trình: 
V=k,[AB] 
. Khi đó giai đoạn 7 tiến hành nhanh, giữa phân tử của phức và hợp chất ban 
đầu trong bất kỳ thời điểm nào cũng cân bằng. 
Hằng số động học của quá trình cân bằng (K,) được biểu diễn qua hoạt độ 
của phản ứng: 


K= đạp — Cán đam) 
t= = 4 
a,.q,  Cụ.C; địay:Ítm 





(L85) 


a;- hoạt độ của chất phản ứng hay hợp chất trung gian ; 
ƒ- hệ số hoạt độ của chất phản ứng hay hợp chất trung gian. 
Từ phương trình (1.85) ta có thể rút ra được nồng độ của phức: 


Cạa= K„Ca.CzF (L86) 


F biểu thị hoạt độ động học của hệ: 


38 


#tam 


/;,= (87) 
đua 
Còn hằng số tốc độ thực nghiệm *k„w có thể biểu diễn: 
ku=k,K,F (L88) 


Trong phương trình (1.88), hằng số cân bằng (K,), hằng số tốc độ phân huỷ 
hợp chất trung gian (#,) không phụ thuộc vào lực ion. Còn hằng số tốc độ thực 
nghiệm ky phụ thuộc vào lực ion, tức là phụ thuộc vào nồng độ muối trung tính 
(nhưng muối trung tính không tham gia vào phản ứng). 


Phương trình (1.88) có thể viết dưới dạng: 


q=k„F (89) 
trong đó: k,= k,K, 
Chúng ta tìm được hệ số phụ thuộc giữa hoạt độ động học và lực ion dung 


dịch (tu). Theo Debai-Hiickel, hệ số hoạt độ của ion trong dung dịch có liên quan 
đến hoá trị ion và lực ion của dung dịch bằng tỷ số: 


-lg/=-” so (L90) 
IxRujn 
trong đó: ƒ- hệ số hoạt độ của lon; z¿- hoá trị củaion;z- đường kính gân 
đúng của ion. 


A, B - hằng số phụ thuộc bởi đại lượng hàm số lưỡng cực của dung dịch và 
nhiệt độ ; C - hằng số thực nghiệm ; ¿¿ - lực ion. 


Đối với những ion riêng biệt, hằng số hoạt độ không thay đổi. 


Thực nghiệm cho thấy sự phụ thuộc của hệ số hoạt độ và lực ion, trong 
phạm vi lực ion lớn (từ 0,1 - 0,5) thì phương trình (1.90) có C.¿ rất nhỏ. Như vậy 
phương trình có thể viết: 


z?Ajm 


-Ï =——m 191 
g⁄ 1+8. Tín HẠ MU 
Khi lực ion nhỏ (< 0,1) thì phương trình (1.90) viết đưới dạng: 
-lgƒ.=z?Aju (92) 


39 


Ta tìm Ig# từ phương trình (1.87): 


IgF = lgf^+ lgfb - lgƒ^s 


lgƑ= A,b% -#2 -z}-A-lu, —#g,}` Z1 —Z2 
lgE =24.2,.z„ la (93) 
lgk„„ =lgk, +lgƑ = lgk,+2A4.24-za# q94) 


Nếu một chất phản ứng là phân tử, còn chất kia là ion, hoặc cả hai chất phản 
ứng là phân tử, thì khi lực ion yếu, hằng số tốc độ phản ứng không phụ thuộc vào 
sự có mặt của muối trung tính, vì Z¿= 0, Z„= 0 và lgf = 0. 


Lực ion chỉ tác dụng đối với trường hợp nếu hai chất phản ứng là ion. 

Ta xem xét một vài trường hợp có ảnh hưởng của lực ion lên hằng số tốc độ 
của phản ứng. 

1) A là phân tử: z„= 0, B là ion thì z¿ có hoá trị: 


CH;COOC;H; + OH -› CH;COO' + C;H;OH 


Igkru = lpk, (95) 
2)7A=Z,=l: 
NO,NCOOC,H; + OH —> N;O + CO;” + GH;OH 

Igk„ =lgk,+ J# (L96) 
3)7z4= 1,7; =2: 

SO¿2 + 2L —> lạ + 250,” 

Igk„y =lgk,+2/ (L97) 
4)zA=z; =2: 


2[Co(NH,);]Br” + Hg?' + H;O —> 2[Co(NH;);.H;O]* + HgBr; 
3)7ZA=-Zg= l: 


H;O; + 2H' + 2Br -> 2H;O + Br; 


40 


6)7A= - 2z = 2: 
[Co(NH,);)Br?' + OH —> [Co(NH,);OH]?' + Br 


lgk„„ =lgk,—2/ q.98) 


Hình (1.4) thể hiện sự phụ thuộc giữa gộm và \ƒm. 


ro 





01 02 vu 


Hình I.4. Sự phụ thuộc giữa làm và \ju 


Khi dung dịch muối loãng, đối với tất cả các phản ứng giữa các ion hoá trị Ï, 
hằng số tốc độ tăng khi tăng lực ion của dung dịch. Hằng số tốc độ càng lớn khi 
hoá trị ion tham gia càng lớn. Hằng số tốc độ của phản ứng tăng khi thêm muối 
trung tính gọi là hiệu ứng điện tử dương. 

Trong phản ứng giữa các ion có hoá trị khác nhau, hằng số tốc độ giảm khi 
tăng lực ion của dung dịch. Hằng số tốc độ giảm khi tăng nồng-độ muối trung 
tính gọi là hiệu ứng điện tử âm. 

Trong cả hai trường hợp, khi lực ion yếu, lgk thay đổi theo tỷ lệ của \/ ta 
gọi là hiệu ứng điện tử bình phương. 


4I 


Khi lực ion lớn, phương trình của Bronsted có dạng: 
lgk„y =lgk,+C., 


Trong trường hợp này ta có hiệu ứng điện tử không phụ thuộc vào vj/. 


15. XÚC TÁC ĐỒNG THỂ. XÚC TÁC PHỨC, XÚC TÁC ENZYM 


Xúc tác enzym và xúc tác phức gần như đồng dạng với nhau. Dạng enzym 
tồn tại trong cơ thể sống, còn đạng phức được con người tổng hợp nên. Nhưng 
hai dạng xúc tác enzym và xúc tác phức có thành phần cấu tạo, cơ chế hoạt 
động như nhau. 


Suốt các thập kỷ qua, xúc tác phức đã đạt được những thành tựu to lớn cho 
sự chuyển hoá khác nhau và đã có một vài quá trình đã được đưa ra sản xuất. Đó 
là những phản ứng hoạt hoá alkyl, alken, hoạt hoá phân tử H›, H;O;, CO, oxi hoá 
phân tử nước, các hợp chất sunfua, phân huỷ những hợp chất hữu cơ độc hại. 
Nhưng so với xúc tác enzym thì xúc tác phức chưa đạt tính ưu việt như những 
phản ứng có sự tham gia của enzym. 


Dựa trên những tính chất của enzym, con người đã đặt vấn đề mô hình hoá 
tâm hoạt động của loại xúc tác phức, tìm phương pháp tổng hợp phức cho phản 
ứng xúc tác đồng thể. Con đường tiệm cận tới xúc tác enzym là phải chế tạo ra 
phức đa nhân. Phức đa nhân khác với phức đơn nhân là chúng có cấu tạo, nguyên 
lý hoạt động và chức năng tương tự như những tâm hoạt động của enzym, tức là 
có khả năng định hướng thích hợp và tính chọn lọc cao. Nhưng các phức đa nhân 
vận có cấu tạo đơn giản hơn nhiều so với enzym. Phức đa nhân bên hơn xúc tác 
enzym, nên có khả nãng thực hiện phân ứng ở ngoài cơ thể sống, ở điều kiện áp 
suất và nhiệt độ bình thường. 


Ví dụ phản ứng hydro hoá C;H¿. Để cho phản ứng xảy ra, trước hết phải 
hoạt hoá phân tử Hạ. Đây là quá trình thu nhiệt lớn, nếu không có xúc tác thì 
không thể thực hiện ở điều kiện thường. Trước đây ta dùng xúc tác bằng kim loại, 
nhưng hiện tại ta dùng xúc tác phức tạo điều kiện cho phản ứng tiến hành ở điều 
kiện mềm. 


Hoặc ví dụ như phản ứng khử nitơ, khi phân tử N; bị khử vẻ NHạ mà không 
có sản phẩm phụ nhờ xúc tác vận chuyển 4 điện tử của các tâm Mo** trong enzym 
chứa sắt... 

Quá trình oxi hoá nước giải phóng O;, xúc tác bằng phức có nhân chứa Mn, 
người ta mới khẳng định cơ chế vận chuyển 4 điện tử trong phức đa nhân của Mn 


42 


(rong quá trình quang hợp của thực vật) thuận lợi không những vẻ mặt năng 
lượng mà cả về mặt động học.Trong khi đó, cơ chế kèm theo Sự thay đổi nhiều về 
hoá trị của ion mangan ở phức đơn nhân không xảy ra, bởi vì nó dẫn đến sự thay 
đổi lớn trong cấu trúc phức. 

Như vậy, xét về xúc tác enzym với xúc tác phức, nhất là phức đa nhân có 
những điểm giống nhau. Tuy nhiên quá trình xúc tác enzym xảy ra phức tạp hơn 
nhiều cả về quy luật động học và vẻ quy luật nhiệt động học. Nhưng chúng ta 
nghiên cứu các quy luật của phản ứng xúc tác phức để hiểu rõ hơn vẻ xúc tác 
enzym. Trái lại, nghiên cứu thành phân và cơ chế hoạt động của enzym để có thể 
chế tạo xúc tác phức hoàn thiện hơn. 


1.5.1. Xúc tác enzym 


15.1.1. Tính chất của enzym 


Enzym là loại xúc tác vi sinh vật. 


Tính chất của xúc tác enzym là có độ hoạt tính cao, có độ chọn lọc đặc biệt 
ngay ở nhiệt độ không cao (dưới 100°C), nhưng có nhược điểm là chịu nhiệt kém. 


Enzym có trọng lượng phân tử lớn. Ví dụ như loại pepsin có M = 35.000 
đ.vC, axit ghetamin có M = 13.500 đ.v€, hay loại enzym thu được khi khử nước 
của axit glutamin có trọng lượng phân tử gần 1.000.000. 


Đường kính trung bình của một phân tử enzym nằm trong khoảng từ 1-100 tim, 
tức là nằm trong vùng keo. 

Mỗi một loại enzym đều có nhiệt độ tác dụng thích hợp, nhưng nhìn 
chung khi nhiệt độ tăng thì hoạt tính tăng. Nhưng nếu nhiệt độ tăng quá nhiệt 
độ cho phép của mỗi loại enzym thì enzym mất hoạt tính, bị phá vỡ liên kết 
hoặc bị keo tụ. 

Ngoài ra, sự tác dụng của xúc tác enzym còn phụ thuộc vào độ pÖƒ của 
môi trường. Ví dụ: pepsin có tác dụng xúc tác tốt nhất ở pH = 1,5-2,5, tripsin ở 
pH = 8-11. 

Enzym làm xúc tác cho một số phản ứng sẽ làm giảm năng lượng hoạt hoá 
đáng kể, vì giữa enzym và chất phản ứng tạo ra rất nhiều hợp chất trung gian. 

Ví vụ nêu ở bảng I.7 cho thấy năng lượng hoạt hoá của phản ứng khi dùng 
xúc tác men thấp hơn nhiều so với khi dùng xúc tác axit-bazơ vô cơ, và đặc biệt 
so với phản ứng không dùng xúc tác. 


43 


Bảng I.7. Năng lượng hoạt hoá của một số phản ứng dùng xúc tác khác nhau 


Phản ứng Xúc tác Năng lượng hoạt hoá 
(cal/mol) | 




















Không xúc tác 18.000 

Phân huỷ H,O, lon L 13.500 
Hệ keo Pt 11.700 

Men pepsin 5.500 

Hydrolyse đường trong lon H° 22.500 
nước Men đường 8.700 
Không xúc tác 21.000 

Hydrolyse axetylgolin lon H° 16.000 
trong nước lon OH- 12.000 

Men 4.800 - 6.500 











Lõ.1.2. Cơ chế phản ứng có mặt xúc tác enzym 


Rất nhiều loại enzym có trung tâm hoạt động là ion kim loại hay phức chất với 
kim loại, gọi là xúc tác cơ kim. Ví dụ như enzym chứa molipden trong phức 
molipdenflavoprotein, enzym chứa sắt hoặc phức sắt: sitocroma, hydroperoxytdaza, 
enzym chứa photpho: photphataza, enzym chứa kẽm: peptidaza. Cũng có loại enzym 
chứa magie, coban, một vài loại enzym chứa ion đồng... Những ion kim loại hay 
phức kim loại trong phân tử enzym là những trung tâm hoạt động, chúng có hoá trị 
thay đổi, vì vậy chúng có độ hoạt tính cao dùng làm xúc tác cho nhiều phản ứng. 


QH ọ 
OH O 
2Cu?' + (Y —~ ?Cư' + ( + 2H* 


Ví dụ: phản ứng oxi hoá polyphenol trong dung dịch dùng enzym catesin, 
trong đó chứa ion đồng có hoá trị thay đổi: 


2Cu' + 2H' + 1/2 O;—> 2Cu?' + H;O 


Những ion kim loại chứa trong enzym với tỷ lệ nhỏ so với trọng lượng phân 
tử enzym. Ví dụ: ! mol ksantnokcidaza có trọng lượng phân tử là 230.000 trên I 
nguyên tử molipden. lon kim loại không trực tiếp có liên kết với khung của phân 


tử enzym mà nó đi sâu vào trong các hốc, lỗ hổng, các mao quản của enzym, 
cũng có thể có liên kết trên cơ sở ion. 


1.5.1.3. Động học của phản ứng xúc tác enzym 
Nhiệm vụ là tính tốc độ phản ứng ở các thời điểm có nồng độ và nhiệt độ 


khác nhau để tìm điều kiện tối ưu của phản ứng. Động học phản ứng enzym dựa 
trên cơ sở lý thuyết Mesaelic-Menten (1913). 


Theo thuyết này phản ứng enzym tiến hành qua giai đoạn tạo thành hợp chất 
trung gian. Ví dụ ta có phản ứng: 


k k 
E+S =>- C—ˆ^>~E+P 
k¬ 


E - chất xúc tác men ; S - chất phản ứng ; C - hợp chất trung gian ; P - sản 
phẩm phản ứng. 

Các hợp chất trung gian (C) có thể nghiên cứu bằng quang phổ (vì nó tồn tại 
khá lâu trong dung địch). Đặc biệt enzym có chứa nguyên tố sắt tồn tại dưới dạng 
phức như katalaza, peroxydiaza, xytocrom... được thể hiện mạnh trên quang phổ. 

Trọng lượng phân tử của enzym lớn hơn trọng lượng phân tử chất phản ứng 
rất nhiều. kích thước phân tử của enzym nằm trong vùng keo, vì vậy khi tạo thành 
hợp chất trung gian, trên phân tử enzym có vùng kết hợp với chất phản ứng, có 
vùng kết hợp với sản phẩm. Các phần hoạt tính của enzym là phần rất nhỏ so với 
cả phân tử enzym. Để xác định được nhóm hoạt động ta dùng thuốc thử, mỗi loại 
thuốc thử chỉ tác dụng với một nhóm hoạt động của enzym. 

Tốc độ tạo thành hợp chất trung gian: 


Ẳ =k,,Š.(E—e)—(k ) +k,)C q99) 
E- nồng độ ban đầu của men ; e- nồng độ hợp chất trung gian ; (E - e)- nồng 
độ tự do của enzym. 
Tốc độ biến đổi hợp chất ban đầu bằng: 


_ =k.S(E~e)—k.„C q.100) 


Š- nồng độ ban đầu của chất phản ứng. 
Tốc độ tạo thành sản phẩm: 


45 


đP_ 


k;,C I 
P NG, (.101) 


Hằng số phản ứng phân huỷ hợp chất trung gian (k,) thể hiện ái lực của men 
với chất phản ứng: 


k,=<— (102) 


Để xác định k, và k„ ta tiến hành phấn ứng khi nồng độ chất phản ứng 
lớn hơn nhiều nồng độ của enzym. Thường lấy nồng độ của enzym trong khoảng 
105 - 10'° mol. Ở điều kiện đó, trong thời gian tiến hành phản ứng, nồng độ hợp 
chất trung gian coi như không biến đổi, nghĩa là trong trạng thái ổn định: 


S=0—k,SŒ =6) ~(, +k,)C =0 (1.103) 


Từ đó ta có: 
(E-e)}S _k,+k;, _ 
C k 


Đại lượng K„ gọi là hằng số Michaelis, tức là hằng số ở trạng thái ổn định, 
đặc trưng cho mỗi loại enzym và có thể xác định bằng thực nghiệm. Từ phương 
trình (1.104) có thể rút ra: 


K>, (L.104) 


c-#-35 (105) 
ẤXụ 


Từ thực nghiệm ta tính tốc độ phản ứng: 


y=k,c-P „ bÁE-$).5 (106) 
đ Kụ 


Như vậy tốc độ phản ứng phụ thuộc vào nồng độ chất phản ứng, nồng độ 
của enzym và hằng số K„. 


Ta xét hai trường hợp: 


Nông độ chất phản ứng nhỏ: tức là § << Kụ, do đó: e.S ~ 0. Khi đó phương 
trình (I.106) có dạng. 
kế 
V=k,—— I.107 
?x ( ) 


Là 


Phản ứng tiến hành bậc 1 theo chất phản ứng. 


46 


Nông độ chất phản ứng lớn: 


V=k.E.S= Vụay 
Tốc độ đạt giá trị cực đại, từ đó ta rút ra: 


S 8 
V =k,.E.——.=Ƒ„„-—c 1.108 
T KUIS nh Ấy Mộ bợn 


Bậc phản ứng enzym nằm trong khoảng từ 0 đến 1, phương trình (1.108) có 
thể viết dưới dạng: 


-r-[m'#] d.109) 


Từ phương trình (1.109) ta thấy tốc độ phản ứng tỷ lệ nghịch (tuyến tính) với 
nồng độ chất phản ứng. Do đó suy ra rằng V„„„ và K„ là hằng số đối với phản ứng 
đã cho. 


Từ thực nghiệm có thể tính K„ bằng cách đo tốc độ phản ứng ở nồng độ 
khác nhau của chất phản ứng. Biết được K„, có thể tính được k¿, k;, k ,, k,. 
Ví dụ phản ứng: k 
1 
Catalaza + H;O; = Hợp chất trung gian 
kị 


Hợp chất trung gian ba, Catalaza + H; + 1/2 O; 
k,= 6.105 giây; k,<< 0,02 giây"; kạ = 1,8.10” giây”. 


Bằng phương pháp vẽ đồ thị Z : h ta có thể tìm được K„ và V„„„. 


Chú ý rằng, để phản ứng tiến hành theo chiều thuận, ta cho một trong số 
chất phản ứng dư khá lớn, hay lấy số liệu thí nghiệm phần ứng khi phản ứng bắt 
đâu, nghĩa là lúc đó nồng độ sản phẩm bằng 0. 


Ví dụ ta có phản ứng thuỷ phân đường khí có mặt enzym sacharaza với điều 
kiện dư nước, ta có thể tính được Kw và V„„„. Đối với phản ứng này, tính được: 


K„ = 0,028 mol/lit (Ku > 10) 


Sự liên hệ giữa &, và K„ có thể được rút ra từ phương trình trên: 


47 


Xự =k, + (110) 
& 


Giá trị hằng số Michaelis (K„) có thể dùng để xác định nồng độ chất phản 
ứng, tính tốc độ cực đại (V„„„) và một số tính chất khác của enzym. 
Với từng loại enzym ta có giá trị X„ khác nhau (bảng I.8). 


Bảng 1.8. Giá trị Kụ của từng loại enzym cho từng loại phần ứng 


Enzym Chất phản ứng K (mol/lì) 
Maltaza Maltaza 2,1.107 
Sacharaza Sacharaza 2,8.10? 


Glyxerophotphat 3,0.102 
Lantodehydraza Axit pyrobinograza 3,5.10° 


















Photphataza 
























1.5.2. Xúc tác đông thể: hợp chất cơ kim 


Trong các phản ứng xúc tác đồng thể pha lỏng thì xúc tác cơ kim có một vị 
trí quan trọng vẻ mặt khoa học cũng như trong sản xuất. Các xúc tác cơ kim của 
kim loại chuyển tiếp là sự liên kết giữa C với kim loại làm cho phức có tính đặc 
biệt, mà đứng một mình kim loại hoặc ligan không thể nào có được tính chất xúc 
tác cho phản ứng đó. 


Các phản ứng được xúc tác bởi xúc tác cơ kim là các phản ứng cacbonyl 
hoá, decacbonyl, sắp xếp lại hydro, hydro hoá và oxy hoá không hoàn toàn... 


1.5.2.1. Hoá học uà phản ứng 


Phức chất cơ kim bao gồm một ion kim loại (thường là kim loại chuyển tiếp 
kết hợp với chất hữu cơ là các ligan hữu cơ. Các kim loại chuyển tiếp là kim loại 
có vòng điện tử đ, có khả năng tạo phức với các ligan hữu cơ. Quá trình xảy ra là 
do sự phân ly theo sự phối trí của các phân tử hữu cơ với ion kim loại. Các ion 
kim loại có thể nhận điện tử và orbital còn trống từ ligan, hoặc ngược lại, ion kim 
loại có thể cho điện tử của mình. 


Các ligan phổ biến và các điện tích đặc trưng của chúng và một số phối trí 
được trình bày trong bảng Ï.9. 


48 


Bảng I.9. Các ligan và các loại điện tích của chúng và một số phối trí 





(Coliman 1987) 

















Ligan Điện tích Số phối trí 
[— X(CB,D — SG 12) 
H -1 1(23) 
CH; -1 12) 
co 0 1(23) 
RạC = CR, 02) 1(2) 
RC=CR 0(-2) 1(2) 
RCO -1 1(2) 
RạN 0 1 
RạP 0 1 
° -2 2 
O, -2(-1) 2() 





Sự trao đổi electron giữa kim loại chuyển tiếp với ligan phù hợp với quy tắc 


electron thứ 18: 


n+2(CN)„„ = l8 


(111) 


n- số electron ; CMN- số phối trí (số ligan được phối trí với kim loại). 





Quy tắc 18 electron dự đoán số tối đa các ligan cho phép chiếm giữ của mỗi 
một ligan đ". Để tính toán số electron trong tổ hợp kim loại chuyển tiếp cần để 
chiếm giữ orbital ¿” cần biết điện tích hình thức và phối trí của mỗi ligan. Kim 
loại chuyển tiếp và số electron đ của chúng với các trạng thái oxi hoá thay đổi 
được cho trong bảng I.10. 


Bẳng I.10. Kim loại chuyển tiếp và số electron của chúng 
với các trạng thái oxi hoá thay đổi 


























Hàng 2 
3dthứ1 | Tỉ 
3dthứ2 | Zr 
3dthứ3 | Hf 





49 




















| Tiếng NHI Số electron d 
oxi hoá .) 
0 4 | 5 | 8 |7 8 8> | 40:| >3: tị 
TH ik ni 5 6 7 8 9 | 10 
+2. ] 2 gI= 5 4 5 6 7 8 9 
+3 1 2z | 3 | 4 5 6 7 |8 | 
+4 [J2 3 4 5 8 














Ví dụ điện tích của crom trong phức chất Cr(CO}, là bao nhiêu? 


Khi nhận về mình 6 ligan CO là cao nhất. Trong trường hợp (CN)„„„ = 6, 
theo phương trình (1.111) số electron cho qua 6 ligan là: 2 x6 = 12. Dựa vào bảng 
(1.9) thấy rằng theo sự tính toán này mỗi ligan có số phối trí là 1. Do mỗi ligan 
cung cấp 2 electron liên kết (mỗi nguyên tử cacbon có một cặp electron), SỐ 
electron được cho 6 ligan CO là 12. Như vậy từ phương trình (I.11 1) ta tính được: 


n=l8-12=6 
Từ bảng (I.10) ta thấy, đối với z = 6 thì Cr có hoá trị Ö. 
Tương tự ta có thể tính số phối trí tối đa của ligan CO đối với Ni có giá trị là 
bao nhiêu?. Từ bảng (1.10) sự chiếm giữ orbital đ cho Ni là 10. Như vậy: 
(CN)„„= (18-10)/2= 4 


Quả vậy, ta có phức Ni(CO), là niken cacbonyl thường được nhận dạng. 
Nhưng các dạng Cr(CO), và Ni(CO), chưa chắc đã là dạng xúc tác hoạt tính 
trong các phản ứng như phản ứng cacbonyl hoá. Vì đối với phản ứng xúc tác cơ 
kim, xúc tác phải có khả năng phối trí với chất phản ứng, có nghĩa là số ligan đó 
phải không bão hoà. 
Độ hoạt động của phức cơ kim phụ thuộc vào cả hai tính chất của lon kim 
loại và của ligan. 
-_ Các kim loại ở hàng 2, 3 dạng liên kết M-H, M-C có độ hoạt động mạnh 
hơn đạng liên kết M-M. 
-_ Các phức của các kim loại chuyển tiếp hàng 3 có độ hoạt động thấp. 


~_ Các kim loại chuyển tiếp nằm ở bên trái của bảng tuần hoàn có clectron 
tạo liên kết M-O mạnh, tạo thành phức phối trí lớn. 


50 


-_ Nhóm kim loại 8, 9, 10 (dạng #8, đ” và đ') có các electron tự do ít nhất 
có thể dễ giảm tới trạng thái 0 và hoạt tính của các kim loại này không 
cao. 

Có một số ion kim loại ở dạng tự do thì không hoạt động, nhưng khi chuyển 
sang đạng phức lại thể hiện hoạt tính xúc tác. Nhưng trong số phức của nhiều ion 
kim loại, thì phức các ion kìm loại chuyển tiếp là những phức xúc tác mạnh. 


1.5.9.9. Kim loại chuyển tiếp 


Chúng ta hãy khảo sát cấu trúc của kim loại chuyển tiếp để thấy được sự tạo 
thành các phức hoạt động cùng với ligan. 

Các kim loại chuyển tiếp có số electron không lấp đầy vào các orbital ngoài 
cùng như các orbital s và p, mà điển vào các orbital phía trong. Các nguyên tố 
này có: 

L) 5 orbital (n-1), 1 orbital ns và 3 orbital np có năng lượng xấp xỉ như 
nhau. 


(n- l)d nc np 


2) Các orbital chưa được lấp đầy ở trạng thái oxi hoá nào của ion kim loại và 
các electron trên orbital (n-L)đ cũng có thể được cho đi. 


3) Khả năng lai hoá giữa các orbital cao. 


Nhờ các đặc điểm trên mà khi phối trí với các ligan hoặc các chất phản ứng 
(S), hoặc những chất phản ứng có tính ligan mạnh (S,), ion trung tâm M“' có thể 
nhận electron vào orbital còn trống từ ligan L hoặc Š,. Đồng thời M”” lại còn có 
khả năng cho electron của mình. 


Ví dụ, sự phân bố lại điện tử trên phân tử của phức [PiCl;C;H,Ƒ (muối 
Zeise): điện tử có thể địch chuyển từ liên kết z của C;H; sang M“' tạo liên kết ø 
giữa C,H, và M”*. Ngược lại, điện tử có thể chuyển ngược từ MỸ” sang C;H, tạo 
thành liên kết x ngược giữa M” và C;H,. Kết quả làm yếu liên kết hoá học trong 
phân tử CH‹ (Š.). 

Nếu dùng phổ hồng ngoại để quan sát, ta thấy đao động Avc-c giảm 200 cm1, 
độ dài liên kết tăng từ 1,38 Â lên đến 1,54 Â, đội bội liên kết giảm từ 2 xuống | 

: tương ứng với sự biến đổi lai hoá sp” sang sp` trong các nguyên tử C. Do đó các 
tác nhân nucleophil như OH, H.... dể xâm nhập vào liên kết đã được hoạt hoá của 
;H, (hình I5). 


31 





Hình I.5. Liên kết phối trí giữa M”" và C;H, 
a) liên kết ơ ; b) liên kết z 


1.3.3. Tính chất oxi hoá khử của kim loại chuyển tiếp 


Do đặc điểm cấu tạo điện tử của kim loại chuyển tiếp, chúng có thể tồn tại 
nhiều đạng oxi hoá khác nhau. Hầu hết các kim loại chuyển tiếp có khả năng tạo 
phức bền ở các trạng thái oxi hoá. Khi trong hệ phản ứng có mặt chất oxi hoá khử 
thì chúng có thể bị oxi hoá hoặc bị khử tuỳ thuộc từng trạng thái của ion kim loại. 
Điều này cho ta thực hiện chu trình oxi hoá khử thuận nghịch, phục hồi trạng thái 
oxi hoá, nên duy trì được chức năng xúc tác của hệ. 

Ví dụ khử olefin bằng H;, xúc tác phức là RhCIL¿. Trong quá trình phản 
ứng, hoá trị của Rh biến đổi từ Rh{) —> Rh(III —> RhŒ) theo một chu trình kín: 


+H, +RCH = CH; 
Rh@)CLL¿ạ ———* RhŒIDH;CH¿ ————————* 


RCH;CH 
RhdII)H(RCH,CH,) C.L¿ ——  * RhŒ)CH¿ 


Trong các hệ xúc tác này, dưới tác dụng của những tác nhân oxi hoá, khử 
khác nhau đã xảy ra quá trình chuyển hoá thuận nghịch giữa các trạng thái hoá trị 
khác nhau của ion kim loại. Tuy nhiên mức độ thuận nghịch của mỗi chu trình 
phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như: bản chất ion kim loại, ligan, chất oxi 
hoá, chất khử, thành phần cấu tạo của phức, độ bền, thế oxi hoá khử... của các 
phức tạo thành và cả điều kiện phản ứng. 


32 


Trong các phức cacbonyl như Cr(CO),, Fe(CO);, Fe;(CO)¿;, Co„(CO);... 
cho dù các kim loại chuyển tiếp ở trạng thái oxi hoá bậc 0 vẫn tạo thành phức với 
các ligan ø-donor và 7t-aCC©ptOT với cấu hình điện tử như Cr(0): 


&o/#: TÚ se. sẽ uy 
34 


347 4$ Ap` 
Tạo liên kết 1% Tạo liên kết ø 
Cr -=CO Cr =- CO 


Nguyên từ Cr(0) có thể liên kết với 6 phân tử CO nhờ 6 orbital tự do 3đ 4s 
4p). Phân tử Cr(CO), bền vững được là do tương tác 1” Cr->CO của cặp điện tử 
3đ, thuộc Cr với z -orbital thuộc CƠ. Đồng thời do sự chuyển địch điện tử từ CO 
sang Cr trong tương tác Ơ cho - nhận (ø-donor-acceptor) mà dường như điện tích 
tại nguyên tử Cr có giá trị ỗc,= 0,4. Chúng ta có thể minh hoạ cơ chế liên kết trên 
bằng sơ đồ ở hình I.6. 


ŒCMCTĐ3ØØ2c=o: >C —ZZ2c=o: 
S# S2 S=. 
đ*%Z W%ớ” 


Hình L6. Sơ đồ tạo thành liên kết ơ và z giữa M-CO của các 
nguyên tố nhóm d 


Quá trình dịch chuyển điện tích này làm giảm bậc liên kết trong phân tử 
CO. Trên phổ hồng ngoại vco= 2155 cm! giảm xuống 2000 cm'1!, Hiệu ứng đó có 
thể sử dụng thuận lợi cho quá trình khử CO vốn rất độc hại. Khi phân huỷ đưới 
tác dụng nhiệt, các cacbonyl này còn cho phép nhận được những kim loại siêu 
sạch. 


Trong thực tế, các phức chất cacbonyl được ứng dụng rộng rãi để hoạt hoá 
các liên kết x cho những phần ứng tổng hợp hữu cơ. 


53 


1.5.9.4. Đặc điểm phối trí của ligan 


lon kim loại chuyển tiếp có thể liên kết với một hay nhiều ligan. Ta thường 
gặp số ligan phối trí là 4 và 6. Một vài trường hợp có số phối trí nhiều hơn, ví 
dụ như ReH,?, WH,(PR;);. Do những chuyển động quay hay tịnh tiến của một 
hay nhiều nguyên tử (hoặc nhóm nguyên tử) sao cho có lợi về mặt năng lượng 
trong quá trình phản ứng mà số phức trung gian được hình thành với số phối 
trí khác nhau tương ứng với cùng ion trung tâm. Như phản ứng khử olefin 
xúc tác bằng RhCI(Phạ}», ion Rh đã thay đổi phối trí 5 lần từ 
KN4->KN6->KN5—>KNóö—>KN5—>KN4. 

Cơ chế biến đổi còn phụ thuộc vào bản chất của từng ligan như: đặc điểm 
tương tác fĩnh điện, kích thước (yếu tố không gian) của ligan. Các ligan là những 
phân tử trung hoà hay các anion. Nhiều ligan chứa các nhóm chức như -NH;, 
=NH, -COOH, -OH... những hợp chất liên kết đôi, liên kết ba, có thể mạch 
thẳng, mạch vòng, mạch nhánh, có thể chứa một hay nhiều nhóm chức. 

Dưới tác dụng của điều kiện phản ứng, chúng thể hiện khả năng proton hoá 
hay deproton hoá khác nhau. Ví dụ phân từ NH;RCOOH trong môi trường axit 
tồn tại ở dạng *NH;-RCOOH, nhưng trong môi trường kiềm lại bị deproton hoá 
thành NH;RCOƠ. Mỗi dạng đều cho các phức có đặc tính khác nhau. 

Tuy nhiên trong xúc tác phức người ta thường quan tâm tới số phối trí tự do 
mà kim loại chưa đành cho một ligan nào. Đó là những vị trí để các chất phản 
ứng có thể xâm nhập tạo nên những liên kết cho - nhận. Giai đoạn này tạo ra loại 
phức dạng [M”*LS;] gọi là phức trung gian. Tốc độ và cơ chế phản ứng phụ thuộc 
vào sự tạo thành và độ hoạt động của phức trung gian đó. Ví dụ khi hoạt hoá C;H 
bằng phức [PIC1;T cho ta phức trung gian hoạt động [PtC1:CH,T. 

Sau đây là một số ứng dụng của xúc tác phức trong phản ứng xúc tác đồng 
thể. 


1ã.8.5. Động học uà cơ chế phản ứng hydro hoá qÌken uới xúc tác 
Wilkenson's 


Một trong những thành tựu nổi bật của phản ứng xúc tác đồng thể là dạng 
xúc tác phức Rh-phosphin, đó là xúc tác Wilkensons (1961). 

Xúc tác Wilkenson's có độ chọn lọc cao trong phòng thí nghiệm khi dùng 
cho phản ứng hydro hoá alken, mở đường cho sự phát triển của xúc tác cơ kim 
đông thể, sau đó được ứng dụng cho phẩn ứng tổng hợp isobutylaldehit và 
n-butylaldehit (quá trình tổng hợp oxo) và L-đopa (quá trình Monsanto). 


34 


Cơ chế quá trình hydro hoá alken đồng thể và bản chất của xúc tác Rh- 
phosphin hay xúc tác Wilkenson's được Halpern và cộng sự xác mính (1976). 

Hoạt tính xúc tác Wilkensons bao gồm các dime Rh;Cl;(PPh;)¿ và monome 
RhCI(PPh;);. Ở đây PPh; là ligan của phosphin tridentat. 


Phương trình động học phụ thuộc vào sự phân huỷ PPh; từ monome, sự 
hydro hoá phức chất liên kết của alken tạo thành alkan. Cơ chế phản ứng được thể 
hiện trên hình I.7. 


PhạP,  ,.CL. .PPh Phổ  CH+H} Ph, 
RtrC "Rh‹ ——- >Rh£ ~ ` 
LÁ ` 

PhạP `". PPhạ ụÁ 





Hình I.7. Vòng hoạt động của quá trình xúc tác Wilkenson's trong phần ứng 
hydro hoá (Halpern, 1976) 


Những đặc điểm quan trọng trong phản ứng này là : 
1. Rh tổn tại ở hai giai đoạn oxi hoá: oxi hoá tiếp trừ khi hoạt tính giảm 
hoàn toàn. 
2. Nồng độ hợp chất trung gian thấp và tương tác xảy ra nhanh chóng 
trong vòng hoạt động của quá trình xúc tác. 
-_ Hợp chất trung gian bị ảnh hưởng mạnh bởi các nhóm chức tấn công 
vào hgan phosphin. 
Hoạt tính xúc tác có thể được tăng lên hàng trăm lần bởi sự tấn công của 
nhóm methoxy vào ligan phosphin (O' Connor và Wilkenson, 1969). 


Lã.3.6. Các quá trình xúc tác đồng thể được ứng dụng trong 
công nghiệp 


Mặc dù mức độ sản xuất các hoá chất bằng phản ứng xúc tác đồng thể còn ít 
hơn so với phản ứng xúc tác dị thể, nhưng thời gian gần đây các quá trình xúc tác 
đồng thể được phát triển mạnh trong nhiều lĩnh vực đặc thù như: thực phẩm, dược 
phẩm, phân bón vi lượng, sợi, polyme... 


55 


Có thể lấy ví dụ các quá trình xúc tác đồng thể như sau: 


- Quá trình polyme hoá và oligome hoá alken (propylen, polybutadien, 
xyclododecatrien, polyetyÏen, polypropylen, đồng trùng hợp eiylen- 
propylen...) 


- Cacbonyl hoá (phản ứng tổng hợp oxo sản xuất rượu, sản xuất axXIt 
axetic từ metanol, anhydric axetic từ metanol...) 


-_ Oxi hoá alken (sản xuất axetaldehit, oxit propyÌen...) 


- Oxi hoá alkan và aren (sản xuất terephtalic aXit và este, axit adipic, axit 
axetic, axit benzoic, aXỈL isophtalic...). 


Sau đây cho một vài ứng dụng các phức cơ kim, các enzym để sản xuất hoá 
chất tỉnh khiết như hương liệu, dược phẩm và cũng như trong ngành sản xuất 
thuốc trừ sâu hữu cơ. 


a) Tổng hợp aldehit 


Quá trình tổng hợp oxo là phản ứng giữa một olefin với CO và H; cho ta sẵn 
phẩm aldehit. Xúc tác sử dụng là cacbonyl coban đồng thể HCo(CO); thường 
được điều chế phối hợp với ¡-arylphosphin. Quá trình được tiến hành ở áp suất cao 
(200 at) mục đích để duy trì phức cacbony] coban ở trạng thái ổn định hoạt tính, 
nhiệt độ 180°C. Phản ứng diễn ra như sau: 


CH,-CH=CH; + CO + H, — CH;CH;CH;CHO + (CH,);CHCHO 


Năm 1976 hãng Union Carbide đã đưa quá trình oxo vào sản xuất. Quá trình 
tiến hành ở áp suất thấp, chuyển hoá propylen thành butylaldehit với xúc tác là 
phức Rh: HRh(CO)[P(C¿H,)¿];. Với loại xúc tác này ta có thể tiến hành ở ấp suất 
15-30 at và nhiệt độ trong khoảng 80-100C. Sản phẩm cho ta m-aldehit và 
isoaldehit với ty lệ 30: 1. 

Các sản phẩm aldehit mạch thẳng là nguồn nguyên liệu để sản xuất chất dẻo 
và rượu mạch thẳng. Rượu mạch thắng được sử dụng để sản xuất chất tẩy rửa 
tổng hợp mạch thẳng (đó là loại chất tẩy rửa hay dùng hiện nay vì có khả năng 
phân huỷ sinh học cao). 

Mặc dù xúc tác phức Rh đất hơn ngàn lần xúc tác phức Co, nhưng đứng về 
hoạt tính thì phức Rh có độ hoạt tính lớn hơn triệu lần phức Co và điều quan 
trọng là phản ứng tiến hành ở điều kiện mềm hơn. 

Hoạt tính xúc tác HRh(CO)[P(C/H,);]; phụ thuộc vào áp suất CO trong hệ. 
Áp suất CO càng cao thì hoạt tính xúc tác càng ổn định. Nhưng theo Martin 
(1954), khi áp suất CO cao thì tốc độ phản ứng sẽ giám. Điều thứ hai ảnh hưởng 


56 


đến tốc độ phản ứng là tỷ lệ TPP/Rh (nhóm P(C,H;); được viết tắt là TPP). Nếu 
TPP/Rh < 5 thì tốc độ phản ứng tỷ lệ thuận với nồng độ TPP. Nhưng nếu tỷ lệ 
TPP/Rh > 10 thì tốc độ phản ứng tỷ lệ nghịch với nồng độ TPP. 


Xúc tác phức Rh là xúc tác có tính ổn định cao, sản phẩm phụ của quá trình 
là axit cacboxylic. 


Các tạp chất CT và O; chứa trong nguyên liệu đầu vào sẽ phần ứng với Rh 
làm cho phức Rh mất hoạt tính (mặc dù hàm lượng CT và O; ở dạng vết). 


Khi xúc tác mất hoạt tính hoàn toàn thì Rh và triphenylphosphin (TPP) được 
chiết xuất với axit phosphoric, sau đó Rh được thu hồi và tỉnh chế. 


Trong phản ứng điều chế aldehit có ba vấn đề cần được quan tâm: 

1. Vấn đề chuyển khối giữa các khí (CO, H,) vào pha dung địch hữu cơ. 
Vấn đề ăn mòn thiết bị cũng là khâu quan trọng, cần có biện pháp giảm 
thiểu ăn mồn. 

2. Vấn đẻ tách xúc tác khôi khối phản ứng. 

Để hạn chế các vấn đề trên ta cần: 

1. Tăng vận tốc sục khí, kết hợp với khuấy trộn mạnh cho ta tốc độ chuyển 
khối tối đa. 

2. Cấu tạo thiết bị bằng thép không rỉ. 


3. Để tách xúc tác ra khỏi khối sản phẩm dùng phương pháp chưng cất. 
Nhưng cần chú ý là xúc tác dễ mất hoạt tính ở nhiệt độ cao. 


Phức Rh là xúc tác thích hợp cho quá trình chuyển hoá alken có trọng lượng 
phân tử thấp. Để chuyển hoá alken có trọng lượng phân tử cao, người ta tiến hành 
ở nhiệt độ cao trên 120°C. Nhưng ở nhiệt độ này phức Rh dễ mất hoạt tính, vì vậy 
xúc tác phù hợp là phức Co. 


b) Tổng hợp axit axetic 


Axit axetic được dùng trong công nghệ tổng hợp vinyl axetat, axetat 
xenluloza, anhydric axetic, dung môi axetat... Axit axetic có thể được sản xuất từ 
rượu bằng phương pháp lên men, chưng gỗ, nhưng hiện nay phổ biến dùng các 
phương pháp tổng hợp sau: 


1. Cacbonyl hoá metanol. 
2. Oxi hoá pha lỏng axetaldehit. 
3. Oxi hoá trực tiếp hydrocacbon. 


57 


Trong đó phương pháp cacbonyl hoá metanol được ứng dụng phổ biến trong 
10 năm trở lại đây. 


Từ năm 1913, hãng BASF đã đưa ra quy trình sản xuất axit axetic từ 
metanol và monooxit cacbon ở nhiệt độ cao và áp suất cao: 


CH:OH + CO — CH;COOH AH = - 138,6 kJ/mol 


Ngoài điều kiện phản ứng khắc nghiệt (nhiệt độ cao, ấp suất cao), còn có 
vấn đề ăn mòn thiết bị (vì có hợp chất iotua) đã ngăn cản thương mại hoá quá 
trình này. 


Reppe (1941) đã đưa ra một loại xúc tác mới là cacbonyl kim loại nhóm 
VIII cho phần ứng cacbonyl hoá metanol bao gồm cả quá trình hydroformy] hoá. 
Nhưng quá trình cũng tiến hành ở nhiệt độ và áp suất cao (250°C, 475 at) với sự 
có mặt của coban iotua. 

Năm 1968 Monsanto đã đưa ra hệ xúc tác của Rh cho phép phản ứng tiến 
hành ở điều kiện mềm hơn (nhiệt độ 150-200°C, áp suất 15-25 at) và quá trình 
được đưa vào sản xuất năm 1970. 

Về bản chất hai quá trình BASF và Monsanto đều tương tự nhau, nhưng 
khác nhau ở chỗ là dùng hai dạng xúc tác khác nhau, về mặt động học các bước 
phản ứng cũng khác nhau. 


Quá trình BASF sử dụng xúc tác cacbonyl coban với chất hoạt hoá là coban 
(ID iotua để tái sinh tại chỗ Co;z(CO);. Cơ chế phản ứng như sau: 


Co;(CO), + HO + CÓ —> 2 HCo(CO); + CO, Œ) 
CHẠOH + HI -> CH¡I + H;O (2) 
HCo(CO), -_>H' +[Co(CO),] @) 
[Co(CO),„} + CHạI — CH;Co(CO), + I 4) 
CH;Co(CO), + CO —>› CH;-CO-Co(CO)¿ @®$) 
CH;-CO-Co(CO)„ + HI —>› CH;COI + H* + [Co(CO),}Ƒ (6) 
CH;COI + H;O — CH;COOH + HI Œ) 


Phương trình (1) được xem như phân ứng chuyển hoá Shift (phân ứng khí 
than ướt), dùng xúc tác là Co;(CO);: 


CO +H,O — CO; +H; 


58 


H; được tách ra bằng cách phân ly phức hydrocacbonyl coban [HCo(CO}]. 
Sau đó metyl iotua (CH¡ạ]) tấn công nucleophil vào anion [Co(CO)„Ƒ theo phương 
trình (4). Hợp chất iotua thúc đẩy quá trình phản ứng xảy ra dễ dàng hơn, vì nó có 
khả năng tách nhóm tốt hơn OH (phản ứng CH¡I với phức chất bão hoà phối trí 
¿'. Sản phẩm cộng đầu tiên của Co, CH¡Co(CƠ)¿, là một phức ¿”. Đây là phức 
chưa bão hoà phối trí. Nhóm axyl đính với Co trong sản phẩm trung gian của 
phương trình (6) không thể tách để tạo axetyl iotua, vì iotua không tạo phối trí với 
coban. 


Khi sử dụng xúc tác coban Iotua cần tiến hành phản ứng ở nhiệt độ cao và 
áp suất cao. Dùng áp suất cao để cho quá trình hoà tan CO vào dung dịch và giữ 
xúc tác ổn định. 

Quá trình phản ứng Monsanto với xúc tác cacbonyl rhodi với chất trợ xúc 
tác là iotua xảy ra trong điều kiện mềm hơn so với quá trình BASE, với chất hoạt 
hoá xúc tác là metyl iotua. 

Dạng xúc tác ban đầu là Rh1; được biến thành dạng hoạt động là [Rh(CO);] 
Nhưng trong môi trường phản ứng cũng tồn tại các dạng phức khác của Rh(J), 
trong đó phức [Rh(CO);];] chiếm ưu thế, chứng tỏ anion này là loại phức có hoạt 
tính nổi trội. 

Chu kỳ hình thành có thể thấy rõ khi nghiên cứu động học và các phương 
pháp hoá lý quang phổ. [Rh(CO);l;]' phản ứng với metyl iotua tạo thành metyÌ 
rhodi. Sự thế chỗ CO hay chính xác hơn là sự chuyển vị nhóm metyl tạo ra hợp 
chất axyl tác dụng với axyl Iotua và tái sinh lại [Rh(CO);l;}, axy] iotua tác dụng 
với nước để cho ta HI và sản phẩm axit axetic. Hydro iotua tác dụng với metanol 
để tạo ra metyÌ iotua. Như vậy, cuối cùng phức rhodi và chất phụ trợ metyl Iotua 
lại được tái sinh. 

Sơ đồ vòng của quá trình điều chế axit axetic với xúc tác phức rhodi, chất 
phụ trợ metyl iotua được trình bày trong hình (L8). 

Sản phẩm phụ của quá trình là dioxit cacbon và hydro thu được từ phản ứng 
SâU: 


[Rh(CO)„I;† + 2HI — [Rh(CO)I,} + H; + CO 
[Rh(CO)I,] + CO + H;O -> [Rh(CO);];] + CO; + 2HI 


2CO + H;O —> CO;+H; 


59 


r CH;COOH 


CH;COI HI 


MeOH 
[Rh(CO);I;]' 
Hị 
h HạO 
[CH;CORh(CO);I;] [CH;Rh(CO),J,} 
[CH:CORh(CO)I;T 


Hình I.8. Đề xuất vòng phần ứng bi xúc tác rhodi trong phần ứng 
cacbonyl hoá metanol (quá trình Monsanto) 


Phức của kim loại chuyển tiếp khác nhau cũng được nghiên cứu nhưng chưa 
đưa được vào sản xuất. Trong số đó có loại phức iridi của hãng Monsanto và phức 
niken của hãng Halcon có nhiều triển vọng. 


3. Tổng hợp L-dopa 


Một trong những dược phẩm quan trọng để trị bệnh parkinson là E-dopa. 
Cấu tạo phân tử của L-dopa được trình bày trong hình I.9. 


CH;_ COOH 


C 
x 
sử 7: ủ NH;ạ 
ÓH 


Hình I.9. Cấu trúc của L-dopa 
Nguyên tử C liên kết với nhóm NH; là tâm bất đối xứng. Vì vậy -dopa có 


hiệu quả trong trị bệnh, nếu tạo thành 2-dopa không có khả năng trị bệnh. Xúc 
tác có tính chọn lọc để tạo thành /~dopa do Knowles và Vyneyard (1977) đưa ra 


60 


là Rh() mono đentate phosphin. Tuy nhiên xúc tác có độ chọn lọc cao cho đồng 
phân quang học ¿-dopa tốt hơn là DLAMP (phức diphosphin rhodi) (hình I.10). 


MeO, 


CạhH -_ 
` CH; Ăn 


MeO, P 
Ì 
CøH;s 


Hình I.10. Phức diphosphin rhodi (DIAMP) 


Giai đoạn quan trọng của phản ứng với xúc tác phức Rh để cho L-dopa là 
quá trình hydro hoá alken đối xứng với phức Rh, bao gồm ligan bisphosphin để 
tạo ra tâm bất đối xứng xung quanh phức Rh (hình I.! L). 


H COOH 
4 CH ,COOH 
C CC H `. 
£ NHAC _ ” + s- XS 
AcO AcƠ H NHAc 
OCHạ ÓCH; 


Hình I.11. Giai đoạn quyết định trong quá trình tổng hợp L-dopa 
là hydro hoá alken cho ta đồng phân quang học. 


Xúc tác phức Rh được diều chế từ muối của Rh với clorua alken như 
hexadien clorua hay xyclooctadien clorua. 


Trong quá trình sản xuất xúc tác được hoà tan trong rượu, cho từ từ vào 
autoclave chứa dung dịch rượu và hợp chất alken, phản ứng tiến hành ở 50°C và 
áp suất H; là 30 at. Sản phẩm phản ứng không hoà tan nên dễ dàng được tách ra. 


Xúc tác phức Rh có hoạt tính bên nên cũng không cần tách và tiếp tục phản 
ứng với mẻ tiếp theo. Do khả năng đặc biệt của xúc tác đồng thể có độ chọn lọc 
cao, có hoạt tính cao ở điều kiện không khất khe, nên có thể nói xúc tác đồng thể 
có một vị trí quan trọng trong tương lai, cần được nghiên cứu, nhất là trong ngành 
công nghiệp hoá được. 

Một hướng mới trong nghiên cứu về xúc tác là dị thể hoá xúc tác đồng thể, ' 
ví dụ đưa enzym lên một chất nền ceramic (như trong quá trình este hoá đầu thực 
vật: trước đây dùng xúc tác là bazơ, những năm gần đây sử dụng enzym có độ 
chọn lọc và hoạt tính cao, nhưng có điểm khó khăn là tách enzym ra khỏi dung 


6l 


dịch phản ứng. Để khắc phục nhược điểm đó, có thể chế tạo xúc tác enzym được 
mang trên Zeolit. 

Có một khuynh hướng khác là dùng xúc tác polyme. Các polyme có tính 
axit mạnh sẽ là xúc tác trong một số quá trình công nghiệp như phản ứng este 
hoá, alkyl hoá phenol, tổng hợp bisphenol A và tổng hợp metyl butyL (Gates 
1992). 


4. Triển uọng của xúc tác đồng thể 


Xúc tác đồng thể có các đặc điểm sau: 
1. Có độ hoạt tính cao. 
2. Có độ chọn lọc cao. 
3. Điều kiện tiến hành phản ứng mềm (nhiệt độ thấp và áp suất không 
cao). 
Do vậy đó sẽ là xúc tác cho những hướng tương lai. Đặc biệt trong công 


nghệ điều chế các sản phẩm chất lượng cao như trong công nghiệp hoá dược, điều 
chế các hoá chất tỉnh khiết và trong công nghệ thực phẩm. 

Một khuynh hướng là sự hợp nhất giữa xúc tác đồng thể và dị thể. Cụ thể 
là người ta cho mang xúc tác đồng thể lên các chất mang rắn để khác phục 
nhược điểm của xúc tác đồng thể là quá trình tách xúc tác đồng thể khỏi sản 
phẩm rất khó. 


62 


Chương 2 
PHẦN ỨNG XÚC TÁC DỊ THỂ 


_—_ —— — 


I.1. KHÁI NIỆM 


Phản ứng xúc tác đị thể là phản ứng trong đó xúc tác và chất phản ứng ở các 
pha khác nhau. 

Thông thường trong phản ứng xúc tác dị thể, xúc tác là pha rắn, còn chất 
phản ứng có thể là hệ lỏng hoặc khí. Ta có thể chia các loại phản ứng xúc tác dị 
thể như sau: 

- Hệ xúc tác là rắn, chất phản ứng là lỏng-lỏng. Ví dụ: các phản ứng 

alky] hoá, sunfo hoá. 

- Hệ xúc tác là rấn, chất phản ứng là khí - lỏng. Ví dụ: phản ứng hydro 
hoá benzen xúc tác niken, phản ứng điều chế butyldiol-1,4 từ khí C;H; 
và dung dịch formalin, xúc tác là CuO/SiO;. 

- Hệ phản ứng xúc tác là rắn, chất phản ứng là khí - khí. Ví dụ: phản ứng 
điều chế vinyl clorua CVC) từ khí axetylen (hoặc etylen) và HCI, xúc tác 
là HgCl; mang trên than hoạt tính. 

Phản ứng xúc tác dị thể có những ưu điểm nổi bật hơn so với xúc tác 
đồng thể, nên dần dần trong công nghiệp người ta thay xúc tác axit - bazØ 
bằng xúc tác rắn. 

1. Công nghệ xúc tác đị thể có thể tiến hành liên tục, nên năng suất thiết bị 

cao hơn so với phản ứng xúc tác đồng thể. 

2. Có thể tự động hoá được công nghệ. 

Vấn đẻ tách xúc tác và sản phẩm dễ dàng. 

4. Năng lượng hoạt hoá của phần ứng xúc tác dị thể thường nhỏ hơn năng 

lượng hoạt hoá của phản ứng xúc tác đồng thể (bảng II. L). 


63 


Bằng II.1. So sánh giữa năng lượng hoạt hoá E của một vài phản ứng 
khi tiến hành với xúc tác đồng thể và dị thể 























đu z Eêng nể: kcal/mol va. 
Phản ứng kh Ộ Xúc tác đị thể E¿ „¿, kcalímol 
(Xúc tác axit-bazơ) : 
Pt 14,0 
2HI —› H; + l; 44,0 Ạ SE 
ư : 
A 29,0 ¬ 
u : 
2N;O -—> 2N; + O; 58,5 
Pt 32,5 
|_- 
W 39,0 
Mo 42,0 
2NH; —> N¿ + 3H; 78,0 
Fe 42,0 
| œ |___ 470 











1.2. nh CÁC GIAI ĐOẠN TRONG PHẢN ỨNG XÚC TÁC 
DỊ TH 


Phản ứng xúc tác dị thể tiến hành trên bề mặt tiếp xúc giữa các pha nên rất 
phức tạp, để nghiên cứu chúng ta phải chia thành các giai đoạn. 


IL2.1. Phân chia theo giai đoạn 


H.9.1.1. Phân chía thành ba giai đoạn (hình 1I.1a) 


Giai đoạn I: Khuếch tán chất phản ứng A đến bề mặt xúc tác ; 
Giai đoạn II: Phản ứng trên bề mặt xúc tác (A —> B) ; 


Giai đoạn III: Khuếch tán sản phẩm B ra môi trường phản ứng. 


,.\ B A- chất phản ứng 
B- sản phẩm phản ứng 


ụ Bề mặt xúc tác 


Hình II.1a. Phân chia thành ba giaí đoạn 


64 


Cách phân chia này đơn giản nhưng chưa phân biệt được giữa hiện tượng vật 
lý và hoá học. 


1I2.1.2. Phân chia thành ð giai đoạn (hình TỊ.1b) 

Giai đoạn I: Khuếch tán chất phản ứng A đến bề mặt xúc tác, cách bề mặt 
một khoảng / ( = đ„ của phân tử bị hấp phụ); 

Giai đoạn II: Hấp phụ chất phản ứng A lên bề mặt xúc tác ; 

Giai đoạn II: Phản ứng trên bề mặt xúc tác (A —> B) ; 

Giai đoạn IV: Nhả hấp phụ sản phẩm B; 


Giai đoạn V: Khuếch tán sản phẩm B ra môi trường phản ứng. 





XÚC tác 
Hình II.1b. Phân chia thành 5 giai đoạn trong phản ứng xúc tác dị thể 


112.1.3. Phân chia thành 7 giai đoạn (hình TL.1e) 


Ta biết rằng xúc tác rắn, xốp không bao giờ là bẻ mặt bằng phẳng, nó bao 
gồm các mao quản lớn, trung bình và bé, tạo nên bề mặt riêng của xúc tác. Ví dụ 
như than hoạt tính có thể đạt bề mặt riêng, (SŠ,) từ 800 đến 1200 m'/g, trong đó bề 
mặt ngoài chiếm tỷ lệ rất bé (1 - 2%), còn lại là bề mặt trong (do các mao quản 
tạo thành), phản ứng thường tiến hành ở bề mặt trong. Vì vậy, ta có hai giai đoạn 
khuếch tán trong chất phản ứng và sản phẩm. 


Giai đoạn I; Khuếch tán chất phản ứng A đến bề mặt ngoài xúc tác; 
Giai đoạn II: Khuếch tán chất phản ứng A vào trong mao quản; 
Giai đoạn HỊ: Hấp phụ chất phản ứng A lên bề mặt xúc tác ; 

Giai đoạn IV: Phản ứng (A —> B) ; 

Giai đoạn V: Nhả hấp phụ sản phẩm B khỏi bề mặt xúc tác ; 


Giai đoạn VI: Khuếch tán sản phẩm B ra khỏi mao quản; 


65 


Giai đoạn VI: Khuếch tán sản phẩm B ra môi trường phản ứng. 





Hình II.1c. Phân chia thành 7 giai đoạn trong phản ứng xúc tác dị thể 


Giữa giai đoạn khuếch tán trong chất phản ứng (giai đoạn II) và giai đoạn 
khuếch tán trong sản phẩm (giai đoạn VI) có sự khác biệt rõ rệt do cấu tạo của A 
khác B. Ví dụ trong phản ứng phân bố lại toluen có tạo thành các sản phẩm xylen 
(-xylen, ø-xylen và m-xylen). Tốc độ khuếch tán của toluen, -xylen so với 
o-xylen hoặc m-xylen lớn hơn hàng ngàn lần . 


II.2.2. Phân chia theo lớp 


Baladin đã phân chia phản ứng trên bẻ mặt xúc tác thành 5 lớp (hình II.2). 





Lớp I lớp I- lớp khuếch tán 
Lớp] 
[pH lớp H- lớp quá độ 
Bề mặt xúc tác ề NA VỀ So 
TớpIV lớp HI- lớp phân tử phản ứng hoạt động 
Lớp V 


lớp IV- lớp trung tâm hoạt động của xúc tác 
lớp V- lớp chất mang xúc tác 
Hình iI.2. Phân chia phẩn ứng theo lớp của Balandin 


Từ đây ta thấy xúc tác chỉ có một phần rất mỏng trên bẻ mặt ngoài là 
những trung tâm hoạt động, còn phía trong là chất mang. Vì vậy, đối với kim loại 
quý thường ta cho mang lên chất mang (ví dụ PƯy-Al;O;) để tiết kiệm kim loại, 
mà bề mặt xúc tác lại được tăng hơn nhiều. 


66 


1.2.3. Phân chia theo vùng 

Xét về phương diện động học, để xét quá trình phản ứng ta có thể chia phản 
ứng xúc tác dị thể ra làm ba vùng: 

- Vùng động học. 

- Vùng khuếch tán. 

- - Vùng quá độ. 


II.3. ĐỘNG HỌC CỦA PHẢN ỨNG XÚC TÁC DỊ THỂ 


Để nghiên cứu động học quá trình xúc tác dị thể ta chia phản ứng thành ba 
vùng. 


II.3.1. Phản ứng ở vùng khuếch tấn 


Phản ứng ở vùng khuếch tán là những phản ứng có tốc độ khuếch tán (W„,) 
nhỏ hơn rất nhiều so với tốc độ động học (V¿¡): 


Vậy, << Van 


Như vậy tốc độ chung (V,) của phản ứng phụ thuộc vào tốc độ khuếch 
tán : 


/ = 
V.= Vu 


Để làm tăng tốc độ chung ta phải làm tăng tốc độ khuếch tán. Các biện pháp 
để tăng tốc độ khuếch án: 

1. Giảm thời gian tiếp xúc giữa chất xúc tác và chất phản ứng. Để giảm 
thời gian tiếp xúc ta có thể giảm chiêu cao lớp xúc tác. Ví dụ phản 
ứng oxi hoá amoniac trên xúc tác lưới Pt (hình II.3a), hoặc phản ứng 
điều chế formaldehit bằng con đường oxi hoá metanol trên xúc tác 
lưới Ag (những tấm lưới Ag chồng lên nhau dày khoảng 2 đến 3 cm) 
(hình II.3b). 


2. Tăng độ khuấy trộn (nếu trong pha lỏng ta tăng chuẩn số Re). Cũng có 
thể ta thực hiện phản ứng ở chế độ tầng sôi (hoặc giả sôi). Ví dụ như 
phản ứng cracking xúc tác ở chế độ tầng sôi có thời gian tiếp xúc ngắn 
(khoảng 1 đến 2 giây), hoặc thực hiện phản ứng chuyển động ngược 
chiều giữa chất phản ứng và chất xúc tác như trong phản ứng reforming 
xúc tác. 


67 


Chãt phần ứog 


ˆˆ 


Chất phản ứng 
Lớp xúc tác 2-3cm 
Lớp xúc tác 
Bộ phận làm lạnh để 
hạ nhiệt độ sản phẩm 
Chất tái lạntvị 
Sản phẩm 
Sản phẩm 
Hình II.3a. Thiết bị oxi hoá NH; trên Hình II.3b. Thiết bị tổng hợp formaldehit 
xúc tác lưới Pt trên xúc tác Ag 


IL3.2. Phản ứng ở vùng động học 
Phản ứng ở vùng động học là những phản ứng có tốc độ khuếch tán (Vy) 
lớn hơn rất nhiều so với tốc độ động học (V„¿): 
Vụ, >> Vậy 
Như vậy vận tốc chung (V,) của phản ứng phụ thuộc vào tốc độ động học: 
V.= Vụ, 


Để làm tăng tốc độ chung ta phải có biện pháp làm tăng tốc độ động học. 
Các biện pháp để làm tăng tốc độ động học gồm: 
1. Tăng thời gian tiếp xúc giữa chất phản ứng với xúc tác. Để tăng thời 
gian tiếp xúc ta có thể: 
- Tăng chiều cao lớp xúc tác ; 
- Hoặc giảm vận tốc dòng khí phản ứng. 
Ví dụ phản ứng điều chế vinyl axetat từ C;H; hoặc C;H¿ với axit axetic trên 
xúc tác axetat kẽm (hoặc axetat cađimi) ta có chiều cao ống xúc tác từ 2 đến 3 m. 
Hoặc phản ứng oxi hoá metanol bằng xúc tác oxit Fe-Mo cho ta sản phẩm 
formaldehit có chiều cao ống xúc tác trên 2 m (trái với phản ứng dùng xúc tác 
Ag) (hình I.4a). 


68 


Hỗn hợp chất phản ứng Hồn hợp chất phản ứng 





mmqmseRSsN 





swwwwwNNN MRM 
mmuwwwẠNNNNNNM 
mweN¬M 
mm NNN 
“wsmmmSNd 





Hỗn hợp Sản phẩm : I 
Hỗn hợp sản phẩm 


Hình II.4a Hình II.4b 


Đối với phản ứng tỏa nhiều nhiệt, ta chia xúc tác thành nhiều lớp và cách 
nhau bằng một lớp làm lạnh (hình II.4B). Ví dụ phản ứng SO; —> SO+, xúc tác 
V,O;. 


2. Tìm nhiệt độ tối ưu của phản ứng. 


3. Tìm loại xúc tác có độ hoạt tính cao. 
1I.3.3. Phản ứng ở vùng quá độ 


Phản ứng ở vùng quá độ là những phản ứng có vận tốc khuếch tán (WV,„„,) 
tương đương với vận tốc động học (W „¡). 


I.3.4. Đô thị Arhenius 


Đồ thị Arhenius biểu diễn sự phụ thuộc Ink vào l/T (xuất phát từ phương 
trình Arhenius: & = A.c”*. 

Do ảnh hưởng khác nhau của nhiệt độ đến vận tốc khuếch tán và vận tốc 
động học của phản ứng hoá học, nên sự phụ thuộc của tốc độ phản ứng (W) vào 
nhiệt độ (tức là sự phụ thuộc lnk vào 1/T) biểu hiện khác nhau trong các vùng 
phản ứng. Độ nghiêng của đường biểu diễn của vùng động học lớn hơn độ 
nghiêng trong miền khuếch tán (hình H.5). 


69 








E=Euu : 


| K 

{ h s. sả 

! Miền động hợc : 

Í uà khuếch tán ` 
trong : 

E=(Eu+tEu,/2 


1 
h 





Ị 

l | N 

Ị ¡ Miền động họè. 
1 1 





L_—D 


Hình II.5. Sự phụ thuộc giữa Ink và 1/T trong các vùng phản ứng 


JỰT 





I- miền động học; II- miền quá độ; III- miền khuếch tán 
a- đối với xúc tác có nhiều mao quản; 
b- đối với xúc tác không có mao quản 
Độ nghiêng của đường biểu điễn (góc œ) cho ta giá trị #/R, tức là E = Rtgo. 
Từ hình II.5 ta thấy: 
1. Năng lượng hoạt hóa È của vùng khuếch tán rất nhỏ 
(E=0 + 5 kcal/mol), trái lại năng lượng của vùng động học khá lớn 
(E„„ > 10 kcal/mol). 
2. Trong vùng khuếch tán, Ink ít phụ thuộc vào nhiệt độ (tức là vận tốc 
vùng khuếch tán ít phụ thuộc nhiệt độ), còn ở vùng động học Ink phụ 
thuộc rất lớn vào nhiệt độ. 


1L3.5. Phương trình động học tổng quát của phản ứng xúc tác dị thể 
Khi phản ứng xúc tác dị thể tiến hành, ví dụ từ phản ứng đơn phân tử (từ S 


—> P) ta thấy đều có hai vận tốc phản ứng tiến hành song song, tức là vừa có vận 
tốc khuếch tán, vừa có vận tốc động học. Ta tìm phương trình của hai vận tốc đó. 


70 


-_ Vận tốc động học: Ta lấy phương trình chung nhất: 


Vạn = kị.Cs" 


trong đó: &;- hằng số vận tốc động học; 


đL1I) 


C;- nồng độ chất phản ứng S trên bề mặt xúc tác ; 


n - bậc phản ứng. 


Để đơn giản ta coi ø = 1, vì vậy ta có: 


Vận = k¡.Cs 


(1.2) 


-_ Vận tốc khuếch tán:Xuất phát từ định luật Fick: 


dạ = -D. ơ.grad C.dt 


1.3) 


trong đó: đ4- lượng chất khuếch tán qua bể mặt (với sự chênh lệch nồng độ là 


gradC trong thời gian đ?) ; 0- hệ số khuếch tán. 


Sự chênh lệch nồng độ gradC có thể biểu diễn: 


gradC = sói 
đi 


dx- chênh lệch nồng độ trong ? khoảng chiều dài z. 


Ví dụ ta có chất A ở môi trường khuếch tán có nồng độ là Cx được khuếch 
tán đến bê mặt xúc tác với khoảng cách là ð (trên bề mặt xúc tác có nồng độ là 


C; thì khi tích phân - ¬ ta CÓ: 


Thai Co ngào, 


di ổ 
Như vậy định luật Fick có thể viết: 


dạ = bơ.“ San 


Nếu tính cho một đơn vị thể tích (V): 


dạ Dư 
—=——.(CŒs —Cy).dt 
y“vz(@~€x) 


A (Cx) 


Š (cò 


bể mặt xúc tác 


I4) 


7 


Mà đC= R - sự thay đổi nồng độ trong một đơn vị thể tích. Do vậy vận tốc 


khuếch tán: 





đC dC __Dơ 
ụ,, = .5 hay hạ, = "ni = Ẹ Tổ (€s —€y) đI.5) 
Đặt xa” =8 (Œ- hằng số vận tốc khuếch tán). Cuối cùng ta có: 
VWn¿= -B (Cs- Cx) (1.6) 
Ở trong vùng quá độ ta có (kết hợp phương trình IJ.2 và H6): 
Vụ, ~ Vạn = &¡.Cs = -(Cs - Cx) đI.?) 
k,€s =- 8Cs + 8.Cx 
€, +) = 0.Cx 
: 8 
Vậy: Cg = C I8 
qy § k,+8 X (I.8) 


Nồng độ €¿ là ẩn số phải tìm. Và ta m được k¿ (hằng số vận tốc chung): 


kị.8 
k+ổ 


Để kiểm nghiệm hai phương trình (//.8) và (11.9) ta có hai giả thiết: 


kẹ = 





(I9) 


1. Khi #, >> / (hằng số tốc độ động học lớn hơn rất nhiều so với hằng số 
tốc độ khuếch tán). Tức là Vụ, << V¿¿. Ta có thể nói phản ứng ở vùng 
khuếch tán. Áp dụng vào phương trình (ƒ.8) và (11.9) ta có: 


_8_ 
SK= kị+Ø C A(Œx) 
Ø8 rất nhỏ, vì vậy ta có: `»: m- 'S xà 
8 “zzzzzZ772_ bề mặt xúc tác 
Cg = r0. Cy 
1 


hay: kị.Cs= Ø.Cx, mà k, >> ổ nên Cs << Cx. 


72 


Vì vậy AC rất lớn, có nghĩa rằng tốc độ khuếch tán rất nhỏ. vận tốc phản 
ứng phụ thuộc vào vận tốc khuếch tán. 


Còn hằng số vận tốc chung É,: 





Vì k,>>/ nên: k,= P 


K8 _ 8 
1 
Như vậy hằng số vận tốc chung phụ thuộc vào hằng số vận tốc khuếch tán. 


2. Khi k, << Ø, tức là Vạ„ << Vụ„ phản ứng ở trong vùng động học. Khi 
đó từ phương trình (1.8) ta có: 


Ễ Cự =“ Cy =y 


ẤP hệ 





khi đó 4C +0. 
Như vậy phương trình vận tốc động học quyết định vận tốc chung của phản 
ứng (phương trình (//.9)). 
kị. Ấu: 
ĐỀ S KẾ suế 


Còn : k¿=——— 


S M+ 8 


Hằng số vận tốc chung bằng hằng số vận tốc động học. 
II.4. CHẤT XÚC TÁC DỊ THỂ 


Xúc tác dị thể có thể chỉ có một thành phần hoạt động. Ví dụ: xúc tác tấm 
lưới sắt, lưới Pt trong phản ứng tổng hợp NHạ. xúc tác dạng hạt Ag trong phản 
ứng điều chế formaldehit từ metanol, hoặc một loại oxit như oxit nhôm, oxIt 
tian... Nhưng loại xúc tác này hiện nay trong công nghiệp rất hiếm. Để tiết kiệm 
các kìm loại quý như Pt, Ni, Ag, Au... người ta thường cho mang lên chất mang. 
Vì thế hiện nay chất xúc tác là một hỗn hợp nhiều thành phần. Thường xúc tác 
chứa 2 đến 3 thành phần, nhưng có loại xúc tác phức tạp chứa rất nhiều thành 
phần. Các thành phần đó được chia thành từng nhóm có nhiệm vụ khác nhau: 
nhóm hoạt động, nhóm phụ trợ, nhóm chất mang (được thể hiện trên hình I6, 
hoặc như ở bảng ÏI.2). 


73 


Chức năng pha hoạt 


Hoạt động hoá học 


Các loại 
Kim loại 


Bán dẫn như các oxit 


haặc sưnf¡f 


động _ 













Chất phụ trợ 


l@ Tp năng của chất mang 
Có bể mặt riêng lớn, có mao 


quản. độ xốp 
Tính bền cơ học cao 
- Biến dạng pha hoạt động 
Các loại 
-_ Các loại oxit 
- Đất sét 
“Than hoạt tính... 





Chức năng chất phụ trợ 


Làm nhiệm vụ như chất mang: sắp xếp lại cấu trúc, hạn chế hoạt tính (như làm 
giảm tính axit), hoặc kích động hoạt tính. 
Làm nhiệm vụ như một thành phần hoạt động: về điện tử, về phân tán, chống 


chất độc. 


Hình !!.6. Các thành phần và nhiệm vụ của chất xúc tác 


Bảng tI.2. Các nhiệm vụ của ba thành phần tạo nên chất xúc tác 








Ví dụ | 








Thành phần Loại 
Pha hoạt động  |Kim loại Kim loại quý: Pt, Pd... 
Kim loại chuyển tiếp: Fe, Co, Ni... 
Oxit kim loại Oxit kim loại: MoO;, CuO... 
|Sunft kim loại Sunfit kim loại: MoS;, Ni;S;... 
ÌPha phụ trợ Oxit kim loại Oxit kim loại chuyển tiếp và nhóm 


Phụ trợ hình học 


Phụ trợ hoá học 


IIIA: Al,O;, SiO,, MgO, BaO, TiO;, 
ZrO;... 


Kim loại kiểm: K;O... 





Pha chất nền hay 
chất mang 





Ổn định, bền, có bề mặt 
riêng lớn như các oxit kim 
loại, than hoạt tính... 





“|Móm IIIA, zeolit, than hoạt tính, 


SiO,, Al,O¿... 
| ác 











174 





14.1. Pha hoạt động 


Pha hoạt động có chức nãng làm tăng vận tốc phản ứng, tăng độ chọn lọc 
của phản ứng. Richardson (1989) đã đưa ra ba tính chất của pha hoạt động như 
trên hình II.7. 


Tính chất hóa học 
Diện tích bề mặt. 
- Có lỗ xốp 

- Có tính axit 


Tính chất cơ học 
Œó độ bền cơ NỘ Tớ 
bền nhiệt. bển hóa 
(ít ngộ độc) 
ít bị mài mòn 








Pha 
hoạt động 


của thành phần xúc tác 


Tĩnh chất xúc tác 


-_ Hoạt tính xúc tác cao 
Độ chọn lọc cao 


Hình II.7. Các chức năng và tính chất của pha hoạt động 
Để hiểu rõ bản chất của từng loại xúc tác, chúng ta sẽ phân loại thành từng 
nhóm theo tính chất hoạt động hoặc theo trạng thái. 


Bảng II.3 cho đanh sách các vật liệu xúc tác với các ví dụ trạng thái của mỗi 
loại mà các quá trình yêu cầu (ví dụ nhu cầu có độ hoạt tính cao, độ tương tác với 
các cấu tử chất phản ứng), có thể phân loại theo độ dẫn điện như các xúc tác kim 
loại, hay các loại bán dẫn (oxit, sulfit kim loại...) 


Bằng II.3. Các dạng xúc tác 











Loại xúc tác Trạng thái xúc tác ] Ví dụ 
H1. Kim loại _Ì_ Phân tán Thấp: PƯAI,O,, Ru/SiO, 
- Nhiều lỗ xốp Cao: Ni/Al,O;, Co/Kieselgur 
- Khối Ni, Co Raney... 
Fe-Al,O;-K,O 
|Lưới Pt, Ag | 
2. Đa kim loại, _|ÌPhân tán Í(PtRe, Ni-Cu, Pt-Au)/chất mang 
cluster, hợp kim 




















75 


Đảng IH.3 (tiếp theo) 








































3. Các oxit - Đơn oxit Al;O¿, Cr;Oa, V;O;... 
- Lưỡng oxit SiOz-Al,O¿, TiO,-AI,O,... 
- Phức hợp BaTiO,, CuCr;O,, Bi,MoO¿,... 
- Phân tán NiO/AI,O;, MoO//Al,O;,.... 
- Khoáng hoá NiO-CaAl,O, 
4. Sunfit Phân tán trên chất mang |MoS,/Al,O;, WS/AI,O; 
5. Axit - Lưỡng chức SiO;-Al;O; 
- Tỉnh thể Zeolit 
- Đất sét tự nhiên Montmortllorit 
~ Axit mạnh SbF;, HF 
6. Bazg Phân tán CaO, MgO, K,O, Na,O 
7. Các hợp chất |- Clorit T¡CH;, AICI; Ì] 
khác - Nitrit Fe,N 
- Cacbit NiạC 
- Borit NiạB 
- Silicit TiSi 
K - Phosphit NiP 
8. Các dạng khác |- Muối nóng chảy ZnGI;, Na;CO; 











- Xúc tác men 
- Xúc tác cơ kim 


HI.4.1.1. Xúc tác him loại 





Trên 70% phản ứng được biết dùng xúc tác kim loại ở các dạng khác nhau. 
Trong công nghiệp các kim loại dùng làm xúc tác cho phản ứng reforming, 
hydrocracking, tổng hợp NH¿, tổng hợp metanol, trong công nghệ hoá lỏng than 
đá, oxi hoá, một số quá trình hydro hoá, dehydro hoá... Kim loại có thể dùng 
dưới dạng tinh kniết, hay các hợp kim, hoặc có thể dùng kim loại mang trên chất 
mang. Phần lớn các lý thuyết về xúc tác bắt nguồn từ nghiên cứu xúc tác kim loại. 

Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn đều có khả năng khác nhau: khả năng 
làm xúc tác, làm chất phụ trợ, chất mang hoặc chất độc (hình II.8). 


76 


Hình II.§ cho ta những thông tín khái quát về hoạt tính xúc tác cũng như các 
tính chất hoá học khác dựa vào sự hình thành các orbital electron. 












































IA HA 

Lỉ Be 

Na | Mg 

K Ca Các kim loại “s” 

Rb_ | Sr 

cs Ba_ 

Fr Ra 

IIB IVB VB VIB VIB VIIB IB 

T r | 

Kim loại | Sc Tỉ V | Cr Mn | Fe | co | Ni Cu 
chuyển tiếp | Y Zr Nb Mo | Te | Ru Rh | Pd | Ag 
"d" La Hi Ta wW | Re | Os lr | PI Au 











Các kim loại đất hiếm "f° 
| Ce | Pr | Nd | Pm | sm Eu Gó | Tb Dy Ho | Er 


Hình II.8. Những thông tin về các tính chất của các kim loại 
trong bảng tuần hoàn 














Tm | Yb | Lụ 








Các kim loại chuyển tiếp có vòng điện tử đ thường được dùng làm xúc tác. 
Các kim loại kiểm, kiểm thổ rất nhạy cảm ở điều kiện phản ứng có thể tạo thành 
ion cho nên có thể dùng làm chất phụ trợ. Cũng có một vài loại xúc tác kim loại 
kiểm dưới dạng nóng chảy, nhưng không thích hợp để ứng dụng vào công nghiệp. 

Còn kim loại đất hiếm chứa vòng điện tử “ƒ” cũng ít được dùng làm xúc tác 
vì khó điều chế và trong điều kiện phản ứng khó giữ nguyên trạng thái kim loại. 
Cho đến nay chưa có những ứng dụng rõ nét về sự thành công sử dụng làm xúc 
tác của các kim loại nhóm “°. Các kim loại nhóm “ƒ” này thường được sử dụng 
làm chất mang hoặc chất phụ trợ. 


7T? 


Có hai thuyết giải thích hiện tượng hấp phụ trên xúc tác kim loại đó là 
thuyết tương đương hình học và thuyết điện tử. 


Thuyết tương đương hình học của Balandin 


Theo thuyết này giữa các chất hấp phụ và chất bị hấp phụ cần có một sự 
tương ứng hình học thì quá trình hấp phụ sẽ dễ dàng. Ví dụ như hấp phụ etylen 
trong phản ứng hydro hoá etylen trên xúc tác niken. (rên bể mặt Ni có hai 
khoảng cách liên kết giữa Ni-MNI là 0,25 và 0,35 nm. Nếu phân tử etylen hấp phụ 
trên hai tâm Ni-Ni (0,25 nm) thì ta có góc N¡i-C-C là 105”, gần với góc tứ diện 
109°, do vậy liên kết này khá bên và ổn định. Còn nếu hấp phụ trên hai tâm Ni-Ni 
có khoảng cách là 0,35 nm thì ta có góc Ni-C-C là 123° tạo ra liên kết giữa Ni-C 
yếu hơn. Nhưng đứng về tác dụng phản ứng xúc tác thì góc NÑi-C-C là 123° có thể 
tốt hơn, vì nó không quá bẻn vững như góc Ni-C-C là 105°. Điều này được thể 
hiện trên hình 11.9. 


° ° o ó _ o<°2%o  o 


S 
[100] [110] [11H] 
6 niken 
®—e ctuylcn 


Hình II.9. Cấu trúc bề mặt niken 


Như vậy bề mặt niken [100] và [110] có khoảng cách 0,35 nm có thể hoạt 
tính hơn bề mặt [1 1 1Ị chỉ có khoảng cách 0,25 nm. Với yếu tố tương đương hình 
học, Balandin đã giải thích được rất nhiều cơ chế phản ứng trên bề mặt. 


Như vậy giữa tính xúc tác và khoảng cách giữa các tâm hoạt động có sự liên 
hệ mật thiết với nhau và đã xây dựng được đường cong “volcano” như hình H.10. 


Nhưng dần dần xuất hiện nhiều phản ứng không thể giải thích được theo sự 
tương đương khoảng cách mà được thay thế bằng thuyết điện tử. 


+~———— Entanpi hấp phụ etvien 








lâu fRh 
x l0!† Pd 
so ) 
& 10”1 Pt 
E6 
= 
gio0p NI Fe 
v§ 
s 
œ 1013 Ta 
8 
m 
10°+ 
‡- ==:_='-.-—`.-_-...-'.'` 
0.30 0,35 0.40 0,45 
Khoảng cách nguyên tử kim loại M-M, Ẩ 
Hình II.10. Sự phụ thuộc tốc độ phần ứng hydro hoá etylen 
vào khoảng cách của nguyên tử kim loại M-M 
Thuyết điện tử 


Thuyết điện tử coi kim loại như nguồn sinh ra các điện tử và các lỗ hổng 
điện tử được đặc trưng bởi cấu trúc vùng chỉ ra ở hình II. 1. 


Kim loại chuyển tiếp có vòng điện tử “đ” dễ bị lai hoá, đây là yếu tố quan 
trọng trong việc liên kết giữa kim loại và chất phản ứng. Các kim loại chuyển tiếp 
có hoặc không có electron chưa cặp đôi, nhưng dưới điều kiện phản ứng nó có thể 
lai hoá và cho ta những electron “đ” chưa cặp đôi ở vòng ngoài, nên chúng thể 
hiện khả năng liên kết hoá học yếu, cho ta liên kết yếu rồi có thể chuyển sang 
liên kết mạnh, tạo thành những hợp chất trung gian. Các mức Fecmi càng thấp thì 


số phân tử bị hấp phụ càng dễ. Ví dụ như tốc độ hydro hoá etylen có thể thể hiện 
độ mạnh qua số lượng lỗ trống “đ”. 


Khi di chuyển từ phải qua trái của bảng hệ thống tuần hoàn có nghĩa đi từ 
vùng điện tử “đ” thấp, có khả năng điển vào vùng năng lượng tương ứng để sở 
hữu chung các orbital “#”. Các mức điển đẩy cho đến khi đạt được năng lượng 
Fecmi. 


79 





ơ 
© 


Entanpy hấp phụ etylen, 
kcal/mol 














- o 
§ 
‹§ 30†+— 
S12 20 
SN 
* 
s#. 8 
'S 10 
s ôi —:————t h 
+ Fe Co Ni 


Hình II.11. Cấu trúc vùng của cấu trúc kim loại “d” 
Khi di chuyển từ phải qua trái của bảng hệ thống tuần hoàn có nghĩa đi từ vùng 
điện tử “Z” thấp, có khả năng điển vào vùng năng lượng tương ứng để sở hữu chung 
các orbital “#°. Các mức điền đây cho đến khi đạt được năng lượng Fecmi. 


Một số lỗ hổng của vòng điện tử đ có khả năng kết hợp với chất phản ứng. 
Các mức Fecmi này càng thấp thì số chất hấp phụ càng nhiều và mạnh. Như vậy 
ta có một đường biểu diễn volcano khác của phản ứng hydro hoá etylen thể hiện 
trên hình II.12. 


Er 


N®@ 


Fe Co Ñi Cu 


L2 


Năng lượng 








Hinh II.12. Đường cong volcano của phần ứng hydro hoá etylen 


80 


Qua hình II.12 ta thấy tốc độ hydro hoá của etylen phụ thuộc vào số lượng 
lỗ trống đ. 

Nhưng thuyết này mất độ tin cậy khi ta thí nghiệm trên hợp kim, ví dụ 
Ni-Cu. Thấy rằng khi thêm vào 55% Cu thì mức Fecmi tăng và khi đó tốc độ 
hydro hoá cyclopropan giảm xuống (hình II.13). 

Tuy vậy hai thuyết hình học và điện tử hiện nay cũng không giải thích được 
một cách rõ ràng các hiện tượng hấp phụ và phản ứng, mà thay vào đó ta phải sử 
dụng thuyết trường ligan được xét thêm ở phần xúc tác cơ kim. 


= 
% 
† 


0,6 Ï 


Hoạt tính tương đối 
= 
,.) 
† 





= 
to 
———†— 





0 + _—— 


0,2 0,4 9,6 0,8 1 
Tỉ lệ bề mặt Cu/1Ni 





Hình II.13. Phân ứng hydro hoá cyclopropan trên xúc tác Ni-Cu 


11.4.1.3. Vật liệu bán dẫn 
Các chất bán dẫn thường sử dụng làm xúc tác là các loại oxit hay sunfit của 
các kim loại chuyển tiếp. Bán dẫn khác với kim loại là giữa hai vùng dẫn điện và 
vùng hoá trị không chen phủ lẫn nhau, mà cách nhau một vùng cấm ( hình I1. 14). 
Vùng thấp hơn là vùng hoá trị được lấp đầy các điện tử tham gia cấu tạo liên 
kết hoá trị của tỉnh thể được phân lập với vùng dân bởi năng lượng È;. Tiếp đến là 
vùng trống có thể gọi là vùng cấm, rồi đến vùng dẫn. 


81 


Vùng cấm 





Hình II.14. Cấu trúc điện tử của bán dẫn tự có "intrinsic" 


Khi một electron từ vùng hoá trị được kích thích bởi một năng lượng như 
nhiệt hoặc bức xạ, nếu đủ năng lượng thì nó có thể nhảy từ vùng hoá trị sang 
vùng dẫn và electron đó có thể di chuyển tự do trong vùng dẫn khi có điện trường, 
đồng thời để lại lỗ khuyết điện tử. 

Chất bán dẫn loại này ta gọi là chất bãn dẫn tự có *intrinsie”, nó ít có vai trò 
trong vật liệu xúc tác, vì dải nhiệt độ tiến hành phản ứng khoảng 300-700°C, ở 
nhiệt độ đó không đủ năng lượng để kích thích electron nhảy từ vùng hoá trị 
sang vùng dẫn. 

Vật liệu bán dẫn do tạp chất ngoài đưa vào có hai loại: bán dẫn n và p, được 


thể hiện trên hình II.15a và b. Độ dẫn điện của vật liệu này là do khuyết tật tính 
thể, ta gọi là “default”. 





Vùng dẫn Vùng dẫn 
Ki ====———————— 
-®  -© -® -® -® Mức cho 
Mức nhận ©- -©- ©- -© -o- £ 


z 


a) Bán dẫn loại ø. Lỗ trống anion b) Bán dẫn loại p. Lỗ tróng cation 
Hình II.15. Cấu trúc electron của bán dẫn không tỷ lượng 


Chất bán dẫn loại ø, ví dụ như ZnO có khuyết một Zn'" tạo ra lỗ khuyết và 
hình thành bán dẫn không tỷ lượng. Các cation nhỏ hơn được điển vào các lỗ 
khuyết tật và cho mức năng lượng gần bằng năng lượng vùng dẫn. Khi đó chỉ cần 


82 


năng lượng nhỏ (như năng lượng nhiệt hoặc bức xạ) có thể đưa electron vào 
vùng dẫn. 

Còn đối với bán dẫn loại p, khung tỉnh thể có đư các anion, ví dụ như CoO, 
có thể lấy thêm một oxi ở ngoài vào làm cho mạng lưới tỉnh thể của oxit không tỷ 
lượng, chính điều này cho ta mức trống gần với vùng hoá trị tự do. Khi electron 
được kích thích nhẹ cũng có thể nhảy ra vùng dẫn. Tính dẫn điện xảy ra qua các 
lỗ khuyết trong vùng hoá trị. 


Các mức cho và mức nhận cũng được tạo ra bằng cách đưa các cation khác 
hoá trị vào các vị trí khuyết tật hoặc thay các cation trong mạng. Cả hai cation 
cùng tổn tại trong một tỉnh thể. 

Mức Fecmi là thế điện hoá nằm giữa mức cho cao nhất và mức nhận thấp 
nhất. Mức Fecmi có thể thay đổi (tăng với mức cho hơn và giảm với mức nhận 
hơn). Mức Fecmi có thể đo được, nó là chỉ số phụ thuộc vào sự thay đổi cấu trúc 
điện tử. 

Bảng II.4. chỉ ra các loại bán đẫn như các oxit hay các sunfit. Một vài loại 
trong đó có độ hoạt tính cao. 


Bằng !I.4. Các loại nguyên tố bán dẫn chuyển dịch điện tử 


























Nhóm Nguyên tế Hợp chất Loại lay th: E 
CuO np | 1⁄4 
b cu Cu,O p 1,9 
L Cu,S + p | 17 
| Ago P 07 
Ag Ag,O p 1,5. 
AgsS n 12 
L= 
| 4 Au Au;O; n : š 
NiO p 20 
VII, Ni Ni,O, n ' 
NiS p L 5 
P6 ị  x ¬ - 
Pt PiO, n R 
l F CO | p 0,8 
VII, Co Co,O, n - 
Lˆ L_ Co,O, p 0,9 




















83 


Bảng H.4 (tiến) 
























































l [ FeO p 04 
y- Fe,O; n 1,0 
-Fe,O 
VII, Fe bệ toàế, ú Hư 
Fe;O, n 0.4 
FeS p 0.1 
FeS; p.n 1,2 
B_ 
- Ru RuO; - 6,1 
+ 
MnO p 1,25 
VIạ Mn y-MnO; n 0,3 
_Í B-MnO; n 0,6 
si Re ReO; - 1,2 _Í 
CrO p : 
CrO; n 0,3 
VỊg Cr CrO; n 3,2 
Cr,O; p,n 1.9 
CrS n 0,9 
| 
- MoO; n 29 
_ MoS; p 1,2 
WO, n 6,0 
W WO¿ n 28 
WS; p ° 
V,O; : 0,3 
Vẹ V 
lãm V;O; n 2/1 
HỆ Ì— NbO p . | 
— NO; n 3,3 
L Ta Ta,O; n 3,6 
TiO p : 
1Vpg Tỉ TIO; n 3,1 
| lĐS Ti,O; p 22 
Hy. E.% Ì _ SœO, p.n 22 ' 
— — 
|_ Y Y;O; n 3,9 





84 





Vai trò của cấu trúc điện tử này trong các phản ứng xúc tác được thể hiện rõ 
nhất đối với phản ứng điển hình là phản ứng phân hủy oxit nitơ: 
2NO -> 2N; + Ô; 
Cơ chế phản ứng có thể được mô tả như sau: 
NÑ;O+e—>N;+O, 
O,+N,O>N;+ O;+e 


Ở đây giai đoạn cho clectron là giai đoạn chậm nhất, quyết định tốc độ của 
phản ứng. Quá trình chuyển một electron từ chất bị hấp phụ O chỉ xảy ra với mức 
Fecmi của bề mặt nhỏ hơn thế ion hoá của O.. 

Quá trình này xảy ra dễ nhất ở chất bán dân loại p, vì nó có mức Fecmi thấp 
được thể hiện trên hình II. L6. 


`Ọ- ~ 


Vùng hoá trị 
Hình II.16. Sự chuyển dịch electron trên bề mặt chất bán dẫn 
Đối với phản ứng phân hủy oxit nitơ có thể có nhiều loại bán dẫn (bảng 
1L5). 
Bằng II.5. Hoạt tính xúc tác đối với phần ứng phân hủy hợp chất oxit niơ. 











Xúc tác Loại E,(eV) Hoạt tính 
Cu,O p 1,9 10,80 
CoO p 0,8 7,91 

NiO p 20 4,00 
NiO + 2%LiO 3,87 
NiO + 2% Cr;O; 3,02.10? 





85 


Bảng II.5 (tiếp) 





CuO n 24 7,28.101' 
MgO n 8/7 2.10.101' 
Al,O; n 7,3 2,75.10? 

















Từ bảng IL5 có thể rút ra được kết luận sau: 


1. Các loại bán dẫn loại p (Cu;O, CoO, NiO) có độ hoạt tính cao hơn bán 
dẫn loại n (hoạt tính tương ứng là 10,8; 7,91 và 1,0), điều này liên quan 
đến công chuyển dịch điện tử của xúc tác. 

2. Đối với cấu trúc tỉnh thể, vị trí của mức Fecmi đóng vai trò quan 
trọng. Chẳng hạn mẫu chứa NiO của ba mẫu xúc tác trong bảng II.5 
cho ta thấy khi bổ sung Lï* vào mạng tỉnh thể Ni?' tạo ra mạng lưới 
nhận điện tử dễ dàng hơn. Khi đó nếu mức Fecmi tăng thì hoạt tính 
giảm (NiO + 2%Cr;O;), ngược lại nếu nếu mức Fecmi giảm thì hoạt 
tính tăng (NIO + 2%LiO). 

Thành công nhất về xúc tác bán dẫn được đưa ra bởi von Kenstcin và một 
vài tác giả khác. von Kenstein đã giải thích kết hợp hiện tượng lai hoá và bản chất 
tự nhiên và đã đưa ra các dự đoán khá chính xác một vài hướng phản ứng. Ví dụ 
trong phản ứng của rượu C;H;OH trên các xúc tác bán dẫn khác nhau sẽ cho ta 
hai hướng là dehydro hoá tạo ra C;H,O+H; hoặc dehydrat hoá tạo C;H,+H;O, 
điều này là do sự tăng hoặc giảm mức Fecmi (bảng IL6). 


Bảng II.6. Độ chọn lọc của phản ứng phân hủy C,H,OH 














4, % C;H,OH phân hủy thành 
Xúc tác 
Hạ + C;H,O | H,O + C;H, 
+-Al;O; “ 15 — 985 
Cr,O, 9 91 
TiO, 37 63 
ZrO, 55 45 
Fe,O, 86 14 
ZnÒ 95 5 








86 





1.4.1.3. Các tính chất quan trọng của pha hoạt động 


Hoạt tính xúc tác là thông số quan trọng nhất của pha hoạt động, là thông số 
đầu tiên cần tìm trong việc nghiên cứu về xúc tác, thông qua thông số hoạt tính 
xúc tác ta có thể quyết định việc thiết kế một dây chuyền sản xuất của một nhà 
máy. Trong thành phần pha hoạt động chứa đựng các tâm hoạt động, chính các 
tâm hoạt động này quyết định hoạt tính của pha hoạt động. 


1. Hoại tính vúc tác 


Có nhiều phương pháp khác nhau xác định độ hoạt tính của xúc tác. Có hai 
cách biểu diễn hoạt tính xúc tác: hoạt tính động học và hoạt tính thực nghiệm. Ở 
đây ta chỉ xét hoạt tính động học, còn hoạt tính thực nghiệm phụ thuộc vào chế 
độ thiết bị phản ứng. 

Hoạt tính động học là các diễn tả động học về các tính chất biến đổi cần 
thiết để thiết lập cho một thiết bị phản ứng. Các phương trình biểu diễn tốc độ 
phản ứng và các thông số khác để làm sáng tỏ cơ chế phản ứng, tìm ra các điều 
kiện tối ưu... đều xuất phát từ việc xác định chính xác độ hoạt tính xúc tác. 


Hoạt tính xúc tác được xác định dựa vào phương trình tốc độ phản ứng: 





1 đC, 
——=.———=È,.ƒ(C 
V` dđ ru) 
trong đó: 
k,=A.ef/RT 
LIẶC y2 22  ..... 
Ko S - tốc độ trên một đơn vị thể tích của thiết bị phản ứng ; 


V- .V; (lỏng) hoặc V„ (xúc tác); 

ky - hằng số tốc độ trên một đơn vị thể tích; 

#Œ,) - hàm nồng độ của phương trình tốc độ; 

A - hàm số mũ trước logarit; 

E - năng lượng hoạt hoá. 

Phương trình biểu diễn độ hoạt tính của xúc tác cho ta giải thích về tốc độ 


phản ứng. Tốc độ phản ứng có thể biểu diễn theo hình thức khác: 
1 4C, 


2G hay -—.—^~_ hay gi: E0) 
V dt W_ di S đi 





87 


Haber và Greenwood đã để ra yếu tố thể tích ứng với đại lượng độ hoạt tính 
của chất xúc tác, đó là tỷ số của thể tích sản phẩm thu được trong Ì giờ trên đơn 
vị thể tích của xúc tác. 

Còn Ostwall đã xác định hoạt tính xúc tác đối với phản ứng đồng thể và đưa 
ra hằng số tốc độ phản ứng & tỷ lệ thuận với nồng độ chất xúc tác C. Ví dụ khi 
thủy phân metyÌ axetat tính được & = 0.0055 còn nồng độ xúc tác HCI là 12 g]ít 
thì độ hoạt tính sẽ là: 

0,0055 


Nai 


Độ = =0,00045 
€ 12 

Còn đối với xúc tác dị thể hoạt tính xúc tác là lượng sản phẩm thu được trên 
đơn vị trọng lượng xúc tác trong một đơn vị thời gian. Ví dụ phản ứng điều chế 
axit nitric bằng phương pháp oxi hoá amoniac: trong 24 h thu được 700 kg HNO; 
trên 40 g lưới Pt thì hoạt tính của xúc tác sẽ là: 

_ 700x100 _ ¡„ 
40x24x60 

Cũng có thể dùng hằng số tốc độ chia cho đơn vị bề mặt. Nếu lá mỏng Pt có 
tiết điện 20 cm” phân hủy được 900 ml hydroperoxit theo phản ứng đơn phân tử 
với k = 0,0094 thì hoạt tính được tính: 


A= kÔ E2 CS 0,00047 
20 


Đối với phản ứng xúc tác dị thể việc tính hoạt tính xúc tác rất phức tạp bởi 
vì hoạt tính có thể thay đổi trong quá trình tiến hành phản ứng, vì ảnh hưởng của 
nhiệt độ, áp suất, tỷ lệ giữa các cấu tử phản ứng... 


Borescop đã để nghị xác định hoạt tính xúc tác bằng đại lượng bê mặt làm 
việc § với: 
A=Kss 
K;- độ hoạt động đối với đơn vị bề mặt; 
$- bể mặt riêng của xúc tác. 


Đối với phản ứng xúc tác dị thể, độ hoạt tính xúc tác thường phụ thuộc 
nhiều vào các trung tâm hoạt động trên bẻ mặt xúc tác. 


2. Trung tâm hoạt động 


Trước đây các nhà khoa học cho rằng mỗi một mắt xích trong mạng lưới 
tình thể trên bê mặt là một trung tâm hoạt động. Nhưng thực tế bể mặt xúc tác 


88 


không bao giờ bằng phẳng mà có những chỗ lồi lõm, tạo nên những điểm có năng 
lượng tự do khác nhau. Vì vậy tâm hoạt động chỉ chiếm một phần nhỏ của bề mặt 
xúc tác, 


Taylor, khi làm thí nghiệm với hạt Ni trong cốc đựng nước, cho vào một ít 
hạt iot, nhận thấy rằng bể mặt bị nhuộm tím không đều và ông đã xây dựng một 
mô hình hạt niken (hình II.17). 


|() 


An. 
—Ni—N— Ni— 
| |4 | 
—Ni— N— Ni— 


Hình II.17. Mô hình tinh thể niken 


Theo Taylor trên bể mặt có ba vị trí niken (vị trí , 2, 3) có khả năng hấp 
phụ CO khác nhau. Vị trí. 7 có thể hấp phụ 3 phân tử cho ta Ni(CO);, vị trí 2 hấp 
phụ 2 phân tử cho ta Ni(CO); và vị trí 3 có thể hấp phụ 1 phân tử cho ta Ni(CO), 
còn vị trí # nằm phía trong không hấp phụ CO. Như vậy vị trí / là tâm hoạt động 
mạnh nhất. 


Nhưng theo Dankov thì vị trí 7 của Taylor là tâm hấp phụ mạnh nhất, nhưng 
không phải là tâm có độ hoạt tính cao nhất cho một phản ứng xúc tác. Theo 
Dankovy, khi một phân tử bị hấp phụ lên bể mặt cần phải có nhiều tâm hoạt động 
cùng một lúc tác động vào thì khi đó mới kéo dãn được liên kết các phân tử bị 
hấp phụ và tạo thành hợp chất trung gian, và từ đó phân tử mới có khả năng phản 
ứng với các phân tử bị hấp phụ khác. Dankov đã đưa ra mô hình bề mặt của xúc 
tác như trên hình II.18. 





Hình II.18. Mô hình bề mặt của Dankov 


89 


Theo Dankov, trên bể mặt kim loại có 5 vị trí khác nhau có thể hấp phụ 
phân tử chất phản ứng, vị trí nào càng có nhiều mặt lõm thì càng có nhiều liên kết 
với chất phản ứng và khả năng hấp phụ dẫn đến phản ứng càng cao. Như vậy, vị 
trí / có 5 mối nối tự do, nên khi một phân tử (ví dụ phân tử CO) bị hấp phụ, thì có 
5 mối nối tác động vào làm cho phân tử bị hấp phụ đó bị kéo giãn mối nối mạnh. 
Vị trí 2 có 4 mối nối tự đo, thì sẽ có 4 mối nối tác động vào phân tử bị hấp phụ. 
Vị trí 3 sẽ có 3 mối nối tác động, vị trí 4 sẽ có 2 mối nối tác động, còn vị trí 5 
nằm trên mặt phẳng thì chỉ có I mối nối tác động. 

Cũng theo Dankov, vị trí hoạt động mạnh hay yếu tùy thuộc vào từng loại 
phản ứng, Dankov không khẳng định vị trí / là vị trí hoạt động nhất, mà vị trí 
hoạt động mạnh nhất có thể là vị trí 2, 3 hoặc 4. 

Hiện nay có nhiều phương pháp hoá lý được sử dụng để xác định số tâm 
hoạt động (xem phần V các phương pháp nghiên cứu xúc tác), nhưng có một 
phương pháp đơn giản để xác định tương đối số tâm hoạt động là phương pháp 
ngộ độc (xem phần ngộ độc xúc tác). 

Trong quá trình làm việc hoạt tính xúc tác bị giảm, vì vậy việc nghiên cứu 
động học, cũng như thiết kế một nhà máy cần chú ý đến các giai đoạn hoạt động 
của xúc tác để có thể xử lý. 

Trong các quá trình phản ứng xúc tác đều trải qua ba giai đoạn: 

1. Giai đoạn hoạt hoá xúc tác hay gọi là thời kỳ cảm ứng. 

2. Giai đoạn làm việc của xúc tác. 

3. Giai đoạn hoạt tính xúc tác giảm. 

Đối với xúc tác khác nhau, các giai đoạn này có thể khác nhau. Nhất là giai 
đoạn 2, giai đoạn làm việc của xúc tác chỉ có vài giây, ví dụ như xúc tác cracking, 
nhưng cũng có loại xúc tác có thể làm việc một vài năm như xúc tác Fe trong 
phản ứng tổng hợp NH;. Nhưng tất cả xúc tác không thể tránh khỏi được giai 
đoạn mất hoạt tính sau thời gian làm việc. 

Nguyên nhân của hiện tượng mất hoạt tính xúc tác: 

1. Xúc tác bị ngộ độc do tạp chất. 

2. Xúc tác bị mất hoạt tính có ngưng tụ cốc và muội cacbon. Cacbon sinh 
ra là do các phản ứng như cracking, còn cốc do quá trình ngưng tụ các 
chất tham gia phản ứng tạo nên. 

3. Sự có mặt của O; và Cl; trong nguyên liệu có thể tác dụng với xúc tác 
kim loại thành hợp chất oxit hoặc clorua. Chúng tách rời khỏi bề mặt 
chất mang làm xúc tác bị hao mòn dần. Ví dụ như trong công nghệ 


90 


sản xuất metanol có sự tạo thành hợp chất cacbonyl Fe do kết hợp CO 
và Fe. 

4. Sự mất hoạt tính xúc tác do sự phân hủy nhiệt làm cho các kim loại co 
cụm lại với nhau, làm giảm diện tích bề mặt. 

5. Cuối cùng, sự giảm hoạt tính xúc tác là do quá trình mài mòn, nhất là 
xúc tác làm việc ở chế độ chuyển động hoặc tầng sôi. 

Nguyên nhân I và 3 ta xếp vào loại đo tác dụng hoá học, 2 và 5 do tác dụng 
cơ học, còn 4 là do tác dụng nhiệt. 

3. Sự giảm hoạt tính xúc tác 
1. Sự giảm hoạt tính xúc tác do ngộ độc 

Hiện tượng ngộ độc là do hấp phụ mạnh các chất độc xúc tác lên các tâm 
hoạt động xúc tác, ví đụ oxy là chất tham gia phản ứng trong quá trình tổng hợp 
metanol từ metan bằng con đường oxi hoá, nhưng nó lại là chất độc trong quá 
trình tổng hợp NH; xúc tác Fe. 

Hiện tượng ngộ độc có thể phân thành hai loại: 

a. Ngộ độc thuận nghịch 

Ngộ độc thuận nghịch có thể hoàn nguyên lại được hoạt tính của xúc tác 
(nhờ nhiệt độ hoặc các phản ứng). Ví dụ trong phản ứng hydro hoá xúc tác Pt, các 
chất độc là oxit cacbon có thể dễ dàng khử khỏi bể mặt Pt nhờ nhiệt độ. 

b. Ngộ độc không thuận nghịch 

Là sự ngộ độc không hoàn nguyên được hay khó hoàn nguyên lại hoạt 
tính ban đầu. Các công trình nghiên cứu cho thấy hợp chất H;S bị hấp phụ 
mạnh đặc biệt trên kim loại niken. Hợp chất tạo thành giữa H;S và Ni có tính 
ổn định cao và tính ngộ độc thuận nghịch thấp. Hình I.19 cho ta mối quan hệ 
giữa I/T với IgP„ „/P„, của các hợp chất tạo thành giữa HS và Ni có Ai; mụ 
rất thấp là N¡;S. 

Dựa vào phương trình nhiệt động AG, = RF !g(Pạ ;/P„, )= AH -TAS thì độ 
đốc của đường biểu diễn là AH/R, trong đó AH = -75 kJ và điểm cắt là AS/R. Hầu 
hết các số liệu hấp phụ nằm giữa các đường đứt tương ứng AH = -1I25 k] và -165 
kJ đối với độ che phủ Ð = 0,5 + 0,9. Áp suất riêng phần (P„„„/P„,) tăng và nhiệt 
độ tăng thì độ che phủ giảm. 


9l 


Ví dụ tại 725K (452°C) và Ø= 0,5 các giá trị P„; /P„, khoảng 10° - 10”, 
tức là độ che phủ một nửa xảy ra khi nồng độ H;§ là ! + 10 ppm. Nồng độ đó 
thấp hơn khả năng phân tích. Cũng tại nhiệt độ 452°C, nếu mức độ che phủ hoàn 
toàn (Ø> 0,9) xảy ra tại các giá trị ạ,s/ Pụ, =107 ~ 10“ thì nồng độ H;5 là 0,1 — 
1 ppm. Nồng độ này thường gặp trong các nguyên liệu sau khi đã xử lý tách hợp 
chất S. Từ đó ta thấy hợp chất S hấp phụ hầu hết các kim loại và ở mọi nồng độ 
của S. Hấp phụ HạS và các hợp chất S là quá trình hấp phụ không thuận nghịch, 
có độ che phủ cao. 


lự Đụ Pụ, 








+1 
lây 1/7 x 1000 K 


0 0.5 1/9 1,5 20 


Hình II.19. Sự phụ thuộc giữa áp suất riêng phần H,S/H; với nghịch đảo 
nhiệt độ (T) khi bề mặt che phủ lớn (0= 0,5-0,6) và nhỏ (9= 0,8-0,9). 


Ví dụ như phản ứng hydro hoá CO có hợp chất S sẽ hấp phụ cạnh tranh với 
các phân tử chất phản ứng. Quá trình hấp phụ H; giảm tuyến tính với sự độ tăng 
che phủ của S (hình II.20). 

Các ảnh hưởng của S đến quá trình hấp phụ CO khá phức tạp. Ví dụ ảnh 
bưởng của nhiệt độ, áp suất riêng phần của CO và tính chất vật lý của xúc tác. 

Trên bề mặt kim loại niken tổn tại cacbonyl Ni(CO), (x = 2 + 3) và mỗi kim 
loại đều có ảnh hưởng khác nhau đối với quá trình hấp phụ. Bởi vì hợp chất S hấp 
phụ quá mạnh trên kim loại và ngăn cần hoặc biến đổi sự hấp phụ của các phân tử 


92 


phản ứng, sự có mặt của chất độc làm cho hoạt tính xúc tác bị giảm. Hình II.21 
chỉ ra tỷ lệ giữa tốc độ bị ngộ độc () và tốc độ phản ứng không bị ngộ độc (r,) 
của quá trình metan hoá trên xúc tác Ni, Co, Fe và Ru. Ta thấy tỷ lệ này giảm khi 
tăng nồng độ chất độc. Tăng nồng độ H;S từ 15 đến 100 ppb thì hoạt tính giảm từ 
3 đến 4 lần. 


1,0 


9.5 


Phần bị Hạ che phủ 





0 0,5 1,0 
H;S/NiS 
Hình II.20. Ảnh hưởng của độ che phủ S lên mức độ hấp phụ H; 


101 


102 


tứt, 


X0? 


10% 





10% 





9 15 30 45 60 75_ 9Q 105 
Nồng độ tF1;S, pom 


Hình II.21. Mối quan hệ hoạt tính xúc tác (rr,) trong phản ứng metan hoá 
trên xúc tác Ni (s), Co (4), Fe (z2 và Ru (o) với nồng độ H,O trong pha khi. 
(Điều kiện phần ứng: 100 kPa, 1% CO, 99% H, trên xúc tác Co, Fe; 4% C, 

96% H; trên đối với xúc tác Ni) 


93 


Tùy theo phản ứng và tùy loại xúc tác mà hoạt tính xúc tác giảm không 
đồng đều, thể hiện trên hình ïI.22. 





— 


1.(®) Hydro hoá benzen thành 
xyclohexan, chất độc 
pyridin. 
2. (A) Hydro hoá axit crotonic, 
chất độc AsH; 
3.() Hydro hoá axit crotonic, 
chất độc thiophen 
4.(o)_ Hydro thiophen axit 
crotonic, chất độc HCN 


Hoạt tính A 











G1 


0 25 50 75 100 





Nồng độ chất độc, ppm 


Hình II.22. Sự giảm hoạt tính A khi có chất độc 
trong phản ứng hydro hoá xúc tác Ni 


c. Ngộ độc có tính chọn lọc 


As¿O; là chất độc cho xúc tác Pt trong phản ứng hydro hoá, nhưng nó không 
làm độc cho xúc tác Pt trong phản ứng phân hủy H;O;. Một lượng nhỏ Bì sẽ làm 
ngộ độc xúc tác Fe trong phản ứng oxi hoá NH; thành HNO:, nhưng nó không 
làm ngộ độc xúc tác Fe trong phản ứng hydro hóa. 

Chất độc H;S với kim loại cũng có sự chọn lọc cao, nhưng nếu cho thêm B, 
Mo thì sự giảm hoạt tính xúc tác kim loại chậm hơn nhiều. 

Có nhiều trường hợp § tạo sunfua với kim loại như trong quá trình 
reforming naphta, sunfua PI tạo thành thúc đẩy quá trình dchydro hoá các alkan 
tạo ra các alken. V;O; được bổ sung vào xúc tác Pt để khử SO; thành SO; trong 
xúc tác của động cơ điezen. 


d. Ngộ độc có lợi 


Chất độc khi thêm vào một hỗn hợp phản ứng có thể có lợi, vì nó dừng phản 
ứng nối tiếp . Ví dụ phản ứng hydro hoá benzoyl clorua trong dung dịch benzen, 
nếu cho phân ứng tiếp tục đến cùng thì ta được toluen theo cơ chế sau: 


94 


+H; +H; +H, 
C¿H;CHO C¿H;CH;OH ———* C¿H;CH; 
Pt 








CạH;COC] 
611s P 


Nếu ta cho thêm vào một lượng quinolin trong benzen kỹ thuật đã được chế 
hoá bằng lưu huỳnh, hoặc thêm bromothiophen làm chất độc xúc tác thì phản ứng 
dừng lại ở giai đoạn đầu là tạo thành benzaldehit với hiệu suất 75 - 80%. Các lập 
luận cho rằng chất độc bromothiophen sẽ che phủ tâm hoạt động còn lại, vì vậy 
chỉ có tâm hoạt động tạo thành giai đoạn 1. Hoặc muốn hydro hoá từng bước 
benzen thì ta cho PO; vào xúc tác niken. 


e. Các chất độc thường gặp 


Trên bảng tuần hoàn ta thấy một bức tranh về các kim loại, á kim phân biệt 
một cách tương đối về tác dụng của chúng trong phản ứng hoá học. Ta có thể chia 
thành 4 nhóm: l) các nguyên tố có thể dùng làm xúc tác, 2) các nguyên tố dùng 
làm chất mang, 3) các nguyên tố dùng làm chất phụ trợ (kích động), và 4) các 
nguyên tố là chất độc xúc tác (hình H.23). 


Theo đó ta có thể xếp các loại chất độc theo bảng ]I.7. 


Bảng II.7. Chất độc phổ biến theo nguyên tố hoá học ban đầu 














Nhóm hoá học Ví dụ 
Nhóm Va, VỊa N,P, As, Sb, O,S, Se, Te 
Kim loại nặng hay ion Pb, Họ, Bi, Sn, Zn, Cd, Cu, Fe 
Hợp chất có nối đôi hoặc nối ba CO, NO, HCN, benzen 











Nhưng không phải tất cả các hợp chất của các nguyên tố đó đều là chất độc, 
mà chỉ có những hợp chất nằm ở vị trí hoá trị thấp nhất là những chất độc mạnh, 
ví dụ theo bảng II.8. 


95 


2óp Jpuo Aeu 64 nñud jpu2 'BueU 049 2g 2nX eud Luệị 9t] 92 uẹot uUẹri BUỆ 














EIHE 


bào 1Ð 
66 $6 




















) 


q Buoi] ọị uạÁnBu 202 '€z II UIH 





















































qA | ML 9H “q 
0. | 69 9 ] 99 V1ŠH, 
2g] 2aX 2P 1842 9} ueánBN — Øn Ø) ueSnBN 
3J | p9Œ)SL 
Bueuu e2 ute| Ọ+ @ầnŠN LÌ 2g) 2nx o‡ uoấnBN Í 1 L8 L 
tr T T đọ 
o J8 Ì đa | u- vo | pgWy)S9 
rg ` eg z8 | 18. ss 9 
đ- + AN 
4L` | ƯỊ q1 | 4G5S 
0 € 
dppcsy 
M 
độc ˆ| 
£ 
đực 
z 
$I 




















9í | 8H 
























































T 


II 








96 


Bảng II.8. Các hợp chất độc và không độc. 

















: Hợp chất độc Hợp chất không độc 
H;S (S2) - hydro sunfua H,SO,(S°?") 
HạP (P*) — phosphin H,PO, (P°) 
SO;2- (S“") — ion sunfit SO/ (S?') — lon sunfat 
NH; NH 
lâu ïi Ị 
NZ \ NZ 
h h 








Các hợp chất có chứa liên kết kép, như oxit cacbon, hoặc các hợp chất 
xyanua cũng là các chất độc thường gập. 

f. Cơ chế của phản ứng ngộ độc 

Trước đây người ta cho rằng nguyên nhân làm nhiễm độc là do chất độc tạo 
nên màng mỏng che lấp bể mặt xúc tác, làm cho chất phản ứng không tiếp xúc 
được với bề mặt xúc tác. Giả thiết này không đứng vững, vì có nhiều loại chất độc 


với số lượng rất nhỏ cũng có thể làm độc xúc tác, ví dụ trong bảng II.9. 


Bảng II.9. Lượng chất độc so với lượng xúc tác. 











Ñ Chất độc ' Nồng độ phân tử gây nhiễm độc / Nồng độ xúc tác 
H,S 1 300.000 
HgCl; 1/ 2.000.000 
Hg(CN); Ï 1/ 200.000 
As,O; 1/50 
NH,CI 4/200 
cos 1/2.000.000 
L HGO, _ | 1/58 











Một điểm cần chú ý là nhiệt hấp phụ trong phản ứng ngộ độc rất cao, chứng 
tô liên kết hoá học phân tử chất độc với xúc tác rất bên. Như vậy chất độc chỉ hấp 
phụ lên các trung tâm hoạt động, bao vây các tâm hoạt động, cạnh tranh với các 
chất hấp phụ khác và đẩy các chất phản ứng ra khỏi tâm hoạt động. Một hình ảnh 
sinh động được thể hiện trên hình 11.24. 


97 





Hình II.24. Hình ẳnh tượng trưng cho sự nhiễm độc của kim loại bởi lưu 


huỳnh trong phần ứng hydro hoá CO. 


Khi nghiên cứu sự nhiễm độc xúc tác, Maxtra đã đưa ra một cơ chế giải 
thích sự phụ thuộc giữa độ độc và cấu tạo phân tử của chất độc xúc tác. Ví dụ như 
chất độc là các sunfua và mercaptan trên xúc tác Pt là khác nhau. Sự liên quan 
giữa sự ngộ độc với sự phức tạp của chất độc đó là khác nhau. Bảng II.10 đưa ra 


độ độc tương đối trên đơn vị lưu huỳnh trong c: 
Bảng II.10. Độ độc của các hợp chất chứa lưu huỳnh 


ác hợp chất kiểu R;S và RSH. 











[ Nưm T TM „| 

' HT 34 : FHSENE.7: 
(CH;);S 62 2,58 T1 
(C;H,);S 90 3,50 10,1 
(C,H;);S 146 6,08 15,1 
(C;H:;);S 258 11,12 25,8 
(C;H;);S 482 21,20 34.1 
C,H;SH 62 3,50 3,9 
C,H,SH 90 6,08 6,0 
C;H.;SH 146 11,12 10,1 

| CaH„sSH | 258 21,20 13,1 

















98 


Qua bảng II.10 ta thấy phân tử chất độc càng dài thì độ độc càng lớn. Đặc 
biệt là phân tử hydrocacbon có hai nguyên tử S ở hai đầu thì phân tử bớt linh động 
làm giảm miền ảnh hưởng của nó. Nhưng nếu phân tử chỉ có một nguyên tử S thì 
toàn bộ mạch sẽ được tự đo, chỉ có nguyên tử S đính với bẻ mặt. Khi ấy phần bẻ 
mặt xúc tác bị ảnh hưởng che phủ là bằng một vòng tròn có đường kính bằng 
chiều dài của phân tử đó (hình IỊ.25). 


P. - ` 





ñ §.s \ S y ẢNG ng 
h Œ => —.— =:Ð 
Miền bị nhiễm độc Miền bị nhiễm độc 


Hình II.25. Ảnh hưởng miền bị nhiễm độc của mạch hydrocacbon 
có chứa 1 hoặc 2 nguyên tử lưu huỳnh. 


Ví dụ độ độc của propandithiol (HS-CH;-CH;-CH;-SH) thấp hơn rất nhiều 
so với độ độc của z-propanthiol (CH;-CH;-CH;-SH) và ø-butanthiol (CH;-CH¿- 
CH;-CH;-SH) mặc dù hàm lượng lưu huỳnh của các hợp chất thiol nhỏ hơn hàm 
lượng lưu huỳnh của dithiol. 


Nếu một phân tử chất độc có hai nguyên tử lưu huỳnh nằm sát nhau thì độ 
độc của phân tử này gần với độ độc của phân tử chứa một nguyên tử lưu huỳnh. 
Ví dụ: dietyldisunfua (C;H;)5; có độ độc tương đương với dietylsunfua (CH:)S 
mặc dù hàm lượng lưu huỳnh gấp đôi. 


Cơ chế của sự nhiễm độc xúc tác là do chất độc bao vây các tâm hoạt động. 
Tuy nhiên có nhiều trường hợp với lượng chất độc vô cùng nhỏ thì nó lại làm cho 
hoạt tính xúc tác tăng lên. Ví dụ một lượng rất nhỏ CHC]; hoặc CS; sẽ làm tăng 
tốc độ dehydro hoá mectanol trên xúc tác đồng. Lượng vết CO sẽ làm tăng hoạt 
tính Pt đạng keo trong phản ứng phân hủy H;O;. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp 
hydrocacbon từ CO và H;, với xúc tác niken sẽ tăng dưới tác dụng của một lượng 
rất nhỏ CS; hoặc H;Š. 

Nhiều công trình nghiên cứu thấy rằng có một giới hạn nồng độ chất độc để 
làm độc xúc tác, còn thấp hơn nồng độ đó (có nghĩa là nồng độ chất độc rất bé) 
thì nó có tác dụng như một chất xúc tiến. 

Hai cơ chế nhiễm độc và xúc tiến của chất độc được Roginski để xướng. 
Theo ông, hiện tượng ngộ độc của chất độc là do chất độc bao phủ trung tâm hoạt 
động, còn chất độc làm nhiệm vụ xúc tiến sẽ làm thay đổi cấu trúc bề mặt. 


99 


g. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ nhiễm độc xúc tác 

Sự nhiễm độc xúc tác phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: nhiệt độ, ấp 
suất và phương pháp chuẩn bị xúc tác. 

+ Nhiệt độ 

Khi tăng nhiệt độ làm giảm tác dụng của chất độc lên xúc tác. Ví dụ xúc tác 
V,O, rất nhạy đối với As, nhưng tại nhiệt độ 500°C thì As không làm độc V;O¿. 


Các khí chứa oxi ở 400°C làm tê liệt xúc tác tổng hợp NH;, ở 515°C xúc tác ít bị 
nhiễm độc, còn ở trên 700°C thì hoàn toàn không thấy hiện tượng ngộ độc xúc tác. 


Trong phản ứng oxi hoá SO; thành SO; trên xúc tác V;O;, chất độc là H;S, 
sự ngộ độc được biếu diễn như trên hình II.26. 


Hiện tượng này có thể giải thích: Ở nhiệt độ cao liên kết giữa chất độc và 
tâm hoạt động xúc tác không bên và khi nhiệt độ cao thì liên kết đó bị phá vỡ, 
tâm hoạt động được giải phóng và hoạt tính không bị giảm. 


A 


ụ A„— hoạt tính ban đầu của xúc tác 


2 1. Tại nhiệt độ 550°C 

3 2. Tại nhiệt độ 435°C 

4 3, Tại nhiệt độ 310°C 

5 4. Tại nhiệt độ 190C 

5. Tại nhiệt độ 170C 

: 6. Tại nhiệt độ 130C 
{H;5] 


Hình II.26. Ảnh hưởng của nhiệt độ và nồng độ chất độc H;S lên hoạt tính 
xúc tác V;O; trong phần ứng oxi hoá SO; thành SO,; 


+ Phương pháp điều chế 


Khả năng ngộ độc của xúc tác còn phụ thuộc vào phương pháp điều chế. 
Ví dụ xúc tác niken được điều chế bằng phương pháp khử cacbonat bazơ ở 
450°C thì rất nhạy ngộ độc với axit xyanhydric, nhưng nếu khử ở 310°C thì 
niken bền với chất độc hơn. 


100 


Còn đối xúc tác điều chế dưới dạng kết tủa, sản phẩm phụ thuộc vào tốc độ 
kết tủa. Nếu kết tủa quá nhanh nó sẽ mang theo một số tạp chất, gây ra ngộ độc 
xúc tác. Nếu kết tủa quá chậm xúc tác sẽ chứa nhiều nước trong mao quản, hoặc 
sẽ thu được dạng xúc tác không mong muốn. 


+ Ảnh hưởng của chất mang 


Thường ta chọn chất mang có tính chất hấp phụ các chất độc mạnh hơn xúc 
tác thì sẽ làm cho hoạt tính xúc tác ít thay đổi. Ví dụ xúc tác Pư/Al;Os trong phần 
ứng reforming xúc tác, chất độc H;S thường hấp phụ trên chất mang Al;O; mạnh 
hơn trên Pt. 


h. Phương pháp xác định tâm hoạt động bằng phương pháp ngộ độc 


Có nhiều phương pháp hoá lý được sử dụng để xác định số tâm hoạt động, 
nhưng có một phương pháp đơn giản để xác định tương đối số tâm hoạt động là 
phương pháp ngộ độc xúc tác. 


Đầu tiên ta vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc hoạt tính xúc tác với nồng độ 
chất độc. Phương pháp tiến hành theo sơ đồ ở hình II.27a và kết quả được thể hiện 
trên hình II.27b. 






Đồng hồ đo áp suất 


H; 
C,H,/H1, 


‡ 


EỊ “Thiết bị 
đo tốc 
độ đòng 









[ zesem-—l 
E: 0000 2| 
: 
Cột so sánh của 
detectơ sắc ký 





Hình II.27a. Sơ đồ phần ứng theo phương pháp xung biểu thị độ 
hoạt tính xúc tác phụ thuộc nồng độ chất độc 
(chất độc là H;S, xúc tác Ni trong phần ứng dehydro hoá O;H;;2) 


10I 


Quá trình xác định số tâm hoạt động bằng phương pháp ngộ độc xúc tác 
được xác định bằng cách đưa các lần xung chất độc xen kẽ với các lần xung của 
chất phản ứng. Ví dụ để xác định số tâm hoạt động của xúc tác niken đối với 
phản ứng dehydro hoá C¿H,;, đầu tiên ta cho C,H,; qua xúc tác niken, xác định 
được hoạt tính ban đầu là À„. Sau đó ta ngất đồng khí phản ứng và cho đòng H;S 
vào thì hoạt tính bất đầu giảm. Tuy nhiên với lượng H;S vô cùng nhỏ thì ban đầu 
hoạt tính Á,„ tăng lên nhưng không đáng kể và sau đó giảm xuống từ từ. Nếu sự 
ngộ độc không thuận nghịch hoặc thuận nghịch kém thì hoạt tính giảm với mỗi 
lần xung chất độc. Kết quả ta vẽ được đường biểu diễn theo hình H.27b. 


Kết quả đo số tâm hoạt động bằng phương pháp ngộ độc là kết quả định 
tính. Ví dụ ta điều chế được một loạt chất xúc tác là Ki, K¿, K¿...K¿. Dùng 
phương pháp ngộ độc ta sẽ thu được kết quả số tâm hoạt động tương ứng là Nụ, 
N¿, Nạ...N, và sắp xếp theo đấy: Ñ\ < N;>N;>N¿....> Nụ. Sau đó dùng phương 
pháp hóa lý để xác định số tâm hoạt động ta lại thu được kết quả W¿, N¿, 
N.°....N,` và sự sắp xếp kết quả giống như ở phương pháp ngộ độc, tức là Ñ¡° < 
N, > Ný > Nị,...> Nạ), Số tâm hoạt động Nụ”, Ny, Ni... là số tâm hoạt 
động chính xác. 





Tốc độ tương đối 





† Số trưng tâm, 
hoạt động ` 
oL¬————>—-—- 


N 
Nồng độ chất độc bị hấp phụ tính theo phân tử 











Hình II.27b. Kết quả tốc độ phần ứng khi nồng độ H;S tăng 
(điểm N ứng với điểm hoạt tính xúc tác bằng 0. Từ đó tính được nồng độ 
H,S và suy ra số tâm hoạt động). 


102 


¡. Phương pháp tính hoạt tính xúc tác (A) lúc bị ngộ độc 


Mục đích là biết được hoạt tính xúc tác tại mọi thời điểm để có thể thay thế 
xúc tác khi hoạt tính 4 không còn rác dụng khi đưa vào sản xuất. 

Việc đầu tiên ta phải vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của hoạt tính A vào 
nồng độ chất độc (hình II.28), 





{H,5] 


Hình II.28. Đường biểu diễn sự phụ thuộc hoạt tính A vào nồng độ 
chất độc H,S trên xúc tác niken. 


Để xác định hoạt tính xúc tác tại thời điểm nào đấy ta chia đường biểu diễn 
hoạt tính làm 4 đoạn (hình II.28) và tính theo các phương trình sau: 


Đặt y là hệ số ngộ độc, ta có: 


|> 


y=— hay y= 


ọ ø 


~— 


trong đó: kạ, k- hằng số tốc độ khi chưa bị ngộ độc và sau khi bị ngộ độc; 
A¿, A - hoạt tính xúc tác khi chưa bị ngộ độc và sau khi bị ngộ độc. 


Đoạn 7-2 : Nồng độ chất độc rất bé, nó có thể làm tăng độ hoạt tính xúc tác 
nhưng không đáng kể, vì vậy đoạn /-2 coi như nằm ngang song song với trục 
hoành, ta có công thức: 


A 
=- —=l 
l A, 


103 


Đoạn 2-: Hoạt tính xúc tác giảm tuyến tính với sự tăng nồng độ chất độc, 
ta có thể coi là đường thẳng. Hệ số ngộ độc có thể tính toán theo công thức: 


A 


—=l-~ứ. 
Á, : 


z⁄ Ec 
trong đó: ø- trọng lượng chất độc xúc tác; ø- hằng số của phản ứng ngộ độc. 
Công thức biểu diễn vận tốc ngộ độc cũng giống như vận tốc phản ứng: 
V=¿Cm 
trong đó: C.„- nồng độ chất độc ; ø- bậc của phản ứng ngộ độc. 
Đoạn 3-2: Hoạt tính xúc tác giảm theo dạng đường cong hypecbol theo sự 
tăng nồng độ chất độc: 
A 
sez4 si) 
Á, 8 
trong đó: /, r - hằng số thực nghiệm. 


Đối với một chất độc và phản ứng nhất định ta có thể tính được Ø và mm bằng 
thực nghiệm. 


Ví dụ tại đểm 3: y=.S=.2 
A, & 
tại điểm 4: .A 
Á, 
Như vậy suy ra ta có: 
Ai” = Áo 
Aae” = 6Áo 
Ả . Mi 
hay C = 
A8 


_ g4; - lg4, 
lgg; —lgø, 


Từ đó ta có: m 


Biết được ø ta có thể tính được /. 


104 


Đoạn 4-5: Gần như song song với trục hoành nên ta có: 


_ A _ 8 
TẢ, ĐT 


Khi đó mm tiến tới vô cực. Vì vậy: 


y=8 
Hằng số vận tốc ngộ độc có thể được tính theo công thức của Boreckov: 
23, # 
œ=——.lg— 
8%, 


j. Các phương pháp ngăn ngừa sự ngộ độc xúc tác 


Các chất xúc tác rất nhạy với chất độc, vì vậy phải làm sạch các chất độc 
chứa trong hỗn hợp phản ứng. Có nhiều phương pháp khác nhau để loại trừ 
chất độc, ví dụ phương pháp hấp phụ, phương pháp chuyển chất độc thành chất 
không độc. 


- Phương pháp hấp phụ 


Ta cho hỗn hợp phản ứng đi qua các cột chứa các chất hấp phụ mạnh như: 
than hoạt tính, zeolit, silicagen... Ví dụ trong phản ứng cracking và hydrocracking 
trên xúc tác oxit, ta phải tách trước các hợp chất cơ bazơ mạnh như NH;, các amin 
và pyridin. 

- Phương pháp hoá học 

Để làm sạch triệt để các chất độc, ta phải dùng phương pháp hoá học, vì 
chất độc có hàm lượng nhỏ và phương pháp hấp phụ không tách được triệt để, Ví 
dụ như hàm lượng H;S phải nhỏ hơn 0,1 ppm trong quá trình metan hoá và các 
phản ứng Fischer-Trosch, để cho xúc tác có thời gian sống khoảng I đến 2 năm. 


Phương pháp hoá học là biến chất độc thành chất không độc, ta dùng phản ứng 
oxi hoá. Ví dụ: 


H;S + 4NaOCI —> H,SO, + 4NaCl 


HP + 4NaOCl —> H;PO, + 4NaCl 


Hoặc hợp chất cystein là chất độc nhưng nó trở thành không độc nếu oxi 
hoá thành axit cysteic: 


105 


SH-CH;-CH(NH,)-COOH + O; —› SO;H-CH;-CH(NH;)-COOH 


Sự oxi hoá tiến hành tốt nhất với sự tham gia của một lượng nhỏ axit peroxit 
như axit pemolipdic H;MoO;(O;), axit pevanadic HVO;(O;), axit pevolframic 
H;WO((O;,). 


2. Sự giảm hoạt tính xúc tác do ngưng tụ cốc và sa lắng cacbon 


Sự ngưng tụ là sự sa lắng cơ học của các loại chất độc từ pha phản ứng lên 
bề mặt xúc tác dẫn đến làm mất hoạt tính xúc tác. Các hợp chất cốc và cacbon 
sẽ lấp kín các tâm hoạt động hoặc bịt kín các lỗ mao quản, làm cho bề mặt bị 
giảm xuống, các tâm hoạt động cách ly với chất phản ứng, dần dân dẫn đến có 
thể phá vỡ cấu trúc xúc tác. Một ví dụ hình ảnh tượng trưng cho sự sa lắng cốc 
và cacbon trên tâm hoạt tính là kim loại mang trên chất mang được trình bày 
trong hình II.29. 


Ca 0uh “Tỉnh thể kim loại Chất mang 


Hình II.29. Mô hình quá trình ngưng tụ của hợp chất cacbon 
trên tâm hoạt động kim loại và trong các mao quản. 


Trên hình II.29 thể hiện các hợp chất cacbon có thể: 1) hấp phụ vật lý đơn 
hoặc đa lớp trên tỉnh thể kim loại, 2) bọc toàn bộ tỉnh thể kim loại và làm mất 
hoạt tính hoàn toàn, hoặc 3) bịt kín các micropore và mesopore. 


a. _ Quá trình hình thành cốc 
Cặn cacbon hình thành là do phản ứng cracking hoặc phân ly CO, còn cốc 


hình thành do sự ngưng tụ của các hydrocacbon, tiêu biểu là hydrocacbon nặng bị 
polyme hoá. 


Sự ngưng tụ C và hợp chất cacbon trên xúc tác khác với hiện tượng tạo 
thành oxit kim loại hay sunfua kim loại được thể hiện trên hình II.30. 


Trên hình II.30 cho ta cơ chế tạo thành cacbon và cốc, chẳng hạn CO phân 
ly trên kim loại để tạo thành C„„ C„ có thể cho ta các dạng cốc khác nhau như Cạ, 


106 


màng polyme hoá tạo thành sợi cacbon và có thể đẩy kim loại ra khỏi bể mặt xúc 
tác. Tuy nhiên nếu tỷ lệ Hạ/CO hoặc Hyhydrocacbon đủ lớn thì sự tạo thành 
cacbon sẽ giảm. 


Trong phản ứng reforming hơi nước, có thể cho lượng hydro tuần hoàn bổ 
sung vào nguyên liệu để duy trì xúc tác ở dạng khử và ngăn ngừa sự hình thành 
cacbon. 

Nghiên cứu xúc tác bằng phương pháp TPO và XPS cho ta thấy các dạng 
cacbon có thể thấm sâu vào trong lớp bể mặt chất mang khoảng 50 nm. 


- Từ CO: 

CO(a) —>_ C„(a)tO(a) 
CạNi „ẮC a)- dạng hấp phụ 
NiạC (s) s)- dạng rắn 

Cụ (4) : 
Cạ(s) ——> Cạ(s) )- dạng khí 

4H(a) - 

CH¿ () 


- Từ hydrocacbon: 
CạH1„, () —*— C (a)+H (4) + CH, (a) + CạH, (a)..... + CnH, (a) 
CGạIN:: ——>= C€, (sợi cacbon) 
Cÿ (cacbit kim loại) 
Cự (a) 
C; (s) ——> Cc @) (cacbon vô định hình và graphit) 


4H(a) 
CH¿(a) ——> CH¡(g) 


2H(a) ——> Hạ@) ——*~ H;Œ) 


+ (4-x)H (a 
CHạ(a) ——*> CH¿(g) 
CH, (a) 
Ngưng tụ thành cốc 
C;H, (a) ... + C,H, HE, 


Hinh II.30. Quá trình tạo thành, chuyển dạng và sự hoá hơi 
của cacbon trên niken 
Sự hình thành cốc trên các xúc tác oxit và các sunfua là tâm axit khi tiến hành 
phản ứng cracking như sau: các phản ứng dehydro hoá, vòng hoá các hợp chất 
trung gian do các gốc hydrocacbon hình thành trên các tâm axit tạo ra các hợp chất 
aromatic, các hợp chất này nhanh chóng ngưng tụ thành các hydrocacbon thơm đa 


107 


nhân. Các hydrocacbon thơm đa nhân có trọng lượng phân tử cao và ngưng tụ như 
cốc. Cơ chế của phản ứng tạo cốc được thể hiện như sau. 


se - Cơ chế ï: Phản ứng tạo cốc từ alken và hợp chất vòng thơm trên xúc 
tác oxit và sunfit: l) trùng hợp từ các alken, 2) vòng hóa từ các alken, 3) tạo thành 
hợp chất đa nhân thơm từ benzen. 


-_ Polyme hoá các alken 


Bước 1: Phản ứng xảy ra giữa alken và tâm axit Bronsted tạo thành Ion 
cacbenium: 





H;C=CH-CH; + HX H;ạC-*CH-CHạ + X Œ) 





Bước 2: Phản ứng ngưng tụ giữa C¿ cacbocation với C; của alken tạo sản 
phẩm ngưng tụ là C¿ có nhánh là ion cacbenium: 


HạC-`CH-CH; + HạC=CH-CH; 





H,C-CH-CH, (2) 
HạC-*CH-CH; 


Bước 3: Phản ứng giữa ion cacbenium với bazơ Brồönsted tạo thành alken: 


HạC-CH-CHạ-`CH-CH; + X' ——=—> ĐC TT PbTD HH Giới + HX 
ị 





CHạ CH; @) 
-_ Tạo vòng từ các alken 


Bước ï: Tạo thành các ion cacbocation allylic do phản ứng giữa nối đối diện 
với ion cacbocation thứ nhất: 





RJ + Rạ-CH=CH-CH=CH-CH;-CH;-CHạ =———=>= 
R¡H + (R¿-CH=CH=CH=CH=CH-CH;-CH;)* (4) 


Bước 2: Phản ứng giữa lon cacbocation của allylic với bazơ Brönsted tạo 
thành frien: 








Xr +(R;-CHECH=CH=CHECH-CH;-CH¡)” 





R;ạ-CH=CH-CH=CH-CH=CH-CH; + HX @Ø 
Bước 3: Đóng vòng trien tạo thành xyclohexadien: 
Rạ ` *% 
HC CH 
lug 1 "âm HạC-CH” CH (6) 
HC. zCH HC: _CH 
 tH sã Yên xếi 


108 


Bước 4: Tạo thành ion cacbocation bậc 3: 


Rạ Rạ 
^ã b 
xá 
HạC-CHẨ `CH HạC-CHẾ ``CH mì 
siêu HỦ lỆ HÙ b. , 
> —~> 
`H⁄ `bHZ 


Bước 5: Tác dụng giữa ion cacbocation bậc 3 với bazơ Brõnsted tạo thành 


các dẫn xuất của benzen: 
Ra Rạ 


HạC-CH CH HạC 


- Tạo thành hợp chất nhiều vòng từ benzen: 


Bước 1: Proton hoá benzen: 


(9) 


0) 


q1) 


a2) 


3) 





109 


Bước 3: Kết thúc (phản ứng giữa cacbocation với bazơ Brổnsted): 
© l ®, 
hH"n|'” eo na” ” 


Các phản ứng 7-3 là sự polyme hoá các alken. Phản ứng 4-8 là quá trình 
vòng hoá từ alken. Phản ứng 9-74 là quá trình hình thành các hợp chất đa vòng, 
các hợp chất này sẽ ngưng tụ trên bề mặt xúc tác. Các hợp chất đa nhân này có 
sự ổn định cao vì có các cacbocation đa nhân (tạo thành trong các phản ứng từ 
10-13), chúng sẽ tiếp tục phát triển trên bề mặt đến khi bị cắt mạch. 

e Cơ chế 2: Cơ chế tạo cốc và các loại cốc tạo thành do quá trình 
hydrodesunfua hoá của chất cặn lắng. 


Có thể chia thành ba dạng ngưng tụ cốc: 


Loại !: Hấp phụ thuận nghịch các hydrocacbon thơm và quá trình 
polyme hoá các vòng thơm. 


-_ Hấp phụ trên bể mặt trống hoặc sunfit: 


` SỐ Sì S r5x x8 ⁄ 
vé vé Mo*3 “Mợ MG Mo Mo 
aV V) qđV)  qV) (V) 


- Polyme hoá : 


ằœ~=|6|2|9-Ol 


SGÒ —-9° 


110 


Loại 2: Cắt mạch bằng nhiệt của các đãy asphalten và hấp phụ trên trung 
tâm S bề mặt. Các asphanten sa lắng hấp phụ thuận nghịch: 





—~ xxx ~¬^— 


A 


—=Ỷằ~*x⁄Z**ẽ>~—- ——C— 7xx Yến +§ 


T7J/⁄>_llJÂÀẰ7À—— — 
——— *xz~+~z>— 








S 


Loại 3: Tạo thành các pha trung bình. Các hydrocacbon thơm tập hợp lại 
thành các bó và hình thành tinh thể. Pha tinh thể này được tạo thành khi phản ứng 
tiến hành ở nhiệt độ cao và thời gian dài. Sau đó cốc bị đóng rắn và hoạt tính xúc 
tác giảm đột ngột. 


Cracking 
¬——r.na..> 
Dehwdro hoá 


Các tinh thể vòng thơm nhiều nhân -] 


Các naphten Các vòng thơm tập trung ___„. Các cluster 


b. Biện pháp ngăn ngừa sự tạo thành, ngưng tụ cốc và cacbon 

Các nguyên tắc cơ bản được tóm tắt trong bảng II.11. 

Để giảm bớt quá trình tạo cốc và cacbon, chúng ta phải phân tích nguyên 
nhân, nguồn gốc tạo ra cốc và cacbon nhằm loại trừ hoặc làm giảm tốc độ tạo 
thành chúng. Phải để ra được phương pháp giảm tốc độ tạo ra các tiền tố tạo cốc 
và cacbon, bằng cách sử dụng các nguyên tố có thể phá vỡ gốc tự do, hoặc bằng 
cách đưa vào các khí như H;, H,O, hoặc pha loãng khí phản ứng... 

Sự lựa chọn chất mang có mao quản lớn để giảm thiểu hiện tượng lấp kín 
các mao quản do cốc và cacbon. Các chất mang phải có độ bền cơ học để khi kết 
tủa cốc không phá vỡ cấu trúc của nó. 

Sự ngưng tụ cacbon và cốc trên các xúc tác oxit hay các sunfua xảy ra chủ 
yếu trên các tâm axit, vì vậy phải có biện pháp giảm lượng tâm axit mạnh bằng 
cách cho thêm các phụ gia như MgO, K;O hoặc VịO¿... 


3. Sự giảm hoạt tính xúc tác do hiện tượng thiêu kết 


Khi nhiệt độ phản ứng cao có thể làm giảm hoạt tính xúc tác là do : bể mặt 
xúc tác kim loại giảm do các tinh thể xúc tác tập hợp lại thành tỉnh thể lớn, hoặc 
do bề mặt chất mang bị phá vỡ cấu trúc từ các mao quản. 

Nhìn chung các quá trình thiêu kết xây ra khi nhiệt độ trên 500°C và khi có 
mặt của hơi nước quá trình được đẩy mạnh hơn. Nhưng có một hiện tượng ngược 


1H 


lại là khi nhiệt độ cao, các tỉnh thể lớn có thể phân tán lại thành tỉnh thể nhỏ. 
Hiện tượng này được thể hiện trên hình II.31. 


Tinh thể kim loại 
¿2 A> +. ->B< 










Hình II.31. Hai hiện tượng điển hình về sự lớn lên của tinh thể kim loại 
do quá trình thiêu kết nhiệt bỏi: 
A) sự di chuyển của các nguyên tử kim loại; 
B) sự di chuyển của các tinh thể lớn. 


Ở nhiệt độ phản ứng không cao thì quá trình thiêu kết rất chậm, hoặc không 
xảy ra nếu chúng ta điều khiển nhiệt độ phản ứng thật nghiêm ngặt. 
Bằng II.11. Các phương pháp ngăn ngừa sự giảm hoạt tính xúc tác 
IR Các "§ 
nguyên Các hiện 
nhân làm | tượng giảm Nguồn gốc Các phương pháp phòng ngừa 
giảm hoạt | hoạt tính 
tính 
Sự ngộ độc |Làm giảm bề | Các tâm hoạt |1. Làm sạch ống dẫn, làm sạch| 
mặt của xúc |động bị bao phủ - |thiết bị phản ứng 
tác ` hấp Phụ chất . |2, Cho hấp phụ hết chất độc 
XE NGÀA 3. Thực hiện phản ứng với điều 
kiện chất độc ít hấp phụ 
4. Chọn chế độ lưu chuyển để 
giảm thiểu tác động đến hoạt 
tính 
Làmbẩn |Làm giảm ÍCác phản ứng tạo |1. Ngăn ngừa các phản ứng 
bề mặt xúc |các tâm hoạt | gốc tự do trong _ |tạo ra gốc tự do, tiến hành ở 























tác do động bề mặt. |pha khí nhiệt độ thấp 

Vxng hay T ` một 2. Hạn chế bớt không gian tự do 

k -bes lon 3. Bổ sung thêm các khí (ví dụ 
như H„, H;O) 








hoặc cacbon | 





112 


Bảng II.L1 (tiếp) 





Phản ứng tạo gốc [Sơn phủ thiết bị phản ứng với 1 





gốc tự do và lớn 
lên trên bề mặt 

kim loại 

- Tạo thành các 
gốc tự do và lớn 
lên trên bề mặt 

oxit hay sunfua 

kim loại 


tự do bên thành _ |lớp vật liệu trợ 
thiết bị phản ứng 
[- Tạo thành các _ |1. Ngăn ngừa các chất hay tạo 


cốc (ví dụ như nguyên tử 
cacbon, các alken...) 

2. Bổ sung thêm các khí 

(H;, H;O) 

3. Dùng chất mang có bề mặt 
lớn, mao quản rộng 





Làm giảm độ |- Tạo ra một pha 




















linh động, hơi cốc, cacbon 
mao quản bị  |bám vào thành 
bịt kín, phá vỡ |mao quản 
cấu trúc - Tạo thành cốc 
lỏng hay rắn | 
Do phân  |Giảm diện 1. Tiến hành phản ứng ở nhiệt 
hủy nhiệt  |tích kim loại độ thấp 
hoạt động 2. Sử dụng thiết bị đo nhiệt tốt 
3. Ngăn ngừa tạo thành nước 
Giảm bề mặt |_ T1. Tiến hành phản ứng ở nhiệt 
chất mang độ thấp 
2. Dùng chất mang ổn định 
L ÑÌ 3. Ngăn ngừa tạo thành nước 





a.. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự lớn lên và sự phân tán lại các hạt xúc tác 


Các yếu tố ảnh hưởng đến sự lớn lên và phân tán lại các hạt xúc tác là: nhiệt 
độ, môi trường phản ứng, loại kim loại, các chất trợ xúc tác, các tạp chất, diện 
tích bề mặt chất mang, cấu tạo và độ xốp của chất mang... 


® Ảnh hưởng của nhiệt độ: 


Tốc độ thiêu kết tăng theo hàm số mũ. Nếu môi trường có oxi, tốc độ thiêu 
kết tăng, nhưng nếu trong môi trường hydro thì tốc độ thiêu kết sẽ chậm lại. 


Trên hình II.32 chỉ ra ảnh hưởng của thời gian đến quá trình thiêu kết. 


113 











0.8 650°C 


$ 06 
c 
® 
5 
xé 044 
^^ 
— 
0,2 
“ 10 20 30 40 50 
Thời gian (giờ) 


Hình II.32. Tỷ lệ giảm diện tích bề mặt (dựa trên cơ sỞ hấp phụ H,) theo 
thời gian của quá trình thiêu kết do nhiệt độ của xúc tác 13, 5% Ni/SiO; 
trong môi trường H; ở nhiệt độ 680, 700 và 750C 


Ở nhiệt độ 650°C, tốc độ giảm diện tích bể mặt (đo bằng hấp phụ hoá học 
Hạ) của xúc tác Ni/SiO; trong môi trường H; là 30% trong vòng 50 giờ, còn ở 
nhiệt độ 750°C là 75%. 


Sự ổn định nhiệt tùy thuộc vào kim loại. Ví đụ trong môi trường khử, độ ồn 
định tỉnh thể giảm theo nhiệt độ nóng chảy theo thứ tự: 
Ru > lr > Rh > Pt > Pd > Ni > Cu > Ag 
Nhưng nếu kim loại được mang trên chất mang thì ảnh hưởng của chất 


mang lên sự thiêu kết cũng đáng kể. Ví dụ độ ổn định của xúc tác P/chất mang 
được sắp xếp như sau: 
PƯAl,O; > Pi/SiO; > PựC* 

Trong môi trường oxi hoá, độ ổn định của ví tinh thể kim loại phụ thuộc vào 
độ hoá hơi của oxit kim loại và độ bền của sự tương tác oxit kim loại với chất 
mang. Độ ổn định của kim loại quý trong môi trường không khí giảm theo trình 
tự: Rh > Pt > Ir > Ru. Vì Ru trong không khí sẽ tạo thành hợp chất RuO¿ dễ bay 
hơi, điều này cho thấy Ru không ổn định trong môi trường oxi hoá. 


Các chất trợ xúc tác và các tạp chất cũng ảnh hưởng đến tốc độ thiêu kết và 
phân bố lại. 


114 


Tốc độ thiêu kết được tính theo công thức SPLE (Simple Power Law 
Expression): 





trong đó: &,— hằng số tốc độ thiêu kết; 


¡ — bậc thiêu kết đại điện cho hệ thống xúc tác, nó có thể có các giá trị 
từ 3 đến l§. 


e Ảnh hưởng của chất mang: 


Trong môi trường oxi hoá thì y-AlạO; và SiO; là chất mang ổn định nhất. 
Trái lại trong môi trường khử thì than hoạt tính (C*) là ổn định nhất. 


Các phụ gia và độ tính khiết của kim loại ảnh hưởng tới tính chất bền 
nhiệt của chất mang. Các kim loại kiềm thúc đẩy sự thiêu kết chất mang, trong 


khi đó Ca, Ba, Ni và các oxit lantan tạo ra các pha spinel làm cho y-Àl;O; ổn 
định nhiệt hơn. 


Hơi nước thúc đẩy sự thiêu kết chất mang vì nó tạo ra các nhóm ÒH bề mặt, 
làm bề mặt linh động và bị bốc hơi tại nhiệt độ cao. Phân tử Cl, cũng thúc đẩy 
quá trình thiêu kết. Sự thiêu kết chất mang T1O; được điễn tả trên hình 1I.33. 





130 
120Ƒ ạ (1 TiO; 
1I0Ƒ 2 (2) TIO, tầm HO 
= „S ỉ (3) TÌO; tầm HCI/HrO 
= 80 : (2,06% trọng lượng Cl) 
b 70 (4) TIO, tắm HCI/H,O 
+ 50 (2,40% trọng lượng CD) 
§ bạ (5) TiO; tắm HC/H,O 
ïỶ. (2,55% trọng lượng Cj 
20 (6 TiO¿ tầm HCI/HO 
10 (3,30% trọng lượng Cl) 
O 





.— 
100 200 300 400 500 600 
Nhiệt độ, °C 


Hình II.33. Bề mặt riêng BET của TIO, giảm do nhiệt độ và sự có mặt của Cl 


li) 


Khi đưa xúc tác kim loại lên chất mang, sự phân tán của kim loại trên chất 
mang cũng thúc đẩy tốc độ thiêu kết của chất mang, ví dụ như niken phân tán đều 
trên Al;O› thúc đẩy quá trình giảm bẻ mặt của Al;O¿. 


b.. Biện pháp ngăn nga quá trình thiêu kết do nhiệt độ 


Các quá trình thiêu kết làm cho hoạt tính xúc tác giảm là quá trình không 
thuận nghịch, hoặc rất khó phục hồi được hoạt tính xúc tác. 


Để giảm quá trình thiêu kết, điểm quan trọng đầu tiên là phải lựa chọn các điều 
kiện tối ưu như nhiệt độ, môi trường phản ứng... Điều kiện nhiệt độ cần khống chế 
nghiêm ngặt để tránh xảy ra hiện tượng quá nhiệt sinh ra sự thiêu kết cục bộ. 

Hơi nước có thể thúc đấy quá trình kết tỉnh và biến đổi cấu trúc của chất 
mang xúc tác oxit, nhất là phản ứng ở nhiệt độ cao. Vì vậy cần phải giảm thiểu 
lượng hơi nước trong quá trình phản ứng. 

Một biện pháp khác để ngăn ngừa quá trình thiêu kết là bổ sung vào xúc tác 
các chất phụ trợ có tính ổn định cao. Ví dụ như xúc tác oxit kẽm (ZnO) hoạt động 
khi ở dạng vô định hình, nhưng ở nhiệt độ cao sẽ bị kết tỉnh. Vì vậy ta cho thêm 
OxXit crom (Cr;O;) vào với tỷ lệ ZnO/Cr;O; = 2/1, thì tại nhiệt độ < 600°C xúc tác 
vẫn giữ được dạng vô định hình. 

Bổ sung niken vào xúc tác kim loại quý như Rh hoặc Ru để ổn định xúc tác 
khí nhiệt độ tăng cao. Bổ sung các kim loại Ba, Zn, S¡ và Mn sẽ cải thiện được sự 
ổn định nhiệt của y-Al;Oa. 


4. Sự giảm hoạt tính xúc tác do tạo thành các hợp chất bay hơi 


Sự bay hơi trực tiếp từ kim loại nhìn chung không phải nhân tố chính làm 
mất mát kim loại, vì thường phải trên 1000°C các kim loại mới bay hơi đáng kể 
(trừ Hg). Nhưng trong môi trường phản ứng (ví dụ trong môi trường CO, O;, H;5, 
halogen), tại nhiệt độ phản ứng, kim loại có thể tạo thành các hợp chất dễ bay hơi 
như hợp chất cacbonyl kim loại, các oxit kim loại, các sunfit kim loại và các 
halogenua kim loại... (bảng II.12). 


Bảng II.12. Các hợp chất dễ bay hơi hình thành trên bề mặt xúc tác 

















Khí Loại hợp chất hình thành _  Míidụ | 
CO,NO_. Cacbonyl hay nitronyl _ Ni(CO);, Fe(CO), (0-300°C) 
o, Oxit RuO, (25°C), PbO (> 850°C) 
H,S Sunfit =3) MoS (> 350°C) 
Halogen Halogenua PdBr,, PtCI,, PtFa¿ 











Iiồ 


Ví dụ: khi nghiên cứu xúc tác Pt-Ru trong hộp xúc tác cho quá trình khử khí 
thải ôtô trong 100 giờ, ta thấy Ru mất mát khá nhiều là do Rr ạo ra hợp chất 
RuO; dễ bay hơi trong phản ứng oxi hoá NO thành NO,. 


Trong phản ứng metan hoá, nếu ta dùng áp suất riêng phần của CO quá cao 
(P > 20 kPa) ở nhiệt độ 425°C xúc tác niken sẽ bị mất mát do tạo thành Ni(CO)„ 
(hình II.34). 


Cacbonwl kim loại 






Phân tử CO 


trong pha khí 
Co) Cacbonvl kim loại 
c\ đang tạo thành 


giữa CO + Me 


Hình II.34. Quá trình tạo thành hợp chất bay hơi từ niken tinh thể 
trong môi trường có CO. 


Để giảm sự bay hơi kim loại do tạo thành cacbonyl cần có biện pháp sau: 
1) Tăng nhiệt độ phản ứng và giảm áp suất riêng phần CO; 


2) Thay đổi thành phần xúc tác như tạo với kim loại khác thành hợp kim (ví 
dụ Ni-Cu) hoặc cho kim loại kiểm vào để ngăn cản sự di chuyển các hợp chất 
cacbonyl. 


Qamar và Goodwin (1983) nghiên cứu ảnh hưởng môi trường phản ứng, 
chất mang và kích thước hạt kim loại đến sự mất mát kim loại Ru do sự hình 
thành cacbonyl. Các tác giả đã nhận thấy rằng sự mất mát Ru trong quá trình 
hydro hoá CO (với điều kiện phản ứng: tỷ lệ H„/CO = 1,2, nhiệt độ 200 - 250C, 
áp suất khí quyển) phụ thuộc vào chất mang. Xúc tác Ru/NaX và Ru/Al;O; có 
thời gian làm việc dài hơn xúc tác Ru/TiO;. Nếu vi tỉnh thể kim loại lớn hơn 
3 nm, xúc tác sẽ mất mát ít hơn vi tỉnh thể 1,3 nm. Còn trong phản ứng Fischer- 
Tropsch, xúc tác niken vi tỉnh thể lớn sẽ mất mát nhiều hơn. 


Trong phản ứng oxi hoá NH; trên lưới xúc tác Pt-Rh trong công nghiệp sản 
xuất NO ở 900°C, sự hình thành các oxit dễ bay hơi là khá lớn. 


117 


Cơ chế hình thành hợp chất dễ bay hơi được trình bày trên hình II.35. 


* Cơ chế tổng quát: 
Hợp chất hơi kìm loại ——y. Hợp bay mất 
| Phan hủy hơi 


Kim loại 
: .- Tạo thành dc 
Km loại + tác nhân bau hơi ——————y Hợp chất dễ bay hơi 
Phân hủy 


* Động học tổng quái: 
a) Tốc độ tạo thành hợp chất dễ bay hơi = tốc độ tạo thành ~ tốc độ phân hủy; 
b) Tốc độ kim loại bị mất mát = Tốc độ bay hơi - Tếc độ phân hủy. 


Hình II.35. Cơ chế và động học chung của quá trình 
mất kim loại do bay hơi 


Vai trò động học và nhiệt động học được thể hiện chung như sau: 


- Ở nhiệt độ và áp suất riêng phần của tác nhân bay hơi thấp, tốc độ 
chung của quá trình bị hạn chế bởi tốc độ hình thành hợp chất dễ bay 
hơi. 

- _ Ở nhiệt độ và áp suất riêng phần của tác nhân bay hơi trung bình, tốc độ 
hình thành hợp chất đễ bay hơi vượt qua tốc độ phân hủy dẫn đến sự 
mất mát kim loại khá cao. 

-_ Ở nhiệt độ và áp suất riêng phần của tác nhân bay hơi cao, tốc độ hình 
thành hợp chất dễ bay hơi bằng tốc độ phân hủy, cân bằng được thiết 
lập. Tuy nhiên hợp chất dễ bay hơi không ổn định nên cũng rất dễ bị 
phân hủy. 

Tốc độ mất mát kim loại do tạo thành các hợp chất dễ bay hơi ngoài phụ 
thuộc vào nhiệt độ và thành phần pha khí, còn phụ thuộc vào tính chất xúc tác 
(kích cỡ vi tỉnh thể kim loại) và chất mang cũng đóng vai trò quan trọng. 


5. Sự giảm hoạt tính do xúc tác bị mài mòn (hiện tượng mất mát cơ học) 


Sự mất mát vật liệu xúc tác do bị mài mòn trong các thiết bị xúc tác chuyển 
động hoặc xúc tác làm việc ở chế độ tầng sôi là khá lớn. Trong thiết bị xúc tác 
tầng cố định, xúc tác cũng bị hao mòn khi thực hiện quá trình tái sinh xúc tác. 


118 


Đặc biệt trong hộp xúc tác bảo vệ môi trường của động cơ ôtô, xe máy, việc 
mất xúc tác mang trên Al;O; được phủ trên chất nền MgO là rất nhiều. Sau thời 
gian làm việc có thể bị bong hoàn toàn lớp Al;O; chứa xúc tác. 

Các hạt xúc tác bị mài mòn có thể bị vo tròn hoặc làm nhấn, ta có thể dùng 
kính hiển vi để quan sát. 

Thiết bị đo độ mài mòn được trình bày trên hình II.36. Cho 100 g xúc tác 
vào một bình hình ống quay với tốc độ 20 vòng/phút. Phần hạt mài mòn qua 
máng rây (20 mesh) trong 1 giờ và được tập trung lại. Ta tính khối lượng nhỏ hơn 
1% trọng lượng mẫu xúc tác là có thể đạt yêu cầu. 





Hình II.36. Thiết bị đo sự giảm trọng lượng của hạt do mài mòn. 
4, Thời gian làm uiệc hay thời gian sống của xúc tác 


Mỗi xúc tác dùng cho quá trình phản ứng nào đấy đều phải trải qua ba giai 
đoạn làm việc: 1) thời gian hoạt hóa hay là thời gian cảm ứng, 2) thời gian làm 
việc hay thời gian sống của xúc tác và 3) sự già hoá xúc tác. Tùy loại xúc tác, thời 
gian sống có thể khác hau nhiều như được chỉ ra trong bảng II.13. 


Hầu hết các chất xúc tác phải qua thời gian hoạt hoá hay gọi là thời kỳ cảm 
ứng. Trong thời gian này, hoạt tính tăng dần và đạt cực đại, sau đó hoạt tính giảm 
đến mức không đổi là lúc xúc tác bắt đầu làm việc ổn định. Thời gian xúc tác làm 
việc ổn định là thời gian sống của xúc tác. 

Cũng có nhiều chất xúc tác lý tưởng làm việc không hạn chế thời gian. 
Nhưng do nhiều nguyên nhân (bị ngộ độc, bị già, bị thiêu kết...) nên thời gian 
làm việc có giới hạn. Ví dụ như MnO; được dùng làm xúc tác cho quá trình phân 
hủy KCIO;, sau phần ứng xúc tác này sẽ chuyển thành dạng bụi. 


119 


Bằng II.13. Thời gian sống của 


một số loại xúc tác ở các phản ứng khác nhau 



































TT 1 
Phản ứng L Điều kiện Xúc tác Thời gian | Những tác | Các yếu tổ bị 
phản ứng sống | động đến tác động 
(năm) thời gian 
sống của 
1 NI; ¬ = tác _Í 
Tổng hợp NH.: 450-470°%C | Fe với chất phụ | 10-15 R Hoạt tính 
N; + 3H; 2NH, 200-300 at | trợ K;O và chất 
ổn định Al,O; : 
Metan hoá (sản xuất NH; 250-350° | Ni/chất mang 5-10 | Chất độc | Hoạt tính, các 
hay Hạ) 30 at như S, As, | mao quản bị 
lCO/CO, + Hạ — CH, + "9 K;CO; | bịt kín 
'Tổng hợp metanol 200-300°C † 5-10 
CO + 2H, —> GH;OH 50-100 at r L Ñ) 
Phản ứng Shift ở nhiệt độ 350-500°C Fe;O//Cr,O; 1-4 Hoạt tính 
cao 20-39 at 
CO + H,O —y Hạ + CO; hh L = 
Reforming hơi nước khí 500-800°C Nươ-Al,O; 1-3 Chất độc Hoạt tính 
thiên nhiên 30 at chứa S, 
cốc... 


(CH, + H,O -› CO + 3H, 














































† ———] 
Oxi hoá không hoàn toàn 200-270°% | Zmg-Al;O; với 1-3 Chất độc | Hoạt tính, độ 
etylen: 40-20 at  |kim loại kiểm làm CivàS chọn lọc 
|2C:H, +O,— 2C,HO chất phụ trợ l - 
Oxi hoá butan thành 400-520°C VPO 1-2 Hoạt tính, độ 
lanhydric maleic 1-3 at chọn lọc 
'C,H„+7/20z+C.H,O,+ H;O 3 
IReforming xúc tác nh 460-525°C PUAI,O; 0,01-0,5 Hoạt tính, 
L 8-50 at 2| trạng thái 
Cracking xúc tác 500-580? | Zeolt tổng hợp | 2.10Ẻ Cốc hay | Hoạt tính, chế 
2-3 at cacbon |độ chuyển khối 
L_ (tầng sôi) L_ }L_ =1 











Thời gian sống của xúc tác có ảnh hưởng khá 


quá trình thao tác kỹ 


thuật đối với 


hại. Ví dụ như xúc tác HgCŒI,/than 


120 


một phân xưởng, 


lớn đến giá thành sản phẩm và 
đặc biệt là những xúc tác độc 
hoạt tính, trong quá trình làm việc xúc tác sẽ bị 


già hoá sau 12 tháng và tạo thành Hg" (HgCl;-> HgCl-> Hg"). Đó là loại dễ bay 
hơi khá độc khi thay xúc tác. 


ð. Tính chất chọn lọc xúc tác 


Fischer cho rằng “chất xúc tác đối với phản ứng xúc tác như chìa khoá đối 


với ổ khoá ”. 


Chất xúc tác sẽ thúc đẩy một hướng phản ứng nhất định, đó là xúc tác lý 
tưởng. Còn xúc tác thực khi cho vào phản ứng nó thúc đẩy nhiều hướng phản ứng 
(xúc tác có tính chọn lọc kém). 


Đối với xúc tác thúc đẩy quá trình chính có ý nghĩa thiết thực trong công 
nghiệp sẽ cho những sản phẩm mong muốn. 


Ví dụ: khi oxi hoá thiosunfat bằng hydro peroxit với xúc tác là ion iot thì 
sản phẩm thu được là tetrathionat: 


H;O; + 28;O;? + 2H" -> 2H;O + S,O,? 
Phản ứng tiến hành qua các giai đoạn: 

H;O; + I — H;O + IO 

IƠ+I+2H' >I;+ HO 

ly + 2S;O¿ — 2T + S,O¿? 


Nếu chất oxi hoá là MoO,? thì phản ứng sẽ tiến hành theo hướng tạo thành 
sunfat: 


4H;O; + S;O¿? -> 2SO,? + 2H' + 3H;O 
Cơ chế phản ứng: 


H;O; + MoO¿# —> H,O + MoOz 
5MoO¿‡ + S;O;?# —> 5MoO,* + 2SO/# 


Cũng có nhiều trường hợp từ một chất, trên các chất xúc tác khác nhau có 
thể cho ta nhiều sản phẩm khác nhau, nhưng mỗi xúc tác chỉ cho ta một sản phẩm 
chính. Ví dụ: từ rượu etylic ta có thể nhận được nhiều sản phẩm khác nhau phụ 
thuộc vào các chất xúc tác (bảng II.14). 


121 


Đảng II.14. Các sản phẩm khác nhau thu được từ rượu etylic trên 
các xúc tác khác nhau. 








Sản phẩm 
CHCHO+H, ` 
C;H¿ + H;O 
C,H,OC;H; + HO 
CH;COOG,H, + 2H; 
CH;=CH-CH=CH;+H;+H;O 
C,H,OH + HạO 








Xúc tác và điều kiện phản ứn 
Cu ở 200-250°C Sang lan =~ 
+-Al;O; hoặc Th;O; ở 350-360°C, hoặc H;SO, ở 170-200°C 
+-Al;O; hoặc Th;O; ở 250°C , hoặc H;SO, ở 140°C 
Cu ở 180-200°C 
ZnO-Cr;O; ở 400-450°C 


Na kim loại hoặc các kim loại kiểm khác 





















Vì vậy dựa vào mục đích thu sản phẩm mà ta chọn loại xúc tác cho 
thích hợp. 


Để tìm loại xúc tác có tính chọn lọc cao theo Roginski cần phải xác định 
được cơ chế phản ứng. Còn Balandin cho rằng tính chọn lọc xúc tác phụ thuộc 
vào sự tương ứng hình học giữa các nguyên tử chất phản ứng với tâm hoạt động 
mà chúng bị hấp phụ. 


Ví dụ như phản ứng hydro hoá axit oleic (CH;-(CH;);-CH=CH-(CH;);- 
COOH). Trong phân tử axit không no có hai loại liên kết đôi là -C=C- và -C=O. 
Vì vậy khi hydro hoá nếu ta dùng các loại xúc tác khác nhau, nó có thể hydro hoá 
liên kết -C=C- hoặc liên kết -C=O. 


Nếu dùng xúc tác niken thì phản ứng hydro hoá sẽ xảy ra ở liên kết -C=C-, 
ta có cơ chế phản ứng: 


COOH 


CH; 
NCH, ,„. Vụ, (CHY 


{ \ _—” 
h ñ 


Nếu dùng xúc tác CuCrO, thì phản ứng hydro hoá sẽ xảy ra ở nhóm —-C=O, 
ta thu được rượu bậc cao và nước: 


CH;(CH;),COOH 


CH¡:-(CH,);-CH=CH-(CH;);- C - OH _—y CH;-(CH;);-CH=CH-(CH,);-CH;-OH + H;O 
-IH, 
ÔN 
H, 


122 


Phản ứng dehydro hoá vòng 6 cạnh chỉ thực hiện được trên xúc tác Pt, 
Pd,Ni: 


Ni, Pt, Pd 
—=— 


Ñi, Pt, Pd 
1= 
Ni, Pi, Pd 
fồìm i @S +3; 


Từ các phản ứng dehydro hoá vòng 6 cạnh ta thấy: 1) chỉ có vòng 6 cạnh bị 
dehydro hoá, còn nhánh R và vòng 5 cạnh không bị tác động, 2) nếu xét về độ 
hoạt động thì ta có thể sắp xếp: Ai > Apu > Aø„ vì khoảng cách niken thích hợp 
hơn cả (bảng IL15). 


+3H; 


Bắng II.15. Khoảng cách giữa các nguyên tử trong mạng tỉnh thể 
và năng lượng hoạt hoá 











Ï Chất xúc | Khoảng cách giữa các E lượng hoạt hoá của phản ứng ị 
tác nguyên tử xúc tác (Ä) dehydro hoá vòng 6 cạnh (cal/mol) 
Prị 27T 18.000 | 
Pd 2/74 15.300 
Ni 2,48 9.700 'Ì 





Độ chọn lọc của phản ứng được tính theo công thức: 


_ Lượng sản phẩm chính 


= : ——-100% 
Tổng lượng sẵn phẩm 


Độ chọn lọc riêng là độ chọn lọc cho l gam XÚC tác: 
1 
§ 


C,% = C%. 





Độ chọn lọc cũng quan trọng như hoạt tính trong hầu hết các phản ứng xúc 
tác. Ví dụ quá trình oxi hoá metanol ta có các phản ứng xảy ra: 


CH:OH + 1/2O; —> HCHO + H;O () 
CH;OH -› HCHO + H; @4) 


123 


CH:OH + 3/2O; —CO; + HO @) 


Phản ứng (3) thể hiện quá trình oxi hoá hoàn toàn CH;OH tạo thành CO; 
và H;O. 


Ở 500°C, không xúc tác, sản phẩm phản ứng thu được chủ yếu là CO; và 
HO, ngoài ra còn có một lượng nhỏ CO và vết formaldehit. 

Nếu có mặt xúc tác Ag thì sự tạo thành formaldehit tăng từ 0,1% lên 95%. 
Để đạt được yêu cầu thì tốc độ phân ứng (1) và (2) phải tăng lên 2.10! lần so với 
tốc độ phản ứng (3). Để tăng tốc độ phản ứng 7 và 2 thì thêm năng lượng của hai 
phản ứng đó phải giảm khoảng 60 kJ/mol. 

Một xúc tác được lựa chọn khi xúc tác đó thúc đẩy phản ứng mong muốn và 
hạn chế tốc độ phản ứng không mong muốn. 

Nếu ta dùng đại lượng thêm năng lượng, thì thêm năng lượng tạo ra sản 
phẩm chính phải thấp nhất để giảm nhiệt độ quá trình, vì nhiệt độ càng cao, phản 
ứng phụ càng dễ xảy ra và lượng sản phẩm phụ tạo ra càng lớn. 

Trong quá trình tổng hợp metanol ta có hai phản ứng: 

CO/CO; + H; -› CH;OH @& 


CO/CO; + H; -> các sản phẩm phụ (5) 
(như CH„, HCOOCH;, C;H.OH...) 


Trước đây ta dùng xúc tác ZnO/Cr;O; nhưng cho ta nhiều sản phẩm phụ. 
Hiện nay xúc tác được thay thế bằng Cu/ZnO/Al;O; có độ hoạt tính cao hơn và độ 
chọn lọc cho phản ứng (4) cao hơn. Mặt khác, khi xúc tác có độ hoạt tính cao cho 
phép tiến hành ở điều kiện mềm, nên độ chọn lọc cũng được tăng lên. 

Quan hệ giữa độ hoạt tính và độ chọn lọc rất phức tạp. Ta chí xét một phản 
ứng nhất định. Ví dụ như phản ứng oxi hóa NH¡, giữa độ chọn lọc và độ hoạt tính 
có tính chất tuyến tính, có nghĩa rằng khi độ hoạt tính cao thì độ chọn lọc cũng 
cao. Trái lại trong phản ứng tổng hợp metanol, cũng như các phản ứng oxi hoá 
các hợp chất hữu cơ, độ hoạt tính và độ chọn lọc thường ngược chiều nhau. Khi 
xúc tác có độ hoạt tính cao thì độ chọn lọc thấp hoặc ngược lại. 

Ví dụ trong quá trình oxi hoá metanol tạo thành formaldehit thường có 
những phản ứng oxi hoá tiếp formaldehit thành CO, CO;, HạO: 

CH;OH + O; — HCHO + H;O (@) 


HCHO +O; —> CO/ CO; + HO Œ) 


124 


Do vậy để tăng độ chọn lọc xúc tác, cần làm cho phản ứng (6) xảy ra nhanh 
hơn phản ứng (7) (hình II.37). 


Thế năng 








Xa)! ~————— —.—.—- bi ng H.” râu UP" 
Ỷ CH:OH /O; 


626 , by icos 
' HCHO + HạO 





—: CO; + HO 


Hình II.37. Sơ đồ thể hiện sự khác nhau về thêm năng lượng có sự chọn lọc 
và không chọn lọc trong phần ứng oxi hoá metanol. 


Ví dụ nếu chọn xúc tác Ag với thêm năng lượng (a) sẽ cho phản ứng tạo 
thành formaldehit, còn xúc tác Pt có thêm năng lượng thấp cho cả phản ứng (6) và 
(7), do vậy độ chọn lọc thấp. Xúc tác hỗn hợp oxit Fe-Mo cho ta độ chọn lọc tạo 
thành formaldehit tốt nhất. 


Đối với phản ứng tổng hợp NH; từ N; và H;, độ chọn lọc và tốc độ phản ứng 
trên xúc tác Fe lớn hơn nhiều khi tiến hành phản ứng không có xúc tác. Điều này 
là do thêm năng lượng của phản ứng khi có xúc tác giảm. Đối với phản ứng 
không xúc tác chỉ có một phân tử N¿ trong pha khí đủ năng lượng để phân ly, 
trong khi đó khi có xúc tác 105 phân tử N; được phân ly trên bể mặt xúc tác sắt. 
Đường biểu diễn năng lượng của các bước phản ứng trong phản ứng tổng hợp 
NH; từ N; và H; trong pha khí trên xúc tác sắt được trình bày ở hình II.38. 









Tốc độ có xúc tóc -3 1012 
Tốc độ đồng thể khí 





Thế năng kcal/mol 
= 
¬+- 





Phản ứng bề mặt 


1⁄2N;+ 3⁄2H; 
-10 + 


20+ˆ lào, 


lề 








rC 
(NH¿, Z 


hấp phụ 





Chiều phần ứng 


Hình II.38. Đường biểu diễn năng lượng của phản ứng tổng hợp NH; từ N;+H; 
1 — không có xúc tác ; 2— có xúc tác. 


I.4.2. Chất mang 


Như chúng ta đã biết, pha hoạt động chỉ nằm ở bề mặt ngoài xúc tác, còn 
phía trong làm nhiệm vụ chất mang. Vì vậy xúc tác dùng trong công nghiệp hiện 
nay thường được mang trên chất mang. 


II4.9.1. Các tính chất của chất mang xúc tác 


-_ Chất mang phải có bề mặt riêng lớn để phân tán pha hoạt động; 


Chất mang không bị co ngót khi thực hiện quá trình phản ứng, tức là có 
độ bền nhiệt cao; 
- Chất mang phải có độ bền cơ học cao, nhất là đối với những quá trình 
cần thực hiện xúc tác ở chế độ chuyển động như quá trình reforming 
xúc tác, hoặc xúc tác làm việc ở chế độ tầng sôi như trong quá trình 
cracking xúc tác; 


-_ Chất mang để đàng khuếch tán nhiệt, tránh được hiện tượng nung nóng 
cục bộ khi tiến hành phản ứng; 


126 


Chất mang ảnh hưởng đến độ phân cực của xúc tác. Chất mang có 
đường kính nguyên tử càng bé, điện tích ion càng lớn càng dễ làm biến 
dạng nguyên tử xúc tác. Trái lại nguyên tử xúc tác có đường kính ion 
càng lớn và điện tích ion bé thì đễ bị biến dạng; 

Chất mang cũng có thể làm thay đổi hướng phản ứng. Ví dụ phản ứng 
của etanol trên xúc tác Cu có hai hướng phản ứng. Nếu Cu được mang 
trên than hoạt tính thì sản phẩm là etylen và nước, nhưng nếu không 
mang trên chất mang thì ta có sản phẩm là axetaldehit và hydro: 


CH;CHOH _ “" „ CH;CHO + H; 


CH,CH,OH _ CC - C;H, + H;O 
Chất mang có thể đóng vai trò như một xúc tác. Ví dụ xúc tác Pt được 
mang trên chất mang y-Al;O; (PWy-Al;O;) trong phản ứng reforming 
xúc tác. Trong hệ xúc tác này, Pt đảm nhiệm chức kim loại xúc tác cho 
phản ứng hydro hoá, dehydro hoá, còn y-Al;O; đảm nhiệm chức năng 
axit xúc tác cho phần ứng đóng vòng, tạo ra cacbocation. 


11.4.8.2. Sự hấp phụ dung dịch xúc tác lên chất mang xốp 


Khi thấm ướt một dung địch xúc tác lên chất mang sẽ có hai vấn đẻ cần 
quan tâm: 1) hàm lượng kim loại hoạt động hấp phụ lên chất mang và 2) sự phân 
bố nồng độ chất xúc tác bên trong mao quản. 


Nồng độ xúc tác bên trong mao quản phụ thuộc vào nhiều yếu tố: 


Định hướng hình học của các phân tử xúc tác ; 


Dung lượng hấp phụ của chất mang, dung lượng này chịu ảnh hưởng bởi 
tính axit-bazơ bể mặt của chất mang; 


Mật độ các tâm trên bể mặt chất mang có khả năng liên kết với cation 
kim loại hoạt động một cách không thuận nghịch; 


Nhiệt độ của dung dịch muối xúc tắc ; 


Nông độ của muối kim loại hoạt động. 


Quá trình hấp phụ xảy ra theo hai bước: l) Khuếch tán các ion kim loại 
(chứa trong xúc tác) từ dung dịch đến bề mặt rắn; 2) Định vị các ion kim loại trên 
bề mặt xúc tác. 


Khi giai đoạn hấp phụ kết thúc, các chất mang chứa hai dạng ion kim loại: 
các ion định vị bất thuận nghịch do hấp phụ trên bể mật chất mang và các lon 
trong phần dung dịch làm đẩy các mao quản chất mang. 


127 


Khi nồng độ của dung dịch cao, các ion kim loại trong phần dung dịch làm 
đẩy mao quản sẽ dễ bị kết tủa. Trong quá trình sấy khô cũng có thể xảy ra quá 
trình phân bố lại các Ion kim loại đã định vị trước. 


Sự phân bố của dung dịch chứa ion kim loại trong các mao quản: nếu gọi &, 
là đường kính mao quản ban đầu, là khoảng cách từ tâm mao quản đến bất kỳ vị 
trí nào trong mao quản. Biểu diễn hàm lượng kim loại trong dung địch của mao 
quản tại thời điểm bất kỳ theo Ñ/R, ta nhận thấy: L) Khi Ñ/R, << I thì càng gần 
tâm mao quản nồng độ kim loại trong dung dịch càng loãng và càng gần như 


nhau; 2) Khi #/R,„< I thì càng xa tâm, nồng độ của kim loại trong dung dịch càng 
đậm đặc. 


Như vậy có một lớp nồng độ đậm đặc bao quanh chu vi mao quản, càng vào 
trong nồng độ kim loại càng loãng và chênh lệch nồng độ giảm xuống. Khi thời 
gian hấp phụ càng tăng, sự chênh lệch nồng độ giảm, nồng độ tại mọi điểm bên 
trong mao quản dần dần tiến tới trạng thái cân bằng và xem như đồng nhất. Các 
nồng độ của chất xúc tác trên bề mặt mao quản được minh họa trên hình IH.39. 


GGOO@OOO©IOOOOO 255 


SceR S6 S6 ›DÕ 


c. 


© 





© 
.si 
= 
= 
= 


C 





(3O|© 
:JO|CC 


@' 
> )O|OCš 
OOOI© 


OGI© 
CẢ2O|C2 
O@G|©©) 
O@%X) 





© 
O 
S 
S585898 6/6666 


Hình II.39. Hình ảnh minh họa mặt cắt mao quản được phân bố xúc tác 
sau thời gian 10 — 100 phúi, dung dịch hấp phụ là CuCl, 0,5M trong nước, 
chất mang z-Al,O; 


ÓOOöO 
‡:: 888 
ee©® 
p+‹ 








OOO©) 
OQO2OO 


8, 


OOO©OO©X2 `. 














128 


II.4.2.3. Sự tương tác giữa ion kim loại hoạt động uà chất mung 


Boehm (1983) nhận thấy rằng, những hạt kim loại Pt, Rh khi mang trên 
TiO;, CeO;, Al;O¿... sau khi khử ở 500°C thì mất khả năng hấp phụ khí CO, H;... 
Sở đi như vậy là do có sự tương tác giữa kim loại hoạt động Pt và chất mang T¡IO; 
(PU/TiO,) do hiệu ứng điện tử: sự dịch chuyển điện tích từ chất mang TiO; sang 
các tinh thể Pt làm cho cấu hình của Pt trở thành tương tự Au. 


Nhưng Stiler qua nghiên cứu hệ xúc tác MoOy-AI;O; thấy giữa xúc tác và 
chất mang không có sự dịch chuyển điện tử nào, mà khi mang xúc tác lên chất 
mang nếu tạo thành đơn lớp thì có sự tương tác giữa chất mang với kim loại, lúc 
đó tính chất của xúc tác khác hẳn với tính chất của MoO; và y-Al;O¿. Đối với 
dạng xúc tác V;O,/TiO; (dạng anatas), kết quả nghiên cứu bằng phổ FTIR, 
XRD... cho thấy các dạng khác nhau của nhóm (VO,), trên bề mặt chất mang 
TiO; gồm: monovanađat biệt lập VO, dạng oxo hay dạng hydroxo, các 
polyvanađat (VO,)„ và V;O; ở dạng vô định hình và tỉnh thể. Sự xuất hiện của các 
dạng phụ thuộc vào hàm lượng V;O; trên bể mặt được trình bày ở hình 11.40. 


V;O, 


Monovanađat biệt lập vô định hình 


-H Poiyvanađat kứ th ti tỉnh thể 





Hàm lương V.O, 





Hình II.40. Sự hình thành các dạng [VO,], trên chất mang T¡O; (dạng anatas) 


Khi hàm lượng V;O; thấp (tương ứng với 10% giá trị đơn lớp bề mặt tính 
theo lý thuyết) thì trên bề mặt chất mang chỉ tồn tại dạng monovanađat biệt lập. 
Khi tăng hàm lượng V,O; (tương ứng 20% giá trị đơn lớp bể mặt), lượng 
monovanađat tăng dần và bắt đầu xuất hiện dạng polyvanađat. Dạng V;O: vô 
định hình và tĩnh thể xuất hiện khi hàm lượng V;O; vượt qua giá trị đơn lớp bề 
mặt. Dạng đơn lớp có độ hoạt tính cao. 


Khi dùng chất mang là một oxit, xúc tác là hợp chất muối kim loại hoạt 
động, các nhóm OH trên bề mặt chất mang có thể xem như là các tâm để neo giữ. 
Sự tương tác có thể được thể hiện như sau: 


129 


n(S-OH) + MX„, —> [S-O],MX + »HX 

S-OH là những tâm hydroxyl trên bề mặt chất mang 

MX, - hợp chất chứa kim loại. 

Dạng đơn lớp là lượng tối đa của kim loại hoạt động với dạng vô định hình 
tiếp xúc với chất mang theo hai chiều. 

Từ tính toán kích thước cấu trúc và xác định thực nghiệm, người ta đưa ra 
một giá trị đơn lớp. Ví dụ tính toán lý thuyết từ độ dài liên kết V—O là 1,9IÁ của 
tỉnh thể V;O, cho thấy để có một cấu trúc đơn lớp VO, trên chất mang cần 
0,145% V;O/m?. Hàm lượng này tương ứng với mật độ VO, (Øvo,) là ~x 9 
VO/nm? đối với một lớp polyvanađat hai chiều và 0,5 VO ¿am? đối với đơn vị 


monome biệt lập. Như vậy nhóm VO, chiếm một diện tích bề mặt xúc tác (vo) 
khoảng 14,1 Ả3. 


Còn đơn lớp FeO, được xác nhận hình thành trên chất mang dưới dạng oxit 
sắt phân tán cao. Độ dài liên kết Fe-O là 2,08 Ả, dài hơn V-O trong VO,. Vì vậy 
bể mặt đơn lớp có thể tính toán ở mật độ FeO, khoảng 8,5 FeO,/mm? và ở 0 
khoảng 15 Ä”. 


FeOx 


Theo Jacono M. L., một hệ xúc tác oxit kim loại chuyển tiếp trên chất mang 
được xem tạo thành đơn lớp khi hệ xúc tác này tuân theo một số tiêu chuẩn sau: 


1. Diện tích bể mật trung bình tính cho mỗi đơn vị MeO, (Me- kim loại 
hoạt động) trên bề mặt xúc tác phải giống diện tích bể mật trung bình 
của chất mang, nghĩa là diện tích bể mặt thay đổi không đáng kể sau 
quá trình điều chế xúc tác. 

2. Phổ IR chứng minh được rằng trên bể mặt vắng mặt nhóm OH của chất 
mang. 


3. Đơn lớp chịu ảnh hưởng của chất mang về mặt hoá học. Tương tác chất 
mang và kim loại hoạt động lớn nhất, vì vậy phải có hoạt tính khác hẳn 
với chất mang và kim loại hoạt động riêng lẻ. 


4. Trên phổ XRD phải có pic của các hợp chất chứa kim loại hoạt động. 


Nhưng giữa chất mang và kim loại hoạt động phải có sự tương đồng nhất 
định mới tạo được cấu trúc đơn lớp. 


1. Khi các cation của oxit kim loại hoạt động và các cation của oxit chất 
mang có tính chất tĩnh điện (đặc trưng bằng đại lượng z/z, với z là điện 
tích và r là bán kính ion) giống nhau thì chúng dễ đẩy nhau và đo đó dễ 
tạo thành cấu trúc hạt trên chất mang, nghĩa là xu hướng tạo thành pha 
tỉnh thể oxit kim loại hoạt động trên chất mang chiếm ưu thế. 


130 


2. Khi các cation của oxit kim loại hoạt động và cation của oxit chất mang 
có tính tĩnh điện khác nhau nhiều thì các phân tử của chúng tương tác 
mạnh với nhau, do đó xu hướng tạo thành muối rắn. 

3. Khi các cation của oxit kim loại hoạt động và cation của oxit chất mang 
có tính tĩnh điện gần giống nhau thì có xu hướng trung gian tạo thành 
một đơn lớp trên bề mặt. Đơn lớp này được duy trì bởi sự cân bằng giữa 
lực hút (để tạo muối) và lực đẩy (để tạo hạt tinh thể trên chất mang). 


II.4.3. Chất phụ trợ xúc tác (promoter) 


Chất phụ trợ xúc tác là chất khi thêm vào xúc tác một lượng nào đấy sẽ làm 
cho hoạt tính xúc tác và các tính chất của xúc tác được cải thiện. Ví dụ vết của Os 
làm tăng hoạt tính của Ir. Sự có mặt của Na;SO,, K;SO/, làm tăng hoạt tính của 
CuSO¿. 

Chất phụ trợ xúc tác bản thân nó có thể là chất trợ đối với quá trình đã cho, 
hoặc có thể xúc tác cho quá trình đó giống như xúc tác chính. Cơ chế hoạt động cho 
đến nay vẫn chưa được chứng minh rõ ràng, nhưng ta có thể chia thành ba tác dụng: 

-_ Chất trợ xúc tác hình học, hay chất trợ cấu trúc, có vai trò làm chậm tốc độ 
tăng kích thước của các vi tỉnh thể. Ví dụ như oxit nhôm trong phản ứng 
tổng hợp amoniac sẽ làm chậm quá trình thiêu kết xúc tác sắt. Vai trò của 
Fe trong phản ứng reforming cũng làm cho Pi/y—Al;O; chậm thiêu kết. 

- Chất trợ xúc tác điện tử: là chất có thể đi vào mạng lưới cấu trúc của 
xúc tác và làm thay đổi độ linh động của bề mặt xúc tác. Ví dụ K;O 
trong xúc tác tổng hợp NH¿. 


- Chất trợ xúc tác chống ngộ độc là chất bảo vệ pha hoạt động khỏi bị 
ngộ độc. 


Một vài ví dụ các chất phụ trợ cho các quá trình quan trọng được thể hiện 
cho ở bảng II.16. 


Bảng II.16. Các chất phụ trợ cho một số quá trình 








| Xúc tác | Chất phụ trợ Vai trò của chất phụ trợ 
IAIO; SiO;, ZrO;, P. |Làm tăng độ ổn định nhiệt 
(chất mang và xúc tác} K,O Khử chất cốc hoá 

HCI Tăng độ axit của xúc tác 


MgO Làm chậm quá trình thiêu kết 
của trung tâm hoạt động 








131 


Bảng II. 16 (tiếp theo) 
































i I> T5 ˆ_ : mỊ 
SiO; — AlaO; Pt Tăng quá trình oxi hoá CO 
(xúc tác cracking và chất nền) 
Zeolit (xúc tác cracking) lon đất hiếm |Tăng độ hoạt tính và độ bền nhiệt 
L Pd Thúc đẩy quá trình hydro hoá 
PưAI,O; (xúc tác reforming) Re Giảm quá trình hydro phân và 

_| thiêu kết 
MoO//Al,O; (xử lý hydro) Ni, Co 'Tăng cường quá trình hydro hoá 
của hợp chất chứa S và N 
P.B Tăng sự phân tán của MoO; 

Ni/Ceramic (reforming hơi nước) K |răng quá trình di chuyển cacbon | 
Cu-ZnO-Al,O, (phản ứng Shift ZnO Giảm lượng Cu bị thiêu kết 
|ở nhiệt độ thấp) Ì 





Lượng chất phụ trợ có thể rất nhỏ, hoặc cũng có thể khá lớn, nhưng tất cả 
lượng chất phụ trợ đều có lượng tối ưu. Quá lượng tối ưu sẽ có tác dụng ngược lại 
là làm giảm hoạt tính của xúc tác. Ví dụ sự phân hủy hydroperoxit trên xúc tác 
Fe;O; tăng đến cực đại khi thêm 2% Al,O;. Tốc độ hydro hoá phenol thành 
xyclohexanol trên xúc tác niken với lượng chất trợ xúc tác Na;CO; là 20% sẽ đạt 
cực đại. Một ví dụ rõ ràng là trong phản ứng hydro hoá aldehit thơm thành rượu 
thơm, xúc tác Pt, khi thêm 0,00001 g/mol FeCl; thì hoạt tính xúc tác tăng lên cực 
đại và sau đó nếu tăng tiếp lượng FeCI¿ thì hoạt tính lại giảm. 


Jabrova đã đưa ra tỷ số œ là tỷ số giữa tốc độ của phản ứng khi xúc tác có 
thêm chất phụ trợ („„ ¿„) so với tốc độ phản ứng khi chưa cho chất phụ trợ vào 
xúc tác (V,): ự 

cực đại 


%œ= —y—— .Tỷ số œcó thể thay đổi từ 2 đến 2000. 


Lượng chất phụ trợ cho vào tùy thuộc vào tính chất của chất phụ trợ đó. Ví 
dụ như trong phản ứng phân hủy metanol trên xúc tác đồng, khi thêm các chất trợ 
xúc tác là các oxit Zn, Be, Ce, AI, Mn thì lượng tối ưu chất trợ xúc tác để làm 
tăng tốc độ phản ứng được thể hiện trên hình II.41. 


Để phân hủy metanol người ta cho thêm vào xúc tác Cu với lượng 0,05 ~ 
0,15 nguyên tử gam Be, Zn... được tính từ oxit. Ta thấy hai loại oxit Be và Zn 
làm tăng tuyến tính tốc độ phân hủy metanol. Còn Ce ở nồng độ rất thấp (< 0,03 
nguyên tử gam) tốc độ đã đạt được cực đại. Đối với Mn hàm lượng phải lớn hơn 
(0,05 nguyên tử gam) tốc độ mới đạt cực đại. Đối với oxit nhôm ta có hai cực đại 
(x 0,03 và 0,07 nguyên tử gam). 


132 





1ÓC 








“n 
BỌ Be 
= 
®) 
mÐ 60 
© 
3 
K2) 
c 40 
tÐ 
-& 
= 
vi 20 
lẠ) — +— 
0.05 0.10 0.15 


Số nguyên tử gam chất phụ trợ/1 nguyên tử gam cu 


Hình II.41. Ảnh hưởng của hàm lượng các chất trợ xúc tác khác nhau 
đến phản ứng phân hủy metanol trên xúc tác Cu 


Các lý thuyết giải thích tác dụng của chất phụ trợ rất phức tạp. Một số nhà 
nghiên cứu như Dancop, Andrusenco... cho rằng chất phụ trợ chỉ có tác dụng trên 
bẻ mặt, không đi sâu vào bên trong khối xúc tác, vì vậy chỉ một lượng nhỏ chất 
phụ trợ cũng có thể cải thiện được hoạt tính xúc tác. Dancop cho rằng chất trợ 
xúc tác tạo ra một pha rắn mới có độ hoạt động cao hơn. 


Một vài người cho rằng tác dụng của chất trợ xúc tác làm cho tốc độ phân 
hủy hợp chất trung gian dễ dàng hơn. Một số khác cho rằng chất trợ xúc tác sẽ 
làm giảm tốc độ lớn lên của các tỉnh thể xúc tác. Ví đụ như khi thêm một lượng 
nhỏ SiO; từ 0 đến 10,5% vào tính thể AlạO; sẽ có tác dụng làm ngăn cân sự kết 
dính của AlsO; tại nhiệt độ cao, như trình bày trong bảng II.17. 


Bằng II.17. Ảnh hưởng của chất trợ xúc tác SiO; và nhiệt độ đến 
kích thước tỉnh thể +-Al,Os 





Nhiệt độ |_` 
°C 





Kích thước tỉnh thể -AlzO; (Á ) 





500 600 700 800 900 











36 39 44 5 g8. | 
36 37 45 54 66 
28 30 34 39 51 
20 21 24 26 34 





133 


Chất phụ trợ sẽ giúp cho xúc tác đẩy mạnh quá trình hấp phụ, ví dụ như 
phản ứng: 


CO + 3H; —> CH, + H;O 


Đối với phản ứng này xúc tác Cu chỉ hấp phụ mạnh H;, còn hấp phụ yếu CO, 
nhưng khi cho chất trợ xúc tác Pd vào thì quá trình hấp phụ CO sẽ được tăng lên. 


Chất trợ xúc tác cho vào sẽ làm cân bằng điện tử bề mặt bị phá vỡ, làm cho 
bề mặt linh động hơn. Ví dụ: nguyên tử Ge có 4 electron hoá trị (hình II.42), nếu 
ta đưa As hoá trị 5 vào trong tinh thể hoá trị 4 này thì As chiếm một nút mạng 
của Ge. Tuy nhiên chỉ có 4 trong 5 electron hoá trị của As tham gia vào việc tạo 
thành liên kết cộng hoá trị giữa các nguyên tử. Theo nguyên tắc của Pauli, 
electron thứ 5 không thể ở trong liên kết, vì vậy nó trở thành điện tử đư thừa trong 
mạng lưới, làm cho mạng lưới có dòng điện nhỏ chuyển từ nguyên tử này qua 
nguyên tử khác. Do vậy bề mặt của Ge trở nên linh động. 


œ, Ge Ge, € Ge 
cáo NzZ >< > kẽ 3< Pa >‹ = và 
X 3 › 1c Kẻ 


a) b) €) 


Hình II.42. Trạng thái bề mặt của Ferman 
a) Trạng thái tỉnh khiết, bề mặt ổn định; b} Cho thêm 1 nguyên tử As vào 
mạng lưới; c) Cho thêm một nguyên tử Ga vào mạng lưới 


Còn ngược lại, nếu ta có thêm chất trợ xúc tác thiếu điện tử (ví dụ Ga hoá 
trị 3) vào Ge thì mạng lưới của Ge trở nên thiếu điện tử, nó sẽ hút điện tử của 
mạng lưới vào vị trí thiếu điện tử tạo thành một dòng điện nhỏ chuyển động trên 
bề mặt Ge. 


Cobozev cho rằng chất trợ xúc tác có thể làm tăng số tâm hoạt động. Ví dụ 
trong phản ứng tổng hợp NH; với xúc tác sắt, số tâm hoạt động sẽ là 1/2000 so 
với số nguyên tử Fe, nhưng nếu cho thêm chất trợ xúc tác là Al;O›, K;O thì số 
tâm hoạt động sẽ là 1/200, nghĩa là tăng 10 lần... 


Một xúc tác cũng có thể thêm vào nhiều chất trợ xúc tác có các nhiệm vụ 
khác nhau. Ví dụ trong hệ xúc tác Pt-Re/Al;O;, Re là chất trợ xúc tác chống ngộ 
độc, còn Al;O; là trợ xúc tác hình học. 


134 


Chương 3 


ĐỘNG HỌC 
¬———_—_—ễÊễê®.BỐBỐ..-.Ắ.Ắ 


Động học là khoa học nghiên cứu tốc độ phản ứng phụ thuộc vào thời gian, 
nhiệt độ, tỷ lệ hỗn hợp phản ứng. Đối với phản ứng có xúc tác cần thêm Trột vài 
yếu tố như: Tính chất của chất xúc tác (bản chất hoá học, thành phần kích thước 
hạt, bề mặt riêng, sự phân bố lỗ xốp...), thời gian tiếp xúc, tốc độ không gian. 


Các yếu tố đó sẽ tạo ra quy luật động học của phản ứng có xúc tác. Các quy 
luật về động học của phản ứng xúc tác dị thể thường phức tạp hơn so với quy luật 
động học của phản ứng xúc tác đồng thể, là do phản ứng dị thể thường tiến hành 
giữa hai pha tiếp xúc (pha xúc tác và pha phản ứng lỏng hoặc hơi nên phải trải 
qua hai giai đoạn (hấp phụ và phản ứng). 


Năng lượng hoạt hoá phản ứng xúc tác đị thể thường nhỏ hơn đồng thể. Để 
xem xét quy luật của phản ứng, cần phân loại phản ứng thành từng nhóm phản 
ứng. Tuỳ từng tiêu chuẩn sắp xếp có thể có những loại phản ứng như ở bảng IIL. 1. 


Bảng lII.1. Các loại phẫn ứng 





STT Tiêu chuẩn phân loại Các loại phản ứng 
1 |Theo cơ chế phản ứng Phản ứng một chiều 

Phản ứng hai chiều 

Phản ứng song song, nối tiếp 














Phản ứng đơn giản, phức tạp ¬ 
2 |Theo số phân tử tham gia phản ứng lPhản ứng đơn phân tử 

Phản ứng đa phân tử ¬ 
3 |Theo bậc phản ứng Phản ứng bậc 1, 2,...n 

Phản ứng bậc nguyên, bậc phân số 
4 |Theo điều kiện phản ứng Phản ứng đẳng tích, đẳng nhiệt, đẳng áp 


Phản ứng giai đoạn, liên tục 





5 [Theo trạng thái pha của hệ phản Phản ứng xức tác đồng thể 
ứng và xúc tác Phản ứng xúc tác dị thể 

















135 


I1. NHIỆM VỤ CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC 


Việc đầu tiên nghiên cứu động học là xây dựng phương trình vận tốc động 
học của phản ứng. Vì vậy, cần tìm ra các thông số tối ưu của phản ứng hoá học. 
Từ đó thiết lập mối quan hệ giữa tốc độ động học với các thông số tối ưu: như sự 
phụ thuộc hiệu suất chuyển hoá vào nhiệt độ, vào áp suất, vào tỷ lệ giữa các chất 
tham gia phản ứng, tốc độ thể tích, thời gian tiếp xúc, lượng xúc tác... 


ILI.1. Phương pháp tìm thông số tối ưu 


Có hai phương pháp để tìm thông số tối ưu. 
THỊ.1.1.1. Phương pháp cổ điển 


Trước tiên xác định trong phản ứng cần m bao nhiêu thông số tối ưu 
(1... n), lần lượt ta cần thông số tối ưu. 


Giữ nguyên các thông số khác, còn thông số cần tìm phải thay đổi, từ đấy 
xác định được một số liệu tối ưu ứng khi hiệu suất chuyển hoá đạt cực đại. 

Lân lượt ta tìm thông số tối ưu tiếp theo. Cuối cùng tập hợp được một loạt 
thông số tối ưu cho phần ứng. Để xác minh tất cả thông số đó là tối ưu phải tiến 
hành thí nghiệm với các thông số tối ưu đã tìm. Nếu cho hiệu suất chuyển hoá 
cực đại thì công nhận đó là những thông số tối ưu thực. Trường hợp khi tiến hành 
phản ứng với các thông số tối ưu đã tìm được mà hiệu suất chuyển hoá của phản 
ứng không đạt cực đại thì phải tìm lại một vài thông số để cho hiệu suất chuyển 
hoá đạt cực đại. 

Phương pháp thay đổi một thông số cũng cần theo một quy tắc. 

Bước ï: Thay đổi theo diện rộng ví dụ như thay đổi thông số nhiệt độ, ta 
thay đổi hàng trăm độ (1007, 2007... 600°C) từ đó xác định được một nhiệt độ 
tương đối ví dụ nhiệt độ 300°C cho hiệu suất chuyển hoá cực đại. 

Bước 2: Thay đối theo diện hẹp xoay quanh thông số tối ưu vừa tìm được. Ví 
dụ thay đổi nhiệt độ: 280, 290, 300, 310, 320C từ đó tìm được thông số nhiệt độ 
tối ưu chính xác hơn. Ví dụ nhiệt độ tối ưu là 290°C cho hiệu suất chuyển hoá 
Cực tại. 


THI.1.1.3. Phương pháp tìm thông số tối ưu bằng phương pháp tối 
ưu hoá 


Phương pháp này cần thông qua 4 bước: 


1. Tiến hành một số thí nghiệm để rút ra mức gốc của các yếu tố. 
. Xây dựng phương trình của các thông số. 


. Giải phương trình xác định được các thông số tối ưu. 


đồ 0 bộ 


. Thực hiện phản ứng ở các điều kiện tối ưu đã tìm. Nếu kết quả giữa thực 
nghiệm và tính toán có sai số trong phạm vi cho phép thì có thể sử dụng 
các tối ưu đó. 

Ví dụ: thực hiện phản ứng oxy hoá benzylancol bằng H;O; trên xúc tác 
Bentont bằng hydroxit kim loại. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng. 
Nhưng chỉ chọn: yếu tố nhiệt độ, nồng độ tác nhân oxi hoá và thời gian phản 
ứng, còn hoạt độ xúc tác cho là không đổi. Hiệu suất chuyển hoá thành 
benzaldehit sẽ là mục tiêu. 


Phương trình hàm mục tiêu có dạng: 


Lã hà 
v=bạ+ 3b,Ý,+ Ð. bự. Xu 
;=l 


“/=1 
" 


bạ„- số hạng tự do ; b, - hệ số tuyến tính,  b„;- hệ số tương tác; 


y- _ hàm mục tiêu mô tả quy luật thực nghiệm ; X„ X:- yếu tố ảnh lên hàm 
mục tiêu. 


Mã hoá các yếu tố ảnh hưởng lên hàm mục tiêu. 


x; — yếu tố nhiệt độ, °C ; x;- yếu tố nồng độ H;O; ; x; - yếu tố thời gian phản 
ứng. 


Mức và khoảng biến thiên của các yếu tố X;, X;, X; như ở bảng sau: 





























X %: % 

Mức gốc (0) (lấy từ kết quả thí nghiệm ban đầu) 70 25 7 
| Bước nhảy (A) 10 5 ‡+ 
Mức cao (+) 80 30 8 
Mức thấp (-) 60 20 6 














Theo yêu cầu của mô hình, phải tiến hành II thí nghiệm, mỗi thí nghiệm 
lặp lại 3 lần, trong đó có 3 thí nghiệm ở tâm. 


Chọn xúc tác là Bent-Al-Fe. Kết quả được trình bày ở bảng II.2. 


137 


Bảng !II.2. Các kết quả thu được theo yêu cầu của mô hình bậc † 
trực giao với các điều kiện đã trình bày ở trên 















































STT Độ chuyển hoá Độ chọn lọc Hiệu suất 
benzylalcol (%) | benzaldehit (%) benzaialdehit (%) 

1 71,08 ị 36,37 23,01 
2 84,32 : 37,93 31,99 
3 83,37 40,32 33,76 
4 95,05 _ 19,34 — 18/36 
5 82,23 19,23 40,16 
6 84,40 32,76 _—_ 28,31 
7 90,85 39,60 35,98 
8 97/83 _ 27,51 28,84 

IE 90,18 39,55 35,07 
10 92,25 36,36 _ 38/74 
11 94,07 36,64 3428 — 














Sau khi kiểm tra đồng nhất phương sai, mức ý nghĩa của các hệ số của 
phương trình hồi quy theo chuẩn Student và sự tương hợp của phương trình toán 
học theo chuẩn Fisher, rút ra được phương trình hồi quy: 


y=31,06 - 3,46X: — 1,3X; + 3,12X; -2,76X,X; — 1,86X;X, - 3,42X.X;X:. 


Trên cơ sở phương trình hồi quy này, tính toán điều kiện tối ưu theo phương 
pháp đạo hàm riêng cho từng yếu tố, thu được kết quả sau: 





Điều Kiện tối ưu (giải mã hoá) Giá trị thực của điều kiện tếi ưu 
X,=-0,2913 Nhiệt độ: 67°C 
X; =- 0,4913 Nồng độ H;O„: 25% 
X; = + 0,0856 Thời gian phản ứng: 7 giờ 10 phút 





Thực hiện phản ứng ở điều kiện tối ưu trên xúc tác Bent —- AI ~ Fe thì hiệu 
suất chuyển hoạt đạt 36,82%. Trong khi đó tính toán lý thuyết, thu được giá trị 
hiệu suất 32,08%. Như vậy sự sai khác giữa lý thuyết và thực nghiệm khoảng 
11%. 

Để cải thiện kết quả tính toán có thể dùng phương pháp quy hoạch hoá bậc 
2 tâm trực giao. 


138 


IIL.1.2. Tốc độ phản ứng 


Tốc độ phản ứng hoá học chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố: nềng độ chất tham 
gia phản ứng, nhiệt độ, áp suất, lượng xúc tác, tốc độ thể tích của các chất tham 
gia phản ứng. 

Phương trình tốc độ phản ứng xác định mối liên hệ giữa tốc độ phản ứng với 
nồng độ chất phản ứng với điều kiện các thông số khác là không đối và ở điều 
kiện tối ưu. 

Tốc độ phản ứng là thông số quan trọng của phản ứng hoá học. Kết hợp giữa 
tốc độ phản ứng và cơ chế phản ứng để tìm ra loại xúc tác tốt nhất. 

. Dựa vào tốc độ phản ứng có thể suy đoán ra giai đoạn chậm nhất và tìm biện 
pháp khác phục để cho vận tốc chung đạt được tối đa. 

Phương trình diễn giải tốc độ phản ứng ở trong các tài liệu tham khảo có 
nhiều. Tuy nhiên có một cách diễn giải có tính chung là tốc độ phản ứng phụ 
thuộc vào thay đổi nồng độ hay áp suất riêng phần của chất phản ứng, 

Ví dụ: một phản ứng A —> B 


- Nếu xúc tác dị thể ta có: 


„2Ñ đp, - ] #ịÍ mol 





mái —m dị |kg.gið 
- Nếu xúc tác đồng thể ta có: 


".... đn,| mol 
_ ơn dị V đi |m`giðờ 








Như vậy ta có thể định nghĩa tốc độ phản ứng là sự biến thiên nồng độ (nạ) 
hay áp suất riêng phần (pA) của một trong những chất tham gia phản ứng hay biến 
thiên áp suất riêng phần (pạ) hoặc nồng độ (nạ) của sản phẩm, trong một đơn vị 
thời gian (d) và trên một đơn vị thể tích (V) hay trên một đơn vị trọng lượng xúc 
tác ứn). Để cho tốc độ phản ứng luôn luôn dương thì trước sự biến thiên (0a, nạ) 
của chất phản ứng ta có dấu (-). 


Ta xét hai trường hợp cụ thể. 
IHI.1.9.1. Phản ứng đơn phân tử A -+B 


Ví dụ tìm phương trình động học: ta xét một phản ứng đơn giản nhất là 
phản ứng A -> B trên bề mặt đồng nhất. 


139 


Nếu tốc độ phản ứng được xác định bằng tốc độ chuyển hoá một chất trên 
bề mặt xúc tác. Điều đó có nghĩa là giai đoạn khuếch tán và hấp phụ của chất A 
tiến hành nhanh, không ảnh hưởng tới tốc độ chung của phản ứng. Ta có thể áp 
dụng phương trình Langmũr: 


v=k., ID 


bựp 
v=k ——^^—— (HI.2) 
I+b¿.p, +b„.D0y 


Xét các trường hợp: 
1. Khi sản phẩm B hấp phụ yếu ta có bzpy << 1 thì phương trình JII.2 sẽ có 
dạng: 
v=k.. Đa I3) 
I+b..P, 


- Khi cả A, B cùng hấp phụ yếu: Khi đó b„px + bạpạ<<1 thì phương trình sẽ 
có dạng : 


v=k.bApạ. (HL4) 
Khi đó bậc phản ứng đối với A là ø = I1. 
- Khi A hấp phụ mạnh: Có nghĩa là b„p¿ >> 1 thì phương trình III.3 có dạng: 
v=k qI1.5) 
Khi đó bậc phản ứng đối với A là n = 1. 
2. Khi sản phẩm B hấp phụ mạnh: Nếu A hấp phụ yếu thì b„?; Š> 1 > 
bạp, ta CÓ: 


;sk Sữa (IL6) 
bạÐp 





Ta có phản ứng n = I đối với A và n = - 1 đối với B. 


Có nghĩa là khi sản phẩm B hấp phụ mạnh được xem như một chất độc 
XÚC tác. 


HHI.1.9.9. Xét phản ứng lưỡng phân tử: A + B + sản phẩm 


Áp dụng được phương trình Langmuir để tính tốc độ phản ứng. Ta cần giới 
hạn một số vấn đề: 


140 


1. Hấp phụ trên bề mặt đồng nhất; 


2. Các phân tử A và B hấp phụ trên các tâm riêng lẻ và không có sự cạnh 
tranh lẫn nhau; 


3. Giai đoạn khuếch tán của A và B không ảnh hưởng đến vận tốc phản 
ứng, có nghĩa là giai đoạn chậm nhất là giai đoạn phản ứng trên bể mặt 
xúc tác giữa A và B; 


4. Sản phẩm không bị hấp phụ trên bề mặt xúc tác. 
Như vậy ta có: 


=k0,Ð,=k, —P.Pebip, - (I7) 
(l+b.p, °bạupạ} 


Ta xét các trường hợp hay xảy ra. 
1. Nếu A và B đêu bị hấp phụ yến: 
Khi đó ta có b„pa và bạp; đều nhỏ hơn 1 thì phương trình HII.7 có dạng: 
V=k.bAPDA.bpDg = A.DA.Dg qM.8) 
trong đó Á = &.b..bg. 


Từ phương trình (IHI.8) ta có bậc của phản ứng đối với A là ø = 1 và với B là 
„ = [. Bậc chung của của phản ứng là n = 2. 


2. Nếu A hấp phụ yếu, B hấp phụ mạnh: 
Khi đó ta có bạp¿ << 1 << b„p„ và phương trình IH.7 có dạng: 





k. 
BÁC Su Móc S0 Dế I9) 
G„p,) Đạp, Đụ 


ụ 


trong đó : B= kÐa 


L1 
Bậc phản ứng đối với A: n = 1, còn với B: m= - l. 


Như vậy B hấp phụ mạnh trở thành chất độc xúc tác (hấp phụ không thuận 
nghịch), tức là B kìm hãm tốc độ phản ứng, làm cho vận tốc phản ứng chậm lại. 


3. Nếu A và B du hấp phụ mạnh: 


v=k.0..đ@ (II.10) 


141 


Khi đó Ø; = 1, Ø; = 1, nên phương trình (II.10) có dạng: 
v=k 


Bậc của phản ứng đối với A và B đều bằng 0. Phương trình vận tốc phản ứng 
chỉ mang đặc trưng hình thức vì: 


1. Khi xét phản ứng chỉ xét từng cấu tử. Nhưng cấu tử đó ở trong một hỗn 
hợp phản ứng nên các cấu tử khác có ảnh hưởng như thế nào đến cấu tử 
đang xét thì chưa đề cập tới. 

2. Các giai đoạn khác như khuếch tán và hấp phụ có ảnh hưởng như thế 
nào đến phương trình động học, cần phải đề cập đến. 


IIL.1.3. Bậc của phản ứng 


Bậc của phản ứng được tính theo tổng bậc của các cấu tử tham gia phản ứng. 
Bạc của phản ứng là một con số rút ra từ thực nghiệm, vì vậy bậc của phản ứng có 
bất kỳ giá trị trên trục số (nghĩa là có bậc chắn, lẻ, âm, dương) chỉ trong trường 
hợp đơn giản, nghĩa là phương trình phản ứng đúng cơ chế lý thuyết của phản 
ứng, bậc của phản ứng mới trùng với hệ số lý tưởng theo phản ứng hoá học (ví dụ 
phần ứng Nạ + 3H; —> 2NH; thì bậc phản ứng đối với N¿ là n = 2. và đối với H; 
thì n = 3). 

Để xác định bậc của phản ứng của từng cấu tử ta phải tiến hành thí nghiệm. 
Khi đó các cấu tử khác đều giữ nguyên nồng độ, chỉ thay đổi nồng độ cấu tử ta 
định tìm, và cứ lần lượt từng cấu tử tiếp theo cuối cùng ta có thể viết phương trình 
tốc độ phản ứng: 

v=kC" C® CC” qI.11) 


trong đó mạ, n; ... "`, n; đặc trưng cho bậc phản ứng theo cấu tử đó. 
Tổng bậc của phản ứng ta có: 
ñn=Hm¿+n+...+m`+n`... 


Bậc phản ứng là đặc trưng chỉ ra sự phụ thuộc tốc độ phản ứng vào nồng độ 
chất đã cho. 

Đối với quá trình xúc tác dị thể người ta phân biệt bậc phản ứng thực và bậc 
phản ứng biểu kiến. Trong đó bậc phản ứng thực là bậc phản ứng tương xứng với 
nồng độ cấu tử phản ứng trên bể mặt xúc tác tham gia trong giai đoạn quyết định 
của phản ứng; còn bậc phản ứng biểu kiến là bậc phản ứng tương xứng với tỷ số 
giữa nồng độ của cấu tử đó tham gia phản ứng ở môi trường phản ứng (trong pha 
khí hoặc pha lỏng). 


142 


III.1.4. Hiệu suất chuyển hoá n% 


Hiệu suất chuyển hóa tính theo một cấu tử nào đấy thường được tính bằng 
lượng cấu tử đó tham gia vào phản ứng hoá học tạo ra sản phẩm so với lượng ban 
đầu. Hiệu suất chuyển hoá thường tính theo tỷ lệ phần trăm (%). 

Giả sử lượng cấu tử A ban đầu là W„„„ sau thời gian phản ứng còn lại là W„. 
Khi đó hiệu suất chuyển hoá theo cấu tử A bằng: 


N.-N 
n„%= —^—^ (H12) 


_ 
Nếu phản ứng thuận nghịch, phản ứng sẽ kết thúc ở trạng thái cân bằng, khi 
đó ta có hiệu suất chuyển hoá cực đại (hiệu suất chuyển hóa cân bằng) theo A: 


n% = N„T~M. (113) 
N ; 


Âu 


trong đó N# là lượng cấu tử A còn lại sau phản ứng khi phân ứng đạt tới cân 
bằng. 


Trong công nghiệp ta tính hiệu suất chuyển hoá theo công thức: 


% = Tổng lượng sản phẩm (IL14) 


? : : - 
Tổng lượng chất phản ứng ban đầu cho vào 


HIL1.5. Độ chọn lọc phản ứng (C%) 


Thường phản ứng hoá học cho nhiều sản phẩn khác nhau, nhưng ta muốn 
tìm hiệu suất chuyển hoá thành sản phẩm chính ta gọi là độ chọn lọc (C%) tính 
theo công thức: 


Tổng lượng sản phẩm chính 





C%= T HI.15 
Tổng lượng sản phẩm ( ) 
1H.1.6. Hiệu suất phản ứng (S%} 
S% = C%.r% 
Lượng sản phẩm 
§% = š đIL.16) 


Tổng lượng chất phản ứng ban đầu 


143 


HI.1.7. Hàng số tốc độ phản ứng (#) 
Có những công thức sau đây để tính hằng số tốc độ phản ứng É: 
k=k,cERT (HL17) 
Dạng tuyến tính: 
£ 
Ink = Inẻ - T (IIHI.18) 
E - năng lượng hoạt hoá; & - hằng số khí lý tưởng ; 7 - nhiệt độ, K. 


Theo nhiệt động học ta có phương trình: 


đdìnk _ £ 
đT  RT? 





(HI.19) 


Về mặt lý thuyết: giải thích tốc độ phần ứng (rút ra từ công thức tính tốc độ 
phản ứng) khi nồng độ các chất phản ứng bằng một đơn vị, đại lượng tốc độ phản 
ứng chính là É: 


v=kCjhCs"... Cụ (IIIL20) 
Khi Cạ = Cy= C„= I thì: 
)=È (HL2I) 


TIL1.8. Thời gian phản ứng, tốc độ dòng, tốc độ thể tích 


Ta phân biệt hai loại phản ứng: phản ứng tĩnh và phản ứng động. 
Phản ứng tĩnh là phản ứng làm việc gián đoạn thì thời gian phản ứng tính từ 
khi phản ứng bắt đầu xảy ra đến khi phản ứng kết thúc. 


Phản ứng động là phản ứng làm việc trong dòng chảy liên tục, chất tham gia 
phản ứng đi vào với dòng lưu lượng Vạ trong đơn vị thời gian, hay gọi là tốc độ 
dòng (mỶ/s). Dòng đi qua thiết bị phản ứng với thể tích là Vạ (mỶ) hay trong xúc 
tác đị thể dòng đi qua với khối lượng xúc tác /x„ (8). 

Thời gian dừng hay thời gian phản ứng t tính bằng: 

Ứ,„ mì 
?=-_*,—— HI.22 
, ` m⁄s ( , 
Thứ nguyên là [s], [ph], [h]. 
Tốc độ thể tích là tốc độ dòng trên đơn vị khối lượng xúc tác: 


144 


3 





V, m 
W=f2, H23 
EP, ` m°/§ ( ) 


Thứ nguyên là [s} ", [ph]' [sÌ'. 
HIL1.9. Năng lượng hoạt hoá 


Năng lượng hoạt hoá là đặc trưng quan trọng trong các đại lượng của động 
học. Năng lượng hoạt hoá là hiệu số năng lượng trung bình của phức chất hoạt 
động và phân tử ban đầu, nghĩa là nhiệt tạo thành của phức chất hoạt động tại 
nhiệt độ T. Cũng có định nghĩa nói rằng năng lượng hoạt hoá là một năng lượng 
cần cung cấp cho phản ứng, để phản ứng vượt qua thêm năng lượng, giúp cho 
phản ứng đi đến cùng tạo ra sản phẩm. 


Ví dụ điễn biến năng lượng của phản ứng A + B—» C+D được thể hiện qua 
đồ thị ở hình II.1. 








AE- thêm năng lượng của phản ứng 

Ea năng lượng ban đầu của A + B 

E,- thế năng sản phẩm C + D (Phương án D 
E- thế năng sản phẩm C + D (Phương án U) 


Hình III.1. Đường biểu diễn sự thay đổi năng lượng khi phần ứng 
A+B-+C+D tiến hành 
Năng lượng hoạt hoá của phản ứng có xúc tác nhỏ hơn nhiều khi phản ứng 
không có xúc tác (bảng ÏI-1 phần II), vì nó tạo thành hợp chất trung gian với xúc 
tác. Năng lượng hoạt hoá còn phụ thuộc vào bản chất hệ xúc tác. 


Tìm năng lượng hoạt hoá bằng con đường thực nghiệm: xác định sự phụ 
thuộc tốc độ phản ứng vào nhiệt độ: 


E=Rf ðlnv_ r2 ôlnk 


. II.24 
37 ôT ‹ 





145 


v- vận tốc phản ứng ; 7 - nhiệt độ phản ứng (K) ; & - hằng số vận tốc phản ứng, 
Có hai loại năng lượng hoạt hoá : năng lượng hoạt hoá biểu kiến và năng 
lượng hoạt hoá thực (sẽ xét phân biệt ở phần sau). 
Hinshelwood nghiên cứu về năng lượng hoạt hoá và đã đưa ra khái niệm: 
NLHH thực là năng lượng thu được khi ta tính tốc độ phản ứng phụ thuộc vào 
nhiệt độ mà độ che phủ bẻ mặt xúc tác là không đổi: 





ôlnV 
Eụ = RT? ðT ly qH.25) 


Còn năng lượng hoạt hoá biểu kiết. là năng lượng nhận được trong quá trình 
thực nghiệm tính tốc độ phản ứng phụ thuộc vào nhiệt độ trong điều kiện áp suất 
riêng phần (hoặc nồng độ) chất phản ứng là không đổi: 

ôlnf 
Eu= R?|——— HI26 
sẽ NT LÊ lễ d1126) 

Thực ra khi xác định năng lượng hoạt hoá thực ta xét phải đảm bảo độ che 
phủ bề mặt không đổi còn áp suất riêng phần của pha khí có thể thay đổi ở nhiệt 
độ khác nhau. Ngược lại khi xác định năng lượng hoạt hoá biểu kiến thì áp suất 
riêng phần của pha khí là không đổi, nhưng mức độ che phủ bẻ mặt của cấu tử là 
thay đổi. 


Thông thường trong thực nghiệm ta chỉ tính được năng lượng hoạt hoá biểu 
kiến. 

Sự thay đổi tốc độ phản ứng khi biến đổi tốc độ, nhiệt độ và áp suất riêng 
phần được Temkin biểu diễn theo công thức sau: 


ðlnv ôlnv 
ðÏnV = ( ) .jT+ ———| đỉnp (q27) 
6T jh„, Ệ P, J: h 





Eạ = Euy + Sn,p, qL28) 
1 


trong đó mø; có thể dương, âm hoặc bằng 0. Nếu phản ứng tiến hành bậc 0, điều ấy 
trong đa số trường hợp có nghĩa bề mặt xúc tác được bão hoà bằng các chất phản 
ứng hoặc sản phẩm. Nếu trong quá trình thực nghiệm bề mặt bị chiếm bão hoà và 
không thay đổi thì: 


Eu =E vì n=0 


146 


Như vậy trong trường hợp phản ứng tiến hành có bậc bằng O, thì số liệu tính 
được về năng lượng hoạt hoá là năng lượng hoạt hoá thực. 

Nhưng đi sâu xét kỹ thì ta thấy sự khác nhau giữa E„ và E„„ còn nhiều phức 
tạp. Ví dụ: phản ứng hydro hoá tiến hành bậc 0, nhưng tốc độ của phản ứng theo 
phương trình: 

v=kPụ, q29) 
thì khi đó E„ và E„, là khác nhau. 


Như vậy ngoài sự phụ thuộc với bậc phản ứng thì sự tiên hệ giữa „ và Eụ 
còn có liện quan đến hằng số tốc độ và cơ chế phản ứng. 


IL2. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG KHI LẬP PHƯƠNG TRÌNH 
ĐỘNG HỌC 


Khi lập phương trình động học, tức tà xây dựng được phương trình tốc độ 
phản ứng, cần chú ý đến các yếu tố ảnh hưởng để xây dựng được phương trình 
chính xác ít sai SÓT. 


1IL2.1. Thời gian phần ứng 


Không được lấy số liệu khi thời gian bắt đầu phản ứng, mà chỉ lấy số liệu 
khi phản ứng đã đi vào ổn định. 

Đối với phản ứng nh, ta lấy số liệu qua từng thời gian và cho đến khi kết 
thúc phản ứng. 

Đối với phản ứng động (phản ứng dòng) ta có hai loại phản ứng : 

1. Đối với phản ứng có phản ứng phụ hoặc phản ứng nối tiếp đòi hỏi phải có 
thời gian thích hợp để lấy số liệu. Tức là thời điểm khi sau phân ứng chính đạt 
hiệu suất tối đa, và bằng các phương pháp để lấy sản phẩm chính ra khỏi vùng 
phản ứng (hình II.2). 

2. Đối với phản ứng không có (hoặc rất ít) phản ứng phụ hoặc phản ứng nối 
tiếp, ví dụ điển hình của loại phản ứng này là tổng hợp vinyl clorua từ axetylen và 
HCI, xúc tác HgCl;/C* nhiệt độ phản ứng 180 — 200°C: 


HgCI;/C* 
C2H;+ HƠI —————* CH;= CHƠI 


147 


rị% sản phẩm chính 


T1 phản ứng 





T tú đã 
Hình II1.2. Tìm thời gian phần ứng tối ưu 
đạt tới hiệu suất chuyển hoá tối đa và sau đấy kéo 
dài thời gian phản ứng thì hiệu suất chuyển hoá không đổi. 
Để lấy số liệu xây dựng phương trình động học ta có thể lấy các điểm sau 
khi hiệu suất chuyển hoá đạt tối đa (n„„„%). Nhưng đối với hiệu suất thiết bị thời 
gian càng dài thì càng giảm, vì vậy ta lấy số liệu ở vùng lân cận khi hiệu suất 


chuyển hoá đạt tối đa. 


Đối với phản ứng này khi 


Tins? 





Hình III.3. Sự phụ thuộc hiệu suất phần ứng (1) 


và hiệu suất thiết bị. (2) theo thời gian 


1IL2.2. Hoạt tính xúc tác 


Công thức tính hoạt tính xúc tác: 


148 





V.—V 
A=-9——., (mol/g.ph) H30) 
: 


trong đó: Vạ- số mol chất phản ứng đưa vào trong một đơn vị thời gian ; 
VỊ, - số mol chất phản ứng còn lại trong một đơn vị thời gian; 
mm - số gam xúc tác đưa vào thiết bị phản ứng. 
Ngoài ra hoạt tính xúc tác còn được thể hiện qua “thời gian sống” của xúc 
tác. Thời gian sống của xúc tác càng dài thì xúc tác làm việc càng ổn định. 


Ví dụ: HgCl/C* = 12 tháng, zeolit chỉ vài giây (đối với trường hợp dùng 
Zeolit trong quá trình cracking). 


⁄⁄ 


q@) 


Tầm việc 


Thời gian sống của xúc tác 
Vùng (l): Vùng lấy số liệu thí nghiệm 


Điểm đặc biệt quan trọng trong thực nghiệm động học là ổn định và tái sinh 
hoạt tính xúc tác có thể thay đổi trong thời gian phản ứng. Vì vậy cần đặc biệt 
chú ý khi thí nghiệm nghiên cứu động học phải giữ cho được hoạt tính xúc tác 
không đổi. Nếu xem thường vấn đẻ này sẽ dẫn đến sai lâm vẻ tính chất phương 
trình động học đã tìm ra. 


Ví dụ: khi nghiên cứu phản ứng tổng hợp từ khí tổng hợp: 
H;+CO; — Ly» CO+H,O 

Theo tác giả l: 

Tốc độ phản ứng ở áp suất CO; bé: v = k.p„ .P,u,.. 

Tốc độ phản ứng ở áp suất CO; cao: y = k. cm 


cay 


Tức là khi tăng ấp suất CO; thì tốc độ phản ứng qua cực đại. 


149 


Theo tác giả 2: 
Tốc độ phản ứng ở áp suất CO; bé: v = k.p„..p,,„ 


Pa, 


Tốc độ phản ứng ở áp suất CO; cao: y =&. ———>—— 
Đá, ‹Pco 


Kết quả của tác giả 2 là đúng. Kết quả của tác giả ¿ sai lầm ở chỗ là không 
chú ý đến xúc tác bị ngộ độc do CO hấp phụ lên xúc tác. Vì vậy nên tiến hành ở 
áp suất CO; thấp. 

Khi kết quả thí nghiệm cùng một điều kiện như nhau mà sai số đo đạc được 
không quá sai số cho phép thì ta có thể nói trong phản ứng hoạt tính xúc tác ổn 
định. 


Vì vậy qua một loạt thí nghiệm ta phải kiểm tra lại hoạt tính xúc tác. Và cần 
phải hoàn nguyên, nhất là khi thay đổi nhiệt độ làm cho hoạt xúc tác dễ thay đổi. 
Từ những sai lầm của phương trình động học dẫn đến những sai lầm khác như 
tính toán năng lượng hoạt hoá, giải thích cơ chế của quá trình. 

Để kiểm tra hoạt tính xúc tác có thay đổi hay không khi tiến hành trong 
điều kiện thay đổi nhiệt độ bằng cách: Sau khi tiến hành một loạt thí nghiệm ở 
các nhiệt độ khác nhau ta trở lại nhiệt độ ban đầu và tính toán kết quả. Nếu trùng 
với kết quả của thí nghiệm thứ nhất thì ta có thể nói rằng: hoạt tính xúc tác không 
đổi (với điều kiện các thông số khác không đổi). 


III.2.3. Nhiệt độ 


III.2.3.1. Xét trường hợp phản ứng xúc tác đồng thể 


Phản ứng xúc tác đồng thể là phản ứng mà các chất tham gia phản ứng, sản 
phẩm phản ứng và chất xúc tác cùng tồn tại trong một trạng thái vật lý (pha) như 
nhau. Trong phản ứng xúc tác dị thể, chất xúc tác có trạng thái pha khác với các 
chất tham gia phản ứng với sản phẩm phản ứng. 

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng thể hiện với các cách khác 
nhau trong các trường hợp đồng thể và dị thể. 

Trong trường hợp phản ứng đồng thể, ví dụ, đối với phản ứng đơn phân tử 
chuyển hoá chất A, ta có: 


_áC, 
ái 





=kC? I31) 


trong đó: C„ - nồng độ chất A ; & - hằng số tốc độ. 


150 


Mối quan hệ giữa k và nhiệt độ T tuân theo phương trình Arhenius: 
k=k,e®r 
trong đó: & - hệ số tỷ lệ ; Ñ - hằng số khí ( = 1,987 cal/ độ.mol) ; 7 - nhiệt độ 
tuyệt đối (K). 


E - năng lượng hoạt hoá, là năng lượng tối thiểu cần thiết để chuyển hệ từ 
trạng thái ban đầu đến trạng thái hoạt động phản ứng. 

Như vậy tốc độ phản ứng phụ thuộc & và & phụ thuộc nhiệt độ, do đó tốc độ 
phản ứng phụ thuộc nhiệt độ. 

Từ IIL31 có thể thấy rằng: £ càng nhỏ khi & càng lớn. Xúc tác làm tăng tốc 
độ phản ứng bằng cách làm giảm của hệ. Chất xúc tác tác dụng với các chất 
phản ứng tạo ra các hợp chất trung gian với năng lượng hoạt hoá là Z„ nhỏ hơn so 
với trường hợp các chất phản ứng tác dụng trực tiếp với nhau không có mặt chất 
xúc tác là E„ „. 


Ev< Pu 


1H.2.3.2. Xét trường hợp phản ứng xúc tác đi thể 


Trong đó sản phẩm phản ứng không bị hấp phụ, ta có: 





đp¿ 4 Kập 
_-“4+=k.0, với Ø, = 4a 32 
đ SIM) 0007797 275 ky 

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng là tích số của ảnh hưởng nhiệt 
độ đối với k và Ø; riêng rẽ. Nhưng hiện nay người ta chưa thể xác định & một cách 
chắc chấn bởi vì Ø, không thể để dàng do đạc trực tiếp. Chúng ta phải xét ảnh 
hưởng của nhiệt độ đến cả tổ hợp (k.đ,). 

Có hai điều kiện giới hạn cần phải xét: 

1. Nếu hệ số hấp phụ K„ đủ lớn đến mức phần bê mặt hấp phụ đ, luôn luôn 
bằng 1 ở mọi nhiệt độ. Khi đó ảnh hưởng của nhiệt độ chỉ tác động lên hệ số tốc 
độ k và bây giờ năng lượng hoạt hoá trong phương trình Arhénius là năng lượng 
hoạt hoá thực E„: 

k=A. œ EIVRT 
với A là hệ số tỷ lệ. 

2. Nếu K„ nhỏ và Ø, ~ Ú: nên: K„. pu<< l, theo phương trình HII.32 ta có thể 
có 6, = Ku. pạ= v= k6 = k.K^;Pa 


151 


Ta có thể tính K„ theo phương trình đẳng áp của Van Hoff: 


dinK, _AH,„ 
đT Rr 





(II.33) 
¿ An; 
Từ đó ta có thể tính: K„ = Cen|- =) 


trong đó:  - hằng số tích phân ;⁄4H,„: entalpy hấp phụ ở điều kiện tiêu chuẩn 
của chất A. 


Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng có thể viết: 
K c =k8,=kKvÐ, (IIL34) 


_ñư/ 
thay: k=A.e “H 


AH? 
KuẠ= “in 


vào phương trình III.34 ta có: 


-/ AH? 
=v=p.Ae ““C,|_-——” 
y=Pa RT 


9 


AH 
=Bey|- sÔ với B=A.C 
RT 





_Bạ/ 
hay: V=Bp,.e “ (1.35) 
“Ta có: Eụy = Eạ + AH,„„ - (E,„ - năng lượng hoạt hoá biểu kiến) 
Vậy: Bạ„ạy = Eu, - AH°t?h (1.36) 


Vì rằng hấp phụ là quá trình luôn toả nhiệt nên .H,„„ < 0 hay -AH,„„ > 0. 
Như vậy năng lượng hoạt tính thực bằng năng lượng hoạt hoá biểu kiến cộng với 
một giá trị đương bằng entanpy hấp phụ. 

Dưới dây trình bày sự phụ thuộc Arhénius giữa tốc độ và nhiệt độ của phản 
ứng kiểu trên (hình II.4). 


152 
































I l II 
Phần bề mặt bị hấp phụ đ; 1 |1>9>z0| 0 
Bậc phản ứng n 0 1>n>0 1 
tgœ x 2,3 = E (z- góc nghiêng) Eụ | |_ Eạ 
ˆ 
8 











Nhiệt độ 


Hình III.4. Quan hệ giữa tốc độ phẳn ứng với nhiệt độ 


Như vậy phương trình tốc độ phản ứng phụ thuộc rất nhiều vào nhiệt độ. Sai 
lệch nhiệt độ sẽ dẫn đến sai lệch phương trình động học. Để hạn chế sự sai lệch 
do nhiệt độ này ta phải tìm cách khống chế nhiệt độ tối ưu tìm được của A7. Ví 
dụ một phản ứng A —> B. Nhiệt độ tối ưu tìm được là 300°C, nhưng khi tiến hành 
phản ứng thì sự sai lệch nhiệt độ là 300 +A7. Công thức tính AT. 


Ta làm hai thí nghiệm: 
1. Khi tiến hành phản ứng ở nhiệt độ 7 - A7)°C tìm được: 
kị =A.cxp (-E/RŒT - AT)) 


qH1.37) 
2. Khi tiến hành ở nhiệt độ 7 + A7, tìm được &;: 


kạ= A .exp (-E/RŒ + AT)) (H38) 


sự chênh lệch giữa c= a%. 


? 


153 


Ta có công thức để xác định A7 tương đối: 


AT= = 7?.lg( + a%) (139) 


Như vậy 4 phụ thuộc và 7; và 1/E. 


- Với phản ứng E lớn, nhiệt độ thấp ta có AT thay đổi khá nhỏ, theo kinh 
nghiệm A7 = + 0,5°C. 


Ví dụ phản ứng tiến hành ở 170°C thì nhiệt độ tối ưu có thể giao động 
(170 + 0,5)°C. Đối với loại phản ứng này ta phải tìm biện pháp tốt nhất để 
khống chế nhiệt độ. 


- Với phản ứng tiến hành ở nhiệt độ cao mà năng lượng hoạt hoá thấp thì AT 
khá lớn (AT = + 5“C). 

Ví dụ phản ứng tiến hành ở 500°C thì khoảng nhiệt độ tối ưu sẽ là (500 + 5)'C. 
Đối với loại phản ứng này sự khống chế nhiệt độ không cần nghiêm ngặt. 


IH.2.4. Hiệu ứng bù trừ 


Trong phản ứng xúc tác dị thể khi nghiên cứu một phản ứng trên một dãy 
xúc tác khác nhau, hoặc nhiều phản ứng khác nhau trên một dãy xúc tác, ta nhận 
thấy giữa năng lượng hoạt hoá (Eu„) và thừa số trước lnA có một mối liên hệ. Tốc 
độ phản ứng liên hệ luỹ thừa với năng lượng hoạt hoá. Một sự thay đổi nhỏ về giá 
trị số học của E cần có ảnh hưởng lên tốc độ phản ứng. Ví dụ ở 270°C sự thay đổi 
năng lượng hoạt hoá là 5 kcal/mol, phải thay đổi tốc độ phản ứng khoảng 100 lần 
(khi giá trị số nhân trước luỹ thừa của tốc độ phần ứng không thay đổi). 


Người ta để ý thấy rằng trong đa số các trường hợp khi thay đổi E không 
thấy có sự thay đổi tốc độ phản ứng. Vì vậy có thể thấy rằng sự không tương xứng 
như thế là nguyên nhân của sự thay đổi đồng thời số nhân trước luỹ thừa của hệ 
số tốc độ phản ứng. Sự thay đổi này sẽ bù trừ với sự thay đổi nhảy vọt của luỹ 
thừa. Hiện tượng này thường được gọi là hiệu ứng bù trừ, và một số nhà khoa học 
cho nó có một giá trị lớn. Ví dụ Svap gọi hiện tượng này là định luật thứ ba nhiệt 
động học (hai định luật đầu là định luật tác dụng khối lượng và định luật 
Arhenius). 


Hishelwood cho rằng hiệu ứng bù trừ là một trong những quy luật cơ bản 
của động học. Thật ra hiệu ứng bù trừ bị hạn chế, vì số nhân trước luỹ thừa của 
hằng số tốc độ phản ứng là một vài hàm của năng lượng hoạt hoá (E) nghĩa là: 


Ro = ku/Œ). (11.40) 


154 


trong đó ƒE) là hàm số của năng lượng hoạt hoá (E); k„` là một phần của È, mà 
s R 

không phụ thuộc vào E. Ví dụ nếu ƒ(E) = E,E, (y là hàng số) hoặc ƒŒ) = E”” thì 

sự tăng E, khi giám đại lượng luỹ thừa, sẽ tăng trị số của số nhân trước lũy thừa 

với sự bù trừ tương hỗ của sự thay đổi ấy. 

Khi có sự phụ thuộc ƒ() = EyE, hiệu ứng này sẽ được biểu diễn như sau: 

In&¿ = 7E + const (H41) 

Không loại trừ những sự phụ thuộc định lượng khác, thường năng lượng 

hoạt hoá (E) và &„ được xác định đồng thời có nghĩa là sau khi xác định được 


từ thực nghiệm (xác định E¡¿ từ sự phụ thuộc vào nhiệt độ của &) người ta tính 
được đại lượng &,: 


lgk„ = lgÈ + == (I42) 





Các giá trị của E„ và k; lớn, vì vậy các đại lượng của & bé dẫn đến sự thay 
đổi tuyến tính biểu diễn lgẻ, và £. 

Thực nghiệm thấy rằng cùng đại lượng £ người ta xác định được E'=E # AE 
(AE là sai số của thí nghiệm) thì khi bảo toàn đại lượng &, sự tính số nhân trước 
luỹ thừa dẫn đến trị số lg&,: 

AE 
ÌBK,)bn dược = By + ——— 
( Bì % đ § 23Ñ8T 

Đại lượng này có thể tiếp nhận như một hiệu ứng bù trừ. Vì vậy cần rất thận 
trọng trong việc chứng minh bằng thực nghiệm sự có mặt của hiệu ứng bù trừ. Tốt 
hơn hết là nên xác định đại lượng E bằng thực nghiệm bằng các phương pháp 
khác nhau, chứ không đo cùng với &¿. 

Constable đã giải thích hiệu ứng bù trừ như sau: Gắn kết hiệu ứng bù trừ với 
chỗ hoạt động trên bề mặt không đồng nhất của bề mặt chất xúc tác rắn, sự phân 
bố luỹ thừa của các chỗ hoạt động này được đặc trưng bằng số nhân e' trong 
hằng số tốc độ (khi z không đổi). 

Svap và Cremer khi để ý đến sự phát sinh hiệu ứng bù trừ nhờ bề mặt không 
đông nhất của xúc tác đã đề nghị rằng, hằng số 7 (trong số nhân e”®) liên quan 
đến sự điều chế xúc tác có bẻ mặt bị chiếm Ønghĩa là 7 = 1/R. 

Vì vậy hiệu ứng bù trừ còn mang tên là "quy tác đ” 

Sự không tương xứng với nhiệt độ không đổi Ø của sự chuẩn bị xúc tác đã 
được chứng minh bằng thực nghiệm. 


155 


Trong công trình của Molinavi đã đề nghị, đối với phản ứng trong các điều 
kiện làm việc trong hệ thống xúc tác nằm yên, hiệu ứng bù trừ có thể là nguyên 
nhân của sự truyền nhiệt được thoát ra khi hấp phụ. 


Shurmam giải thích hiệu ứng bù trừ trong một vài trường hợp bằng sự thay 
đổi mức độ che phủ bề mặt chất xúc tác Ø Ông cho rằng với sự tăng độ che phủ Ø 
có thể làm giảm #£, bởi vì hàng rào năng lượng của sự chuyển dịch các phân tử 
cần thiết cho phản ứng bị giảm, đồng thời giảm số mức độ tự do của các tiểu phân 
tử phản ứng trên bề mặt. Ngược lại do sự tăng mức độ che phủ bẻ mặt về nguyên 
tắc thì E„„ tăng. Như vậy hiện nay chưa đủ cơ sở thực nghiệm để chứng minh 
rằng hiệu ứng bù trừ là hiện tượng thông thường trong động học của phản ứng xúc 
tác dị thể. Nhưng các nhà khoa học đã chú ý đến hiện tượng này để tìm cách giải 
thích cho hợp lý. 

Vì vậy trong một phản ứng xúc tác dị thể, khi nghiên cứu nhận thấy rằng 
giữa #„/ và thừa số tỷ lệ trước “exp” có mối quan hệ lnA = mE + Œ. 


2 


InA (mIH/g.„.ph) 
œ 








14 T | ĩ T TT £ (mol) 
30 35 40 A5 s0 


Hình III.5. Biểu diễn quan hệ lnA và E của phản ứng nitro hoá alkan 
khác nhau (ft - NO,) trong etanol với xúc tác Ni - Raney. 
1)_R là CHz 2) R là C,H„ 3) R là n - C;H„; 4) R là iso - C;H„ 
5) R làn — C,H, ; 6) R là iso - C,H, 


Nghĩa là tăng một giá trị In4 (dẫn đến tăng tốc độ phản ứng) luôn có sự 
bù trừ bởi sự tăng của một giá trị F„„ (dẫn đến sự làm giảm tốc độ phản ứng 
tương ứng). 

Ta có công thức #„y = E„ - Alf,"?", 


156 


Nếu một dãy chất xúc tác có giá trị AH,*?* khác nhau đối với chất phản ứng 
với có một giá trị Ế„ như nhau thì ta để thấy có hiệu ứng bù trừ khi đó E„„ khác 
nhau. 


HIL 2.5. Ảnh hưởng của áp suất 


Trong các loại phản ứng đồng thể hay dị thể, ở pha lỏng hay pha khí ấp suất 
của phản ứng cũng ảnh hưởng khá lớn đến phương trình động học. 

Ảnh hưởng của áp suất cũng tuân theo định luật Lachathelier. Tăng áp suất 
thúc đẩy quá trình tiến hành ở những phản ứng giảm thể tích và ngược lại tăng áp 
suất sẽ làm chậm quá trình tiến hành tăng thể tích. 

Ví dụ phản ứng tổng hợp amoniac (N; + 3H; -> NH;) hoặc tổng hợp 
metanol và các alcol cao, các quá trình hydro hoá (H; + C¿H„ —> C2Hạ). Khi tăng 
áp suất phản ứng tiến hành về phía bên phải. 

Ngược lại các phản ứng dehydro hoá, phân huỷ amoniac thành các cấu tử, 
khi tăng áp suất là điều bất lợi, có tác dụng âm. 

Sự phụ thuộc nhiệt động học giữa K; và áp suất được biểu diễn theo phương 
trình: 


dinK, __AV 


II.43 
ợP Kr ( ) 


trong đó: AV- sự thay đổi thể tích của hệ thống phản ứng, bằng hiệu số giữa tổng 
thể tích phân tử của sản phẩm phản ứng và tổng số thể tích phân tử của các phân 
tử đầu. 

Muốn diễn tả phụ thuộc này một cách chính xác hơn người ta thường dùng 
thuyết tốc độ tuyệt đối của phản ứng như sau: 


K,=C+,“ „-EIRT đI144) 
h 


_AP" 
hay dưới dạng: K,= c= e., (II.45) 
† 


trong đó 4Ƒ* là hiệu năng lượng tự do của phân tử ở trạng thái hoạt động #* và 
năng lượng tự do của chất phản ứng ban đầu F„, nghĩa là AF'* = F* - Fụ 


Lấy logarit của phương trình (II.45) ta có: 


AF* 1 
In K,=const -——= const- —(Ƒ* - Ƒ,) (HI.46) 
Kr Rr 


157 


Lấy vi phân phương trình (1II.46) ta có: 
địnK,\ _ 1 (4E aF* 
đp j RT\(dp dp,), 


dinK, Ï AW 
===(W¿-V*)T= —— H147 
(8E) -_w.-vor-#P màn 





hay: 





trong đó 4V* là sự biến đổi thể tích phân tử ở trạng thái hoạt động. 

Từ phương trình (III.47) khi V„ > V* nghĩa là thể tích phân tử của chất đầu 
lớn hơn thể tích ở trạng thái hoạt động thì giá trị của hằng số K, sẽ tăng với sự 
giảm thể tích còn khí V„< W* thì trị số K, sẽ giảm với sự tăng thể tích. 


HII.2.6. Ảnh hưởng của quá trình khuếch tán 


Chương II đã trình bày quá trình phản ứng trên xúc tác rắn thường xảy ra 7 
giai đoạn. Nếu một trong 7 giai đoạn chậm thì tốc độ phụ thuộc vào giai đoạn đó, 
nhưng thực tế tốc độ phản ứng đều có phụ thuộc ít hay nhiều cả 7 giai đoạn. 


Vì vậy khi nghiên cứu động học ta phải loại trừ ảnh hưởng của khuếch tán. 
Điều quan trọng cần phải nhận ra khi nào phản ứng xúc tác, bị hạn chế bởi 
khuếch tán. Một số dấu hiệu sau đây biểu thị sự hạn chế do khuếch tán: 


1. Tốc độ phân ứng tỷ lệ nghịch với khối lượng xúc tác, nghĩa là tăng khối 
lượng xúc tác thì tốc độ phản ứng sẽ giảm. 

2. Tốc độ phản ứng tăng tỷ lệ thuận với tốc độ khuếch tán, hay thay đối 
theo chế độ làm việc của xúc tác (từ xúc tác nằm yên chuyển sang chế 
độ làm việc tầng sôi hoặc xúc tác và chất phản ứng chuyển động ngược 
chiều). 


Gà 


. Xây ra hiện tượng nung nóng cục bộ trong khối xúc tác, khi phản ứng 

tiến hành. 

4. Trên đồ thị Arhénius có điểm gấp khúc tại điểm M, khi đó; 

a) Ta có thể cho rằng do ảnh hưởng của khuếch tán, nên năng lượng hoạt 
hoá thay đổi. 

b) Nhưng cũng có thể khi nhiệt độ tăng cơ chế phản ứng thay đổi. Ví dụ 
trên xúc tác zeolit có hai tâm axit Bronsted và axit Lewis. Nhiệt độ 
tăng axit Lewis nhiều lên. Cơ chế phản ứng trên hai tâm Bronsted và 
Lewis khác nhau nên nó có thể làm thay đổi năng lượng hoạt hoá và 
trên đồ thị Arhenius sẽ xuất hiện điểm gãy khúc. 


158 


lgk 


1/7 
Hình III.5. Biểu diễn đổ thị có điểm gấp khúc (M) 


5. Yếu tố nhiệt độ ít ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng (hình II.6). Ví dụ 
ở vùng động học (vùng D khi thay đổi nhiệt độ từ 1/7, đến 1/7; ta có 
In, >> Ink;. Nhưng ở vùng khuếch tán (vùng II) ta thay đổi nhiệt độ từ 
1/T; đến 1/T; thì In& ~ lnkạ. 





Ink 
Vùng HI ị 
———— h Vùng II 
Ink, : >>é—— Vùng 
Ink; đc 
Ink; 
Ink; 


ỰƑ 


1, MH II, Ti 


Hình III.6. Biểu diễn ảnh hưởng nhiệt độ vào Ink 


159 


Như vậy phản ứng ở vùng khuếch tán yếu tố nhiệt độ hầu như không làm 
thay đổi vận tốc phản ứng. 

Để tránh ảnh hưởng của yếu tố khuếch tán. Thường ta phải làm thí 
nghiệm xây dựng đồ thị ảnh hưởng: hiệu suất phần ứng vào tốc độ khuấy trộn 
(W) (hình HI.?). 

Với tốc độ khuấy trộn bằng 0 thì hiệu suất phản ứng nhỏ (7), tăng tốc độ 
khuấy trộn thì hiệu suất phản ứng tăng theo đến thời điểm hiệu suất phản ứng đạt 
cực đại và cân bằng được thiết lập thì ta phải làm thí nghiệm, với tốc độ khuấy 
trộn (Ww „) đó, sẽ loại trừ ảnh hưởng của khuếch tán. 


?7% hiệu suất phản ứng 


?n 


Wũm W (tốc độ 
khuấy trộn) 


Hình III.7. Ảnh hưởng tốc độ khuấy trộn vào hiệu suất phản ứng 


II.3. CHỌN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 


Một vấn đề khá quan trọng là chọn phương pháp nghiên cứu. Chọn phương 
pháp nghiên cứu có thể phụ thuộc bởi phản ứng đưa ra nghiên cứu, bởi điều kiện 
tiến hành thực nghiệm, bởi số lượng chất ban đầu, bởi hoạt tính xúc tác đem dùng 
và bởi nhiệm vụ riêng mà việc nghiên cứu cần đạt được. 

Trong đa số các trường hợp, những điều kiện giống nhau thì các quy luật rút 
ra của động học đều giống nhau, không phụ thuộc phương pháp tiến hành. Nhưng 
khi phân tích quy luật động học cần lưu ý tới phương pháp đang dùng. Ví dụ 
trong một quá trình nếu ta cho dư thừa một cấu tử thì tốc độ phản ứng không phụ 
thuộc vào sự thay đổi không lớn lắm của cấu tử đó, mặc dù trong phương trình 
động học có thành phần của cấu tử đó. Nếu như phản ứng tiến hành ở áp suất (hay 
nồng độ) không đổi của một cấu tử thì tốc độ phần ứng không phụ thuộc bởi áp 
suất riêng phần (hay nồng độ) của cấu tử đó. 


160 


Khi chọn phương pháp nghiên cứu cần đạt được những điểm sau: 
1. Độ chính xác của phương pháp càng cao càng tốt. 
2. Trong thời gian ổn định các thông số đều phải ổn định. 
3. Có khả năng lặp đi lặp lại điều kiện ở những thí nghiệm sau. 
4. Dễ đàng thay đổi điều kiện phản ứng khi muốn thay đổi từ điểm này qua 
điểm khác. 
5. Hoạt tính xác tác được giữ nguyên từ đầu cho đến hết thí nghiệm, từ thí 
nghiệm này qua thí nghiệm khác. 
6. Không có ảnh hưởng ngoại lai nào (ví dụ từ trường) ảnh hưởng đến kết 
quả nghiên cứu. 
Dưới đây là một số phương pháp tiến hành nghiên cứu động học phản ứng 
Xúc tác. Tuỳ theo nhiệm vụ đề ra và dạng của chất phản ứng mà chọn một phương 
pháp thích hợp. 


IH.3.1. Theo nhiệm vụ đề ra 
-- Muốn tìm một xúc tác mới, để tiết kiệm thời gian và tiết kiệm hoá chất 
thì nên dùng phương pháp vi lượng. 


- Khi có xúc tác mới, muốn tìm phương trình động học thì nên dùng 
phương pháp dòng tuần hoàn. 


~_ Một phản ứng đã có xúc tác mới, đã tìm phương trình động học, bây giờ 
muốn áp dụng vào sản xuất, ta phải qua khâu thực nghiệm bằng phương 
pháp dòng. 


-_ Để nghiên cứu xúc tác có hoạt tính thấp thì nên dùng phương pháp tĩnh. 
HI.3.2. Theo trạng thái chất phân ứng 
~ Với phản ứng chất phản ứng ở trạng thái lỏng - lỏng ta có thể tiến hành 
bằng phương pháp tĩnh. 


-. Với chất phản ứng là lỏng và khí ta dùng phương pháp dòng, dòng tuần 
hoàn. 


-_ Với chất phản ứng là khí và khí ta dùng phương pháp dòng, dòng tuần 
hoàn. 


-_ Với phản ứng chỉ có chất phản ứng (ví dụ phản ứng cracking cumen) ta 
dùng phương pháp vi lượng. 


IlóI 


13.3. Các phương pháp thường dùng trong phòng thí nghiệm để 
nghiên cứu động học của phản ứng 


IHI.3.3.1 Phương pháp tĩnh 


1. Nguyên tắc 


Nguyên tắc cơ bản của phương pháp tĩnh là tiến hành với lượng xúc tác nhất 
định, với chất phản ứng cho vào trong một thể tích nhất định. Tiến hành phản ứng 
cho đến khi kết thúc, ta lấy sản phẩm ra phân tích. 


2. Phương pháp phân tích sản phẩm 
Ta có mấy phương pháp: 


1, Nếu phản ứng tăng thể tích (ví dụ A —> B + C) hoặc phản ứng giảm thể 
tích (A + B —› €) thì ta có thể đo sự thay đổi áp suất của hệ và suy ra 
hiệu suất phản ứng. 

2. Với mội phản ứng có sản phẩm dễ ngưng tụ, ta phải tạo điều kiện cho 
sản phẩm ngưng tụ và đo lượng ngưng tụ của sản phẩm ta có thể biết 
được hiệu suất phản ứng. 

3. Nếu các hiện tượng đó không có thì thường lấy sản phẩm từng thời kỳ 
phân tích, để đo hiệu suất phản ứng. 


3. Sơ đồ nguyên tắc của phương pháp tĩnh 


9 
A1: ` š =. 
A - Bình đựng các chất phản ứng; 
C B - Thiết bị phản ứng chứa xúc tác; 
R-. € - Thiết bị phân tích sản phẩm. 
A3 h 


Hình III.8. Sơ đồ nguyên tắc hệ thống của phương pháp tĩnh 
4. Những diểm cơ bản rút ra từ phương pháp tĩnh 
1. Phương pháp tĩnh là phương pháp tích phân. Vì vậy để biện luận kết quả 


đòi hỏi cần so sánh chúng với phương trình động học ở dạng vi phân 
hay đồ thị vi phân của thí nghiệm đã cho. 


162 


bu 


Phương pháp tiến hành giai đoạn không liên tục. 


ta 


- Trong mỗi một thí nghiệm có thể thu nhận được sự phụ thuộc mức độ 
chuyển hoá ở những thời điểm khác nhau từ z= 0 đến r= œ. 


® 


Kiểm tra hoạt tính xúc tác trong cả quá trình rất phức tạp, khó khăn. 


La 


- Phương pháp cho phép tiến hành ở áp suất thấp, áp suất trung bình và áp 
suất cao, ở pha lỏng hoặc pha hơi, nhưng tốt nhất vẫn là tiến hành ở áp 
suất thấp (p = 1 atm). 

6. Dễ dàng điều chỉnh các dữ kiện nghiên cứu. 


7. Phương pháp cho phép dễ dàng kiểm tra tốc độ (theo độ thay đổi áp 
suất). 


8. Xúc tác có thể sử dụng ở bất kỳ dạng nào và với lượng không hạn chế. 
Thuận lợi nhất trong quá trình xúc tác được dùng dưới đạng màng mỏng 
được tráng một lớp xung quanh bình phản ứng. Dùng xúc tác dưới đạng 
này có thể loại trừ ảnh hưởng của quá trình khuếch tán trong. Nhưng 
dùng dạng xúc tác này có nhược điểm là dễ đàng ngộ độc xúc tác, vì 
vậy cần thiết phải làm sạch chất phản ứng. 

9. Việc hoàn nguyên xúc tác ngay trong phản ứng sẽ khó khăn nếu như 
không chú ý đến vấn đề thoát khí thải sau khi hoàn nguyên. 


1H3.3.2. Phương phúp dòng 
1. Nguyên tắc 


Phương pháp đồng được dùng rộng rãi để nghiên cứu động học, thông 
thường phương pháp tiến hành dưới áp suất khí quyển. ®Nguyên tắc của phương 
pháp dòng: Xúc tác với lượng khá lớn (10 - 200 g) nằm yên trong lò phản ứng, 
các chất phản ứng là khí hoặc lỏng (được tạo thành hơi) đi qua lớp xúc tác. Có thể 
thay đổi thời gian tiếp xúc bằng cách thay đổi tốc độ đòng khí hay lượng xúc tác. 
2. Sơ đồ phương pháp dòng 

Một sơ đồ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu động học của 
phản ứng thường có 6 bộ phận: 1) bộ phận ổn áp trong sơ đồ, 2) bộ phận làm 


sạch, 3) bộ phận đo tốc độ dòng, 4) nếu phản ứng khí lỏng, cần có bộ phận bốc 
hơi và trộn lẫn, 5) bộ phận lò phản ứng, 6) bộ phận phân tích sản phẩm. 


Sơ đồ nguyên tắc như trên hình III.9. 


163 


Khí phản ứng s¿ 
hoặc khí mang 





Lự Pin nhiệt điện 
Z”=  đonhiệt độ 





Hình III. 9. Sơ đồ nguyên tắc phương pháp dòng 
3. Phân tích sản phẩm 
Sản phẩm phản ứng có thể có hai pha (lỏng, hơi hoặc khí). Ta có thể dùng 


nhiều phương pháp khác nhau: như phân tích hoá học, phân tích nhờ dụng cụ 
oxca, nhưng tốt nhất là dùng phương pháp sắc ký khí. 


Đối với sản phẩm là khí (hơi) ta cho dòng chảy trực tiếp từ thiết bị phản ứng 
vào, nếu là chất lỏng ta cho ngưng tụ và bơm vào sắc ký. 
4. Uu, khuyết điểm của phương pháp dòng 
Ưu điểm: 
1. Phương pháp dòng là phương pháp liên tục nên năng suất thiết bị cao 
hơn hẳn phương pháp tĩnh. 
- Mỗi một thí nghiệm sẽ cho ta một điểm trên đồ thị. 
. Có thể kiểm tra độ hoạt tính xúc tác dễ dàng. 
. Phương pháp có thể tiến hành dưới áp suất thường. 
. Đây là phương pháp sát với thực tế, vì vậy là phương pháp dùng để kiểm 
tra số liệu trước khi đưa vào sản xuất. 
Khuyết điểm: 
1. Độ nhạy của phương pháp thấp so với phương pháp khác, vì vậy cần xúc 
tác có độ hoạt tính cao. 


~x + G2 


164 


2. Xúc tác có thể ở đạng viên hạt, kích cỡ khác nhau. 


3. Phương pháp dòng có rất nhiều građien: 


- Građien nhiệt độ dọc theo lớp xúc tác và từ trong lòng ống và bề mặt ngoài 


ống (hình III.9a). 





H Tờ 
TỶ vs nha 
T9 
a) Građien theo chiều 


dài lớp xúc tác 


Ống xúc tác 


Phản ứng toả nhiệt được Phản ứng thu 


làm lạnh 


Tụ 
_> 


nhiệt được đun 
nóng 


Tị Tụ 
=— 
T1 


b) Građien theo chiều cắt ngang ống 
XxÚc tác 

7y - nhiệt độ ngoài ống xúc tác; 

T;¡ - nhiệt độ giữa lòng ống. 


Hinh III.9a. Građien nhiệt độ 


- Građien nồng độ chất phản ứng đọc theo lớp xúc tác (hình III.9b), đó là 
yếu điểm lớn nhất của phương pháp dòng. Phương pháp dòng sẽ cho phương trình 


tích phân số liệu thu được sẽ không chính xác. 


'Á, - nồng độ của chất phản ứng 





† (chiều dài của 
lớp xúc tác) 


Hình III.9b. Sự thay đổi nồng độ của chất phẫn ứng A, 


theo dọc chiều dài lớp xúc tác 


165 


$, Động học của phương pháp dòng 
Để thiết lập được phương trình động học của phản ứng ta phải lấy một đoạn 


dï đọc theo lớp xúc tác và cớ sự thay đổi nông độ của chất A là dC,¡ trong một 
thời gian d (hình VI.96). Ta có phương trình biểu điễn lượng chất đi qua lớp xúc 


tác dỉ là: 
|< _ð(„*) z| ái 
âi 


2+) di di lượng chất còn lại trong di. 
Nếu xảy ra phản ứng thì lượng A; còn lại trong thể tích của đoạn dỉ là: 
_a(Cz*#) gi di - w.ải. dt = “ *- didt (IL48) 
ôi 2i 


trong đó wd/.dr lượng chất A; phản ứng, hoặc có thể viết: 


ô(C„.)—- v.Ấ. 


11.49 
Øi kt ( ) 


Khi quá trình đã ổn định tức là lượng chất ra và vào không thay đổi, không 
phụ thuộc vào thời điểm tức là: 


%+ =0từđó SUY Ta: 
ôt 
88) (IL50) 
ôi 
trong đó : Cự = đIL51) 
w 
với — nạ; - số mol chất A; đi qua tiết diện trong đơn vị thời gian; 
v- thể tích chất A; để qua đơn vị thời gian dí ; 
u - tốc độ đài được tính theo công thức: 
nh (52) 


p 
ø- tiết điện của mặt cắt thiết bị phản ứng. 


Thay (HI.51) và (IH.52) vào (HIL50) ta có: 


166 


_8 nh % q53) 
Ø 





đỉĨ\ v 
42H) =œ (1.54) 
pø dl 
trong đó: Hại = Họại (Ï - X) 


Với nạ¿, - số gam mol chất A, đi vào phần đầu của vùng phản ứng ; x- số lượng 
chất A, phản ứng trong khoảng di. 


Vi phân phương trình (II.54) ta có: 


dn, đv 
viên Ấn SƯ T— IHI.5S 
dị — "A4*ai UUAB) 
trong đó: 
dv 
HọAj£——=W (HL56) 
p.dl 


Để có phương trình cụ thể ta phải tích phân phương trình (III.55). 


Một dạng khác phương pháp dùng là phương pháp vi dòng, chỉ có khác là 
lượng xúc tác dùng rất nhỏ và dòng chất phản ứng đi qua với lưu lượng nhỏ thể 
hiện trên hình III.10. 











KHÔNG Ki BÌNH sục KHÍ — KHÔNGKHÍ KHÍMANG 
- “= == 
z7 <— Tư NG 
bu T 
| | | l l tin “ga VAN NGUYÊN LIỆU 
=—— 
{ “` 
| KHÍ HOẠT HÓA 
[l-=t`>+ “ d+> =... 
xà | `" R# , 
/ † ———— | \ "Ấm ng = - kwbieirsi 
? TRÍ 1 
[1h —— " KHÍ GIA NHIỆT 


VAN4CHIẾU  ỐNGPHẢNỨNG]| [_ F—— 
VỊ TRÍ 1 'EJ| [f2 LÔPHẢNƯNG VAN4CHIẾU | _ 
1 Ủ Z VỊ TRÍ 1 Ỹ 

Ệ 

[ 


Hình III.10. Sơ đồ hệ phản ứng vi dòng 


167 


III3.3.3. Phương pháp dòng tuần hoàn hay là phương pháp không có 
građiert 


Khắc phục được građien nồng độ đọc theo lớp xúc tác. Để có phương trình 
động học vì phân ta dùng phương pháp dòng tuân hoàn. 


1. Nguyên tắc của phương pháp dòng tuần hoàn 


Xúc tác nằm yên với lượng nhỏ (2 — 3 mg), chất phản ứng đi qua lớp xúc tác 
nằm yên với độ lặp đi lặp lại n lần nhờ hệ thống tuần hoàn (tức là một phân tử A 
đi qua lớp xúc tác trung bình là ø lần). 


2. Sơ đồ nguyên tắc (hình HI.TL) 








|¡_ Chất phản ứng 
i ỷ 
| Lò phản ứng | Hệ thống tuần hoàn 
tứ “———— 
IN mm... = 
IS Lớp xúc tác V2 
Bị NI . 
—=Tr TT 
| 
: Ị 
| Sản phẩm lấy ra 


\W 
Hình III.11. Sơ đồ nguyên tắc phương pháp dòng tuần hoàn 
Chất phản ứng đi qua xúc tác rất nhiều lần nhờ hệ thống tuần hoàn nên tốc 
độ đi qua lớp xúc tác rất lớn và mỗi một lần đi qua chỉ chuyển hoá được: 


TỊ 
Thi=—— 


n 
ïị, - độ chuyển hoá một lần đi qua ; fu ” độ chuyển hoá chung ; ñ- SỐ lần 
tuần hoàn. 
Ví dụ: phản ứng A —> B với mức độ chuyển hoá chung 7, = 90% và với SƠ 


đỏ tuân hoàn ta thiết kế n = 300 lần thì 'ị, = `. ~ 03%. 


Như vậy sự chênh lệch nông độ của chất A; trên lớp xúc tác và dưới lớp xúc 
tác là 0,3% thể hiện trên hình 1H. L2. Trong khi đó sự chênh lệch nồng độ của chất 
A, ở phương pháp dòng là 90%. 


168 





Hình III.12. Sự chênh lệch nồng độ của chất phần 
ứng trước 4; và sau lớp xúc tác 4Ƒ 
(a)- phương pháp dòng (b), 
(b)- phương pháp dòng tuần hoàn 
tuỳ thuộc vào số lần tuần hoàn (n) 


Phương pháp dòng: ta có A;= 100% và A7? = 10%. Còn phương pháp dòng 


tuần hoàn ta có A?= 49,7% và A'? =50,3%. 


Vì không có građien nồng độ nên phương trình rút ra là phương trình vi 


phân. 


3. Phương trình động học rút ra từ phương pháp dòng tuần hoàn 


v- M¿_ CŨ _ p„U 
§ 8. #f§ 





V- vận tốc phản ứng ; 
Ÿ - tổng diện tích bề mặt xúc tác (m2): 


Ss.=w.$%.2 


ŒI57) 


w - thể tích xúc tác; ø - tỷ trọng của xúc tác; Š, - bể mặt riêng của xúc 


tác (m?/g); 


169 


Ù - vận tốc dòng khí phản ứng (mỶ/5) ; 
Ñ„ C; p - lượng, nông độ, áp suất riêng phần tương ứng của chất /. 
Thay vào ta có: 


,U : 
V=  Đ_n s. = KE Ziái qI58) 
RTw.S,p RT.S,.p 
w — vận tốc thể tích. 


Ví dụ: một số phương trình rút ra từ hai phương pháp dòng và dòng tuần 
hoàn. 


1. Phản ứng tổng hợp NH; 
Bằng phương pháp dòng : 


2 





V5 
két %5 vin—Ẻ 
2 LG I->x? 


Bằng phương pháp dòng tuần hoàn : 


2 
x 
ty 


1—x? 





l5 
ke, 
2 P 


+- tỷ lệ phản ứng hoá học ; x - hiệu suất phản ứng (77%). 
2. Phản ứng hydro hoá etylen, xúc tác là Ni. 


Phương trình rút ra từ phương pháp dòng : 


- SỈ +(22) 
2|1-x 2 \l-x 


Phương trình rút ra từ phương pháp dòng tuần hoàn : 





x 
k=wy—— 
"1~z 


170 


4. Một vài sơ đồ phương pháp dòng tuần hoàn được áp dụng trong phòng thí nghiệm 





Hình III.13. Hệ thống tuần hoàn tĩnh 
1- Bếp đốt nóng dung dịch bốc hơi; 2- Thiết bị đựng dung dịch phản ứng; 
3- Pin nhiệt điện; 4- Lò; 5- Ống phản ứng đựng xúc tác; 6- Thiết bị bảo ôn; 
7- Ống làm lạnh; 8- Van 3 chiều; 9- Bình dung dịch phần ứng bổ sung; 
10- Ống nhỏ giọt; 11- Ống ngưng tụ; 12- Ống chảy chuyền; 13- Van tháo 
sẵn phẩm;14- Ống nanomet. 


























RỦ 


Hinh III-14: Sơ đồ dòng tuần hoàn 
tổng hợp NH; bằng thuỷ tinh 
1- Thiết bị phản ứng; 2- Hệ thống 
van ; 3- Bơm tuần hoàn ; 4- Pin 
nhiệt điện ; 5- Hệ thống ổn nhiệt 
không khí ; 6- Hệ thống làm lạnh ; 
7- Bình làm lạnh; 8- Áp kế chữ U ; 
9- Sản phẩm lấy ra 




















171 






























































Í IN Xúc 
Bộ | tác 
phận w (" b ; 
điều bai 
chỉnh | | 
Không khí -—- rủ 
nén Về 




















Nân điện từ Các chất phản ứng | | 





Hỗn hợp sản phẩm 


Hình III.15. Sơ đồ tuần hoàn bằng teflon 


5. Những tím nhược điểm rút ra từ phương pháp đồng tuần hoàn 


Phương pháp dòng tuần hoàn xét cho cùng vẫn duy trì một số građien tuy 
rất nhỏ, nhưng cũng ảnh hưởng ít nhiều đến phương trình động học. Vì vậy hướng 
các nhà nghiên cứu là tạo ra được một hệ thống thiết bị số lần tuần hoàn tăng lên 
thì sự chênh lệch nồng độ và nhiệt độ sẽ giảm. 


Ta có thể rút ra một số ưu, nhược của phương pháp dòng tuần hoàn : 


1. Phương pháp cho ta phương trình động học vi phân, số liệu sẽ chính xác 
hơn phương trình động học tích phân. 


2. Phương pháp liên tục nên hiệu suất thí nghiệm sẽ cao . 
3. Phương pháp có thể dùng các dạng xúc tác và lượng xúc tác bất kỳ. 
4. Phương pháp có thể làm việc ở áp suất khác nhau. 

Nhưng phương pháp có một số nhược điểm sau: 


1. Hệ thống rất phức tạp, nhất là hệ thống bơm tuần hoàn và toàn bộ hệ 
thống phải đặt trong buồng ổn định nhiệt độ. 

2. Cân có thời gian dài để ổn định các điều kiện phản ứng. Vì vậy phương 
pháp chỉ dùng để nghiên cứu động học trong phòng thí nghiệm, không 
thể ứng dụng vào thực tế công nghiệp. 


172 


6. Phương pháp không có gradien áp dụng vào dạng phản ứng pha lỏng, 
khí để nghiên cứu động học 

Ta có thể áp dụng phương pháp dòng tuần hoàn để nghiên phản ứng pha 
lỏng. nếu thực hiện được nguyên tác là tuần hoàn chất phản ứng qua lớp xúc tác 
được tốt. 

Phương pháp theo nguyên tác sau đây: Trong thiết bị phản ứng chứa dung 
môi, chất xúc tác, chất phản ứng, bình phản ứng được lắc thật mạnh — phương 
pháp này được dùng để nghiên cứu động học của phản ứng như khử H; của 
rượu, phân hủy axit focmic. 

Hoặc có thể dùng thiết bị khuấy trộn ý tưởng (hình HI.16). 

Lưới đựng xúc tác ƒ được quay để khuấy trộn, dung dịch phản ứng vào 
bằng hai con đường, chất phản ứng là lỏng 2 và chất khí đi vào con đường 3 sản 
phẩm cũng được lấy ra liên tục. 

Ví dụ phản ứng hydro hoá benzen xúc tác niken cho vào trong lưới được 
quay liên tục, mạnh, tạo thành dòng khuấy lý tưởng. 


_- 
4 z2 
t Ỉ S3: 






































/ 
7 . 
= S 
——>r -ll T¬—++— ” 
SƯ ƯƠnH am" bì 
HÀ lí 
T— sn si II 
H T+Í F 3 
——= |Í 
Đ `“ 
- H 
c 


Hình !II.16. Sơ đồ phân ứng không có građien bằng cách 
khuấy lý tưởng, cánh khuấy là lưới đựng xúc tác 


1- Lưới đựng xúc tác (ví dụ: Xúc tác niken được dựng trong rọ lưới niken); 
2- Động cơ khuấy; 3- Dung dịch pha lỗng (ví dụ benzen) ; +- Khi vào 
(vi dụH, vào để hydo hoá benzen); 5- Ống tháo sản phẩm 


173 


Nếu hỗn hợp là khí ta có thể thực hiện trên sơ đồ ở hình (II.17). Xúc tác 
nằm yên tạo thành hình trụ, khí cho vào giữa và nhờ cánh khuấy tạo thành dòng 
khuấy lý tưởng qua lớp xúc tác. 


CẬP NHIỆT BIỆNXÚCIÁC — ; CỈPNHỆTBỆNKHÍ 
` /_ TNMHẤY 
—Í  Í Kạdo - TRANHMẾTR 









2 


vi SÀÌ  BÉNTRONG THIẾT, 


77/777 
⁄⁄ 


tố 
2z 
































NN _VÂCHNGĂN 














Hình III.17. Sơ đồ phản ứng không gradien chất phân ứng 
là hỗn hợp khi được khuấy lý tưởng. 


1IL3.3.4. Phương pháp uì lượng 


1. Nguyên tắc phương pháp vi lượng 


Phương pháp này có thể gọi là phương pháp vi lượng, phương pháp sắc ký 
hay phương pháp xung, rất thích hợp để tìm loại xúc tác mới cho một phản ứng 
đề ra. 


Nguyên tắc: Dùng cột phản ứng với đường kính bé (2 - 4 mm) chứa một vi 
lượng xúc tác nằm yên (1 - 2 mg), từng thời điểm ta sẽ bơm (với động tác xung) 
một vi lượng chất phản ứng (khoảng 1 — 10 tư). 


174 


Giữa lượng xúc tác và lượng xung mỗi lần chất phản ứng tính toán để chất 
phản ứng vừa hấp phụ một lần lên khối xúc tác. Nếu lượng xúc tác quá nhiều so 
với một lượng xung chất phản ứng, chất phản ứng hấp phụ nhiều lên trên khối xúc 
tác thì ta trở lại phương pháp dòng. 


2. Sơ đồ nguyên tắc của phương pháp 


Thiết bị phản ứng là ống thạch anh (hoặc thép không rỉ) được đặt trong lò 
nung. Lò nung có nhiệm vụ nâng nhiệt độ ống phản ứng lên nhiệt độ cần thiết và 
giữ nhiệt độ không đổi (trong khoảng nhiệt độ cho phép 7 + A7). 










































Khí [ : z 3 
(H„N„ —— == _ = ÊEE 
C lIE= 
An Si | Z= ' PAAVVWWWVVVVVN Di "4 Ï 
“ # H kệ 
Ứ/ TP 1 s-+10 tốt | 
22 [UVWWVWNMMVMMR— ~ | . 
⁄⁄ 
⁄2 
J 





==i lý 
\@c “Sử 


N 
SN 
SN 


—TTRRNNTLT TT, 
k ` 
\ N 
¬ xxx 
Rššššä 
là 
lx bị | 


SN 





NN 
X 


NNN 
` 


H 
\ /} 
Ne⁄ 





Z2 

⁄ 
⁄ ⁄ 
HĐ 





Hình III.18. Sơ đồ phần ứng theo phương pháp vi lượng 


1- Điểm để bơm chất phần ứng vào (bằng cao su); 2- Ống phần ứng 
hình chữ U ; 3- Lò nung để cấp nhiệt cho ống phần ứng ; 4- Lớp xúc tác ; 
3- Lớp đệm thạch anh ; 6- Bình ngưng tụ sân phẩm ; 7- Bình đựng N; lông ; 
9- Máy tự ghi ; 8- Bộ phận đetectơ ; 8a- Nhánh so sánh ; 8b- Nhánh đo 


Chất khí mang có thể dùng N;, Ar, H; (tuỳ điều kiện phản ứng). Ví dụ phản 
ứng hydro hoá: ta dùng khí mang là H;, để vừa là khí mang vừa là khí phản ứng) 
đi qua bộ phận làm sạch và đo tốc độ dòng chia làm hai đường, một đường đi qua 
nhánh đetectơ so sánh 8z, một đường đi qua liên tục vào thiết bị phản ứng 2 trong 
chứa lớp xúc tác 4 và hai lớp đệm thạch anh 5, thiết bị phản ứng được lò 3 cung 
cấp nhiệt. Khí mang sau khi đi qua thiết bị phản ứng và sau đó được vào bình 
ngưng tụ sản phẩm 6 được làm lạnh trong bình đựng azot lỏng 7. Sau đó đi vào 
nhánh đetectơ đo ổ và được truyền tín hiệu vào máy tự ghi sắc ký 9. 


Khi đã ổn định dòng khí mang, ta bơm một lượng chất phản ứng (1 — 10 _) 
vào thiết bị phản ứng qua bộ phận 7. Dòng khí mang cùng lượng chất phần ứng đi 
qua lớp xúc tác và tạo thành sản phẩm (ví dụ phản ứng cracking cumen - tạo 


175 


thành benzen và propylen). Tất cả sản phẩm được ngưng tụ trong bình ngưng 6. 
Sau một thời gian nhất định để cho ngưng tụ hết sản phẩm (khoảng 30 phút), ta 
tháo bình làm lạnh ra khi đó bình ngưng tụ được nâng nhiệt độ, nên sản phẩm 
được hoá hơi, cùng với khí mang qua nhánh đetectơ đo 8b và cho tín hiệu được 
ghi nhận vào máy tự ghi 9. 


3. Phương trình động học rút ra từ phương pháp vì lượng 


Phương trình động học theo phương pháp này có dạng: 


xÍ y) e4 =l52)+ xi5 ).. x) W„=0 (H59) 


c- nông độ chất phản ứng trong dòng khí mang ; 

- mặt cắt của cột phần ứng (cm?) ; 

+- khoảng cách từ điểm bơm chất phản ứng đến bể mặt xúc tác (cm) ; 

c;- lượng chất bị hấp thụ ; 

w„ - tốc độ thể tích ; 

w„ - tốc độ của phản ứng xúc tác. 

Roginski và cộng sự đầu tiên đặt cơ sở cho lý luận về phương pháp vi lượng 
xúc tác, đã dưa ra được phương trình động học đơn giản để tính tốc độ phản ứng: 

xmV 


tb 
Và- xt 





=kr.Ch I.60) 


trong đó: W„ - tốc độ trung bình của phản ứng ; 
x - độ chuyển hoá (?%); 
?m - lượng chất phản ứng cho vào ; 
V„ - thể tích khí mang ; 
k - hằng số vận tốc ; 
V„„ - thể tích của mẫu cho vào ; 
r - hằng số Henry ; 
n - bậc phản ứng; 
€„ - nồng độ trung bình của chất phân ứng trong hỗn hợp : 


C„=+”— đII61) 
SP: 


= 


176 


¡- chiều dài sắc ký hấp phụ của vi lượng chất phản ứng, xảy ra ba trường 
hợp tuỳ thuộc động tác bơm (xung) ; 


- tốc độ bơm ; M⁄ - khối lượng chất phản ứng. 
1. Nếu bơm không dứt khoát nhanh ta được hình III .I8a khi đó 1 = 0; 
2. Nếu bơm nhanh vừa ta có hình IIH.18b ; 


3. Tốt nhất bơm dứt điểm nhanh ta được hình III.18c. Khi đó lượng chất 
phản ứng sẽ hấp phụ một lần đồng đều lên khối xúc tác (vì vậy ta gọi 
phương pháp này là phương pháp sắc ký). 


..“..“ 





©) 


b) 
⁄⁄⁄ Khối xúc tác Ñyy Lượng chất lỏng bơm vào 


Hình III.18. Các dạng biểu diễn sự hấp phụ chất phản ứng lên khối xúc tác 


4. Những tt khuyết điểm rút ra từ phương pháp vì lượng 


- Phương pháp vi lượng là phương pháp để tìm loại xúc tác mới 
nhanh nhất và ít tốn kém nhất, đặc biết đối với xúc tác kim loại 
quý (Pt, Pd, Rh...). 


-_ Lượng xúc tác dùng mỗi lần thí nghiệm rất nhỏ và lượng các chất phản 
ứng cũng rất ít. 

- Phương pháp chỉ để nghiên cứu trong phòng thí nghiệm không thể áp 
dụng vào công nghệ được. 


-_ Phương trình động học rút ra từ phương pháp vi lượng là phương trình vi 
phân cho số liệu chính xác. 


-- Thiết bị đơn giản. 


177 


Chương 4 
QUÁ TRÌNH HẤP PHỤ VÀ KHUẾCH TÁN TRONG 
PHẢN ỨNG XÚC TÁC DỊ THỂ 





Xúc tác dị thể thường là chất rắn có mao quản, hoặc kim loại được mang 
trên chất mang có bề mặt riêng lớn. Hai quá trình hấp phụ và khuếch tán trong 
xúc tác dị thể đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng lớn đến vận tốc phản ứng. Vì 
vậy chương IV đề cập đến hai vấn đề : hấp phụ và khuếch tán. 


A- HẤP PHỤ 


Khái niệm: Các vật rắn (xúc tác đị thể) đều có khả năng kéo về mình một 
lượng khí, hơi và lỏng, hay nói cách khác sự tăng nồng độ khí, hơi, lỏng trên bề 
mặt rắn ta gọi là quá trình hấp phụ. Khi xảy ra hiện tượng hấp phụ sẽ toả ra một 
lượng nhiệt gọi là nhiệt hấp phụ (4 hoặc g, kcal/mol). Bề mặt chất rắn càng lớn sự 
hấp phụ càng tăng và nhiệt hấp phụ toả ra càng lớn. 


Quá trình hấp phụ được chia thành hai loại: hấp phụ vật lý và hấp phụ 
hoá học. 


IV.1. PHÂN BIỆT GIỮA HẤP PHỤ VẬT LÝ VÀ HẤP PHỤ HOÁ HỌC 


Để phân biệt giữa hấp phụ vật lý và hấp phụ hoá học ta đề ra các tiêu chí sau 
(nhưng các tiêu chí này cũng không thể phân biệt rạch ròi giữa hai hiện tượng đó). 
1V.1.1. Nhiệt hấp phụ 


Hấp phụ vật lý và hấp phụ hoá học đều toả nhiệt. Theo phương trình nhiệt 
động học: 


Am =AH-TAS (IV.1) 


179 


Tức là quá trình hấp phụ sẽ làm giảm năng lượng tự do bề mặt (AG, „) một 
giá trị thay đổi là entropy (4S). Để cho quá trình hấp phụ được tiến hành thì 
AG,„ < 0, nên vế bên phải (4# - TS) < 0, mà trong đó ta có 4S giảm, vì vậy 
ÁS < 0 do đó A#1 < 0, nghĩa là phản ứng toả nhiệt. Tuy nhiên sự toả nhiệt không 
giống nhau. 

Nhiệt toả ra đo hấp phụ vật lý nhỏ khoảng từ Ø — 5 kcal/mol. 

Nhiệt toả ra do hấp phụ hoá học khá lớn khoảng từ 10 đến hàng trăm 
kcal/mol (tương đương nhiệt phản ứng). 

Nhiệt hấp phụ vật lý tương đương với nhiệt hoá lỏng của chất bị hấp phụ. 

Atkins [1 đã thống kê entanpy hấp phụ vật lý và hoá học của một số chất bị 
hấp phụ và chất hấp phụ, được cho ở bằng IV.I. 


Bảng IV.1. Entanpy hấp phụ vật lý (a) và hấp phụ hoá học (b) 























Chất bị hấp phụ |_ AH, Œ&J/mol AH, (KJ/mol 
¡ hấp phụ |_ AH, (&J/mol) Em ; &J/mol) 
CH¿ -21 Crˆ| Fe Ni 
H; -84 C;H, -427 |-285|  - 
H,O -59 co - |-192| - 
cạH, 21 Hạ -188 | -134 | -125 
NHạ -  |-188 | -155 

a) b) 


Entanpy hấp phụ là hiệu ứng nhiệt toả ra khi một mol chất bị hấp phụ được 
chuyển từ trạng thái khí sang trạng thái hấp phụ. Nhưng đối với phân tử bị hấp 
phụ bị phân ly ra nhiều nguyên tử thì nhiệt hấp phụ có thể tính toán theo công 
thức (ví dụ chất hấp phụ bị phân ly thành hai nguyên tử như H;ạ + 2Me = 2MeH): 


QimÂnm = méØ- n.D (V.2) 
@- nhiệt liên kết tạo thành; 
D — nhiệt liên kết phân huỷ; 
m, n — số liên kết tạo thành và phân huỷ. 
Nhiệt hấp phụ —4/(4),m đặc trưng cho sự hình thành lớp hấp phụ bề mặt và 


được xác định bằng phương pháp dùng calorimet, hoặc dùng phương pháp khử 
hấp phụ nhiệt. 


180 


Từ phương trình (IV.2) ta có thể thấy nhiệt hấp phụ hoá học có thể rất nhỏ 
khi .ø ~n.D. 


IV.1.2. Lực hấp phụ 
IV.1.9.1. Hấp phụ oật lý 


Hấp phụ vật lý đo lực van der Waals gây ra gềm các lực: 
-_ Tương tác phân tử (lực cảm ứng, lực định hướng, lực phân tán...) 
- _ Lực tương tác tĩnh diện. 


Trong một hệ hấp phụ khi ở trạng thái cân bằng các phân tử tham gia tương 
tác có tổng mức năng lượng thấp nhất. 


Năng lượng tương tác hút, đẩy được mô tả qua phương trình thế năng 
Lennard — Jones: 


E„=-A3;"+ A879 + E, V.3) 
trong đó: — „„— trạng thái năng lượng khi cân bằng; 
A — hằng số đặc trưng cho lực hút; 
B ~ hằng số đặc trưng cho lực đẩy; 
r, — khoảng cách giữa các phân tử bị hấp phụ; 
E;—~ các dạng năng lượng khác. 
IV.1.9.9. Hấp phụ hoá học 
Bê mặt vật rắn không bao giờ bằng phẳng lý tưởng mà có các vết nứt gãy, 


hoặc tạo ra các bước nhảy hoặc chỗ lồi lõm (hình TV.2). Taylor (1925) đã đưa ra 
hình ảnh của bề mặt tỉnh thể niken (hình IV.1). 


1ú) Chỗ lõm 
. NỈ Bước nhảy 
| |@ 1 @ 
cT Me hước nại lan 
—Ni— R= iI—NÑi— 
| | 4) | 
— Ni—NiI— Ni— Ni— 
Ï ] Ì 
Hình I V. 1. Bề mặt tinh thể niken Hình IV.2. Bề mặt của vật rắn 


181 


Tạo ra các hoá trị tự do trên bề mặt của vật rắn do cấu tạo cơ học, hoặc do 
gia công hoá học. Tất cả các hiện tượng trên làm cho bề mặt vật rắn có hoá trị tự 
đo. Các hoá trị tự do có thể liên kết với phân tử bị hấp phụ. Còn những nguyên tử 
không nằm ở chổ nứt gãy hoặc lồi lõm thì nó vẫn có hoá trị tự do, vì nó không có 
số nguyên tử đầy đủ nằm xung quanh, như bên trong tỉnh thể, do đó số phối trí 
của nguyên tử nhỏ hơn (hình IV.3). 





a- nguyên tử trên bề mặt có 5 mối nối với nguyên tử bên cạnh. 
b- nguyên tử có 8 mối nối với 8 nguyên tử bên cạnh 


Hình IV.3. Minh hoạ về sự không cân bằng lực ở các nguyên tử chất rắn kim koại 
Như vậy nguyên tử a còn có những mối nối tự do và có thể kết hợp với các 
phân tử bị hấp phụ, còn nguyên tử b đã bão hoà. 


Đối với những vật rắn là oxit kim loại (vật rắn ion) ta cũng có bức tranh 
tương tự ( hình IV.4 ). 





a- nguyên tử kim loại trên bề mặt gắn với 3 nguyên tử oxy cho ta 3 mối 
nối, như vậy còn †1 liên kết tự do tạo ra năng lượng tự do bề mặt; 
b- nguyên tử kim loại nằm trong tính thể có 4 liên kết, như vậy đã bão hoà 
Hình IV.4. Minh hoạ về sự không cân bằng lực ở nguyên tử trên 
bề mặt chất rắn oxít 


182 


Trên bề mặt vật rắn ion, đặc biệt khi hấp phụ các phân tử bị phân cực sẽ bị 
hấp phụ mạnh. 


Vì vậy trong hấp phụ hoá học lực tương tác giữa chất hấp phụ và chất bị hấp 
phụ là lực tương tác hoá học. Lực tương tác hoá học trong hấp phụ hoá học bền 
vững hơn rất nhiều so với hấp phụ vật lý. Cấu trúc điện tử của phân tử bị hấp phụ 
biến đổi sâu do liền kết hoá học hình thành. 


TY.1.3. Sự chọn lọc của quá trình hấp phụ 


Hấp phụ vật lý không có sự chọn lọc, bất kỳ vật rắn nào cũng có khả năng 
kéo về mình một lượng khí hoặc hơi, đó là hiện tượng hấp phụ vật lý. 


Hấp phụ hoá học có độ chọn lọc cao. 


Không phải các hệ hấp phụ vật lý đều có khả năng chuyển sang hấp phụ hoá 
học, mà chỉ có hệ nào có đủ năng lượng mới có thể chuyển từ hấp phụ vật lý sang 
hấp phụ hoá học. 


IV.1.4. Số lượng chất bị hấp phụ 


Hấp phụ vật lý thường xảy ra đa lớp, nhất là khi áp suất cân bằng gần với áp 
suất bão hoà (P/P, “ 7). Khi xuất hiện lớp ngưng tụ thì quá trình hấp phụ vật lý 
kết thúc, còn hấp phụ hoá học chỉ có thể xây ra đơn lớp. Nhưng có nhiều trường 
hợp đơn lớp cũng xảy ra với hấp phụ vật lý, điều đó phụ thuộc vào bản chất hệ 
hấp phụ (Chất hấp phụ và chất bị hấp phụ) được thể hiện trên hình (IV.5). 


Khi áp suất P còn nhỏ (P/P, 0,1) xảy ra hiện tượng hấp phụ đơn lớp. Khi 
áp suất tăng lên sẽ xảy ra hấp phụ đa lớp. 


E„.K.P 


Œ~zJts(c-)z 


V= 


Thể tích chất bị hấp phụ, e#!⁄2 





0,1 Áp suất PP, 
Hình IV.5. Sự phụ thuộc lượng chất bị hấp phụ với P/P, 


183 


IV.1.5. Tốc độ hấp phụ 


Như trên đã biết, năng lượng hấp phụ vật lý rất nhỏ (ÓO + 5 kcal/mol) vì vậy 
tốc độ hấp phụ vật lý thường rất nhanh. Còn năng lượng hấp phụ hoá học khá lớn, 
từ 10 kcal/mol trở lên vì vậy tốc độ hấp phụ hoá học thường xảy ra chậm. 


Tốc độ của quá trình hấp phụ hoá học được xác định theo phương trình : 
Ki, = k„Z.eP (V4) 
trong đó: k, „„ ~ hằng số tốc độ hấp phụ hoá học; 
k¿ ~ hệ số đặc trưng cho xác suất hình học; 
E, - năng lượng hoạt hoá; 
Z — số va chạm của phân tử bị hấp phụ trền một đơn vị bể mặt, trong một 
đơn vị thời gian (Z tỷ lệ với áp suất). 
Phương trình (IV.4) giống phương trình diễn tả tốc độ phản ứng hoá học dựa 
trên thuyết va chạm. 
Thông thường k„ nhỏ hơn 10 với bề mặt sạch và áp suất thấp. 
Z thường lớn hơn I0°cm'”s! ở điều kiện bình thường do đó số va chạm 
hiệu quả trong một đơn vị thời gian rất cao. 
Nếu quá trình tiến hành với năng lượng hoạt hoá £ thấp thì thời gian lớp phủ 
đầy bề mặt đã hoàn thành trong 1 phần giây. 


Tuy nhiên khi xét về tốc độ hấp phụ cần chú ý đến ảnh hưởng của tốc độ 
khuếch tán, nhất là đối với vật liệu có mao quản, vì trong mao quản tốc độ 
khuếch tán có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình hấp phụ. 


IV.1.6. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên quá trình hấp phụ 
Ta cho chất A hấp phụ lên bể mặt xúc tác K, cơ chế phản ứng có thể biểu 
diễn: 
A+~K->A(K) 
Theo định luật tác dụng khối lượng, hằng số cân bằng của quá trình là b có 
thể biểu diễn như sau: 
= [A(K) (V.5) 
[Al(K] 


(A(K)]- nồng độ hợp chất trung gian của chất A và xúc tác K, hay là phần 
bề mặt bị chiếm bởi chất A; 


184 


[K] - nồng độ vị trí tự đo còn lại tại thời điểm z của xúc tác. 
Vì vậy ta có: 
(A(ŒÐ]+[K]= 1 
[A] - nồng độ chất A tại thời điểm r. 
Nếu xét khí A hấp phụ trên bề mặt rắn K thì nồng độ chất [A] = pa (áp suất 
riêng phần của chất A), khi đó phương trình IV.5 có thể biểu điễn: 
„_ |AŒ] 
[Al.p. 
Khi bề mặt bị chiếm một nửa có nghĩa là [A(K)] = [A], khi đó ta có: 


"- 
_„m 


qv.6) 


b 


Từ đó ta có thể định nghĩa: Hằng số cân bằng hấp phụ bằng nghịch đảo của 
áp suất riêng phần của chất A tại thời điểm bề mặt bị chiếm một nửa. 
Theo nhiệt động học đại lượng b hằng số cân bằng phụ thuộc vào sự thay 
đổi năng lượng tự do bề mặt theo công thức: 
4G, = - RTinb 
Thay vào phương trình (IV. l) ta có : 
- RTinb = AH - TAS; V8) 
Rút ra : 





° qV.9) 





Au _A, _AH 
b=c?#œ*“Ẻ =A ° IV.IO0 
che su| K ( ) 


AS 
A=expl —° 
In) 


Theo nhiệt động học thì -.4H; = ¿ (nhiệt hấp phụ), vì vậy: 


trong đó: 


b= Aeul E-] V.II) 


Có nghĩa rằng khi 7 tăng (nhiệt độ tăng) thì quá trình hấp phụ sẽ giảm. 


185 


1 + 
Đại lượng nghịch đảo của hằng số cân bằng là to b`,Vậy: 
b=B,evt V.12) 


ÂN 
Đ =.€ 
b“là hằng số cân bằng nhả hấp phụ. 
Có nghĩa khi nhiệt độ tăng thì quá trình nhả hấp phụ tăng. 


Ví dụ O; hấp phụ trên Pt và H; hấp phụ trên Cu, ta có hai đường biểu diễn ở 
hình IV.6. 


Lượng O//Pt ˆ 


Lượng Hz/Cu 





se 3 Xe 
Z j 
+“ ị 


-100% ŒC 100C 7C 10K 100K 200K T) 
a) b) 





Hình IV.6. Hấp phụ O, trên PI (a) và hấp phụ H/Cu (b) 
| - Biểu diễn hấp phụ vật lý; II - Hấp phụ hoá học; 
III— Sự chuyển từ hấp phụ lý học sang hoá học. 

Như vậy ta thấy nếu nhiệt độ tăng cả hai quá trình hấp phụ vật lý và hấp phụ 
hoá học đều giảm. 

Nhưng có một điểm khác đó là hấp phụ vật lý tiến hành ở nhiệt độ thấp 
(-193°C-25°C). Trái lại hấp phụ hoá học tiến hành ở nhiệt độ cao hơn 
(35-400°C). Nhiệt độ tối ưu của quá trình hấp phụ hoá học phụ thuộc vào cặp 
chất hấp phụ và chất bị hấp phụ. Ví dụ như đối với Oz/Pt nhiệt độ hấp phụ hoá 
học tối ưu là 100C, còn với cặp H„/Pt nhiệt độ hấp phụ hoá học tối ưu là 200K. 


IV.1.7. Trạng thái chất bị hấp phụ 
1, Hấp phụ uộật lý 


Quá trình hấp phụ vật lý không làm thay đổi trạng thái chất bị hấp phụ, có 
nghĩa là nó vẫn giữ nguyên trạng thái hoá học ban đầu của nó. 


186 


ø. Hấp phụ hoá học 


Quá trình hấp phụ hoá học xảy ra làm thay đổi trạng thái ban đầu của chất 
bị hấp phụ. Thay đổi trạng thái có thể chia làm hai hiện tượng: 


a) Chất bị hấp phụ có thể bị phân ly trên bề mặt chất bị hấp phụ 
Ví dụ: 
- Hấp phụ H; trên kim loại, ta có: 
Hạ + 2Me -> 2McH qV.13) 
- Hấp phụ cacbua hydro, ví dụ: hấp phụ n-parafin trên kim loại ta có: 
C;Hạ„,› + Me —> C,H„,,,Me + MeH qV.14) 
Khi số ø càng nhỏ thì độ phân ly ở nhiệt độ càng cao. Ví dụ như khi hấp phụ 
CH.: 
CH¿ạ + 2Me —> CHMe + MeH qV.15) 
ở nhiệt độ 800 — 900°C metan mới bị hấp phụ phân ly. 
Khi đó nhiệt hấp phụ ¿ (9) có thể tính theo công thức IV .2. 
Nếu chất hấp phụ là O; thì sẽ xây ra hai trường hợp. Tuỳ thuộc vào số điện 
tử tự đo của bề mặt trao đổi với O;: 


O;+2£ > 20" qVv.16) 


O„+ le 20; (V.1?) 
b) Chất bị hấp phụ không bị phân ly 


Đó là trường hợp chất bị hấp phụ có các electron x hoặc các cặp electron 
đơn độc, chúng không bị phân ly trong hấp phụ hoá học vì có sự lai hoá của quỹ 
đạo phân tử và hoá trị tự đo. 


Ví dụ: etylen (C;H,) hấp phụ trên kim loại: 
ŒH¿ + 2Me -> HạC-—CH; (V.18) 
MẸ Mc 
ở đây nguyên tử cacbon đã bị biến đổi từ s” sang sp` đối với etyl. 
Còn trường hợp axetylen (C;H;}: 
C;Hạ + 2Me > H.C=C-H (V.19) 
te ch 


187 


ở đây nguyên tử cacbon chuyển từ sp sang spi. 


Còn phân tử benzen có hoá trị đồng đều ở cả 6 nguyên tử cacbon vì vậy 
benzcn hấp phụ toàn bộ phân tử lên bề mặt. 





Mạng lưới tỉnh thể chất hấp phụ — Hấp phụ phân từ benzen trên 6 tâm hoại động 

Benzen có các electron 7 tương tác với các hoá trị tự đo tương ứng. 

Phân tử CO hấp phụ trên kim loại thường được lấy làm thí nghiệm nghiên 
cứu về hấp phụ. Hấp phụ CO trên kim loại sẽ có nhiều đạng trong đó có hai dạng 
được nghiên cứu là dạng thẳng đứng và dạng cầu. 

Dạng thẳng đứng nhờ sự tương tác của các clectron z với các hoá trị tự do (dạng 
8). Dạng câu nối do sự lai hoá và tương tác với hoá trị tự do của hai nguyên tử kim loại 
(dạng b). 


O O 
ll | 
C C 
' HN, (IV.20) 
M Mc Ne 

(dạng a) (dạng b) 


Nhưng nếu hấp phụ ở nhiệt độ cao trên hầu hết các kim loại CO có thể bị 
phân thành C và O. 

Để phân biệt các dạng hấp phụ của CO trên kim loại ta dùng phương pháp 
hồng ngoại để nghiên cứu. Ở hai dạng a) và b) trên phổ hồng ngoại cho ta tần số 
dao động của C = O khác nhau (bảng IV.2). 


188 


Bảng IV.2. Các tần số dao động khi hấp phụ CO trên các kim loại 
































Kim loại Chất mang Tần số hấp thụ, cm1 Dạng liên kết 
2075 Pt- C=O 
SiO, 2050 P— 
CO 
Ptz 
1900 Pd- C=O 
Pd SiO, 1830 Pd¬s 
C=O 
Pdx~ 
ị 2030 Ni- CO 
Ni SIO, 1905 Ni. 
Ni £s0 








Nitơ hấp phụ trên bề mặt kim loại nhưng không bền, thường xảy ra dạng 
hấp phụ vật lý, phân tử N; không bị phân ly. Tuy nhiên đối với kim loại mạnh (W, 
Mo, Zr, Fe... ) N; cũng bị phân ly thành mrrit kim loại. Các dạng hấp phụ N„/Me 


như sau: 


N 
ll 


ì 
Me 


qv.2U 


RÌE) Ni 
Me 


Hydro hấp phụ dễ bị phân ly trên hầu hết các kim loại, nhưng cũng có ba 


dạng được tìm thấy: 


H—H H-~-H 
| Ẫ / N qV.22) 
Me Me—M : 
Me - Me Đế bcc 
Phân ly hoàn toàn Dạng nằm ngang Dạng cầu 


Oxy hấp phụ trên bề mặt kim loại có thể bị phân ly (như đã nói ở trên) cũng 
có thể không bị phân ly và chia làm nhiều dạng: 


Ọ 


Ọ 
Me 


O 
ọ—o | 
H ¡ ' S (IV.23) 


189 


Các chất hấp phụ có phân tử phức tạp thì các nhóm chức sẽ bị hấp phụ lên 
bề mặt xúc tác, còn các nhóm khác có thể ở ngoài bề mặt. 


Ví dụ: nhóm chức của rượu tuỳ thuộc vào chất hấp phụ có các dạng hấp phụ 
khác nhau. 


Nếu CH;CH;OH hấp phụ trên Al,O, thì ta có: 
- 1 


Haộ: _ H ———> CH,=CH, + HO qV-24 
Me Me 


H OH 


Nếu CHCH;OH hấp phụ trên đồng (Cu): 
CH; 


N Ị 
Ọ ——>y CH,CHO+H,  (1V-25) 
he |Me 
H : 


IV.1.8. Đường biểu diễn thế năng cửa sự hấp phụ 


Xét một phân tử A; hấp phụ bị phân ly. Ví dụ: trường hợp hấp phụ H; 
trên niken. Đó là trường hợp rất điển hình của hấp phụ hoá học trên kim loại bị 
phân ly. 

Khi phân tử H; còn xa bể mặt ta quy ước thế năng của H; bằng 0. 

Trường hợp hấp phụ lý học: Phân tử H; tiến đến gần bề mặt niken; phân 
tử H; bị hấp phụ vật lý. Năng lượng H; biến đổi theo đường cong P trên hình 
1V.7. Vì quá trình hấp phụ toả nhiệt nên thế năng của hệ giảm. Vị trí cực tiểu 
của đường cong thế năng tương ứng với hấp phụ vật lý còn cách tâm nguyên tử 
Ni một khoảng í, (hình IV.7). Sau đó H; bị lực đẩy của niken làm cho thế năng 
tăng lên. 

lạ = rự, + Tym † Tu 
trong đó: r„ — khoảng cách van der Waals: 
?, = 0,125 + 0,08 + 0,035 = 0,24 nm qV.26) 


r — bán kính của nguyên tử. 


190 


Đường C (hình IV.17) biểu diễn sự biến đổi thế năng trong hấp phụ hoá học 

ứng với quá trình: 
2NI + H; — 2NIH qV.27) 

Trước hết phân tử H; bị phân ly thành hai nguyên tử H, vì được cung cấp 
một năng lượng ?¡;„ (434 kJ). Sau đó nguyên tử H tiến gần bể mặt niken. Quá 
trình hấp phụ hoá học xảy ra tương ứng với sự giảm thế năng của nguyên tử H. 
Tại vị trí cực tiểu của đường C, một liên kết hoá học Ni-H được hình thành. Vị trí 
cực tiểu còn cách tâm niken với khoảng cách Í;: 

ly = rụị + rụ = 0,125 + 0,035 = 0,16 nm (IV.28) 

Entanpy hấp phụ hoá học AH,„ = -125 kJ/mol. 

Từ hai đường biểu diễn C và P, thấy rằng một phân tử H; muốn biến đổi từ 
hấp phụ lý học sang hấp phụ hoá học với niken cần vượt qua một năng lượng # 
(điểm gặp nhau của hai đường), E¿- luôn nhỏ hơn Đị.¡ chứng tô rằng khi một 
phân tử bị hấp phụ bị phân ly ta thấy hấp phụ lý học đã tạo điều kiện cho hấp phụ 
hoá học với một năng lượng E = Ðạ,„ — E,. Có hai trường hợp xảy ra: 

-_ Trường hợp điểm gặp của hai đường C và P ở trên đường nằm ngang: Ta 
có E, là trường hợp hoạt động. 

-_ Trường hợp điểm gặp của hai đường C và P ở dưới đường nằm ngang 
(-É,), là trường hợp không hoạt động tức là không thể chuyển từ hấp 
phụ vật lý sang hấp phụ hoá học (hình IV.7a, b). 

Quá trình hấp phụ, thế năng thay đổi còn phụ thuộc vào chất hấp phụ (thể 
hiện trên hình IV.7c). 

Thế năng Thế năng 





Hình IV.7. Đường biểu diễn thế năng hấp phụ vật lý và 
hấp phụ hoá học của H, trên Ni 
8) trường hợp hoạt động chuyển từ hấp phụ vật lý sang hấp phụ hoá học ; 
b) trường hợp không hoạt động 


191 











+ 


ị 
NO You 226:Kcal/mol 


i 
l 
Ehogthoá l 
ì 





Ï 


5Skcal/modl | \  /j ———— T“~-^------------------Ÿ-~____.. 


Hình IV-7c.Sự biến đổi thế năng hấp phụ của N, 


a- Hấp phụ hoá học; b- Hấp phụ vật lý N„Fe(100); 
c- Hấp phụ vật lý NyK/Fe(100). 


Như vậy hấp phụ vật lý đã đưa phân tử H; tiến gần đến bể mặt niken mà 
không đòi hỏi cung cấp năng lượng nhiều và sau đó có sự chuyển dịch từ hấp phụ 


vật lý sang hấp phụ hoá học thông qua một trạng thái trung gian chuyển tiếp, như 
minh hoa ở hình IV.8. 


Chất bị hấp phụ 


€%Ò Các mối nối bề mặt chưa 
I „Z bãohòa 


Các mối nối hoá học đã bão hoà của 


những nguyên tử trong lòng tỉnh thể 
——.@X<`. 
cGœxx<c#m —— CO 


Hình IV.8. Trạng thái hấp phụ vật lý chuyển sang hấp phụ hoá học 


192 


IV.1.9. Khảo sát quá trình hấp phụ trên kim loại 


Như ta đã xét ở phần trên, trên bề mặt kim loại có nàng lượng tự do vì vậy 
dễ dàng hấp phụ các chất khi tiếp xúc với bề mặt. Tuy nhiên sự hấp phụ của các 
kim loại không đồng đều. Kim loại thuộc nhóm kim loại chuyển tiếp hay còn 
gọi là kim loại chứa vòng điện tử đ có độ hấp phụ mạnh hơn các kim loại thuộc 
nhóm khác. 


Để hiểu rõ vấn đề hấp phụ có liên quan đến cấu trúc kim loại, ta thấy rằng 
kim loại chuyển tiếp có vòng điện tử d ngoài cùng chưa cặp đôi nên chúng thể 
hiện khả năng hấp phụ hoá học mạnh. Còn kim loại không có vòng điện tử đ mà 
có vòng điện tử s hoặc p thì ít có khả năng hấp phụ. 


Vòng điện tử ¿ có mức năng lượng sắp xếp lớn hơn năng lượng sắp xếp 
vòng s ở vòng ngoài, vì vậy điện tử có thể nhảy từ đ sang s hoặc từ s sang đ. 


Năng lượng: „> E4; Ea > Ea, ; Ezu 3 ky. 
Ví dụ sắt Fe ở trạng thái bình thường: 
1s2, 2s”, 2p, 3s2, 3p, 3d, 4s” 
nếu có một năng lượng nhỏ cung cấp cho, nó có thể ở dạng khác: 
ls2, 2š”, 2p5, 3s2, 3p, 34”, 4s" 
Điều này được thể hiện trên hình [V.9. 


ái |] ——* hư LÍ 


a- Trạng thái bình thường (3# 4s) b- Trạng thái hoạt động (3đ”4s') 
Hình IV.9. Cách sắp xếp vòng điện tử của kim loại chuyển tiếp Fe 


Như vậy nguyên tử Fe ở trạng thái b) có hai khung điện tử lẻ dễ đàng liên 
kết với phân tử bị hấp phụ. 


Khi nghiên cứu mối liên hệ giữa khả năng hấp phụ và hoạt tính xúc tác các 
nhà nghiên cứu đã xây dựng đường cong volcano cho một số phản ứng. 


193 


Khi khảo sát một phản ứng đơn phân tử, ta nhận thấy rằng khi kim loại đó 
hấp phụ yếu thì độ hoạt động cũng không cao. Và ta thấy các kim loại thuộc dãy 
hấp phụ yếu thì hoạt tính xúc tác tỷ lệ thuận với độ hấp phụ. Nhưng trái lại một 
kim loại hấp phụ mạnh thì độ hoạt tính xúc tác tỷ lệ nghịch với độ hấp phụ. Điều 
này ta có thể lý giải được rằng khi hấp phụ quá mạnh tạo thành liên kết bền vững 
giữa xúc tác và chất bị hấp phụ thì chất bị hấp phụ trở thành chất độc xúc tác (ví 
dụ hấp phụ H;S hoặc CI...). Vì ta thấy rằng một phân tử ở môi trường phản ứng 
không thể phản ứng với một phân tử bất động trên bề mặt. Ví dụ hấp phụ một 
chất A trên bề mặt một đấy kim loại, ta có thể thấy hai hình ảnh phụ thuộc được 
thể hiện trên hình IV.10. 














= 

E < 

S BS 

= sŠ 

Khô s 

vẽ “ 

„- = 

= 5 

nn =i 

Đ s. 

E= 

Š t 

a. 

Entanpy hấp phụ 
4) độ hấp phụ của chất A. b) hoạt tính của xúc tác 
Hình !V.10. 


Hình [V.10b có dạng đường cong ngọn núi lửa (volcano) cho nên ta có quy tắc 
volcano. Quy tắc volcano được các nhà nghiên cứu thiết lập cho nhiều hệ phản ứng. 

Ví dụ như phản ứng hydro hoá ctylen ta thấy ngoài sự phụ thuộc giữa hằng 
số tốc độ phản ứng với entanpy hấp phụ còn phụ thuộc vào khoảng cách giữa 
nguyên tử kim loại như trên hình IV.[ I. 

Phản ứng hydro hoá cũng có thể thể hiện quy tắc volcano theo nhóm kim 
loại trong bảng tuần hoàn, điều này được thể hiện trên hình IV.12. 

Đối với phản ứng hydro hoá etan xây ra khó khăn hơn phản ứng hydro hoá 
etylen vì phải làm đứt liên kết C-C trong phân tử etan, cho nên số nhóm kim loại 
tham gia vào phản ứng ít hơn. Chỉ có nhóm VH, VỊH và Ib (hình IV.13). 


194 

















- s 
: z 
= s 
° E 
$ ỹ 
k § 
lì 5 
m 8 
— an" + 
0,30 0.40 0.45 BH CIVạ 1b 
Khoảng cách Me - Me Nhóm nguyên tố 
Hình IV.11. Hằng số tốc độ phụ Hình IV.12. Quy tắc vocalno trong 
thuộc vào entanpy hấp phụ phần ứng hydro hoá elylen 
và khoảng cách Me-Me (o) kim loại chuyển tiếp dãy 1. 
(Œ) kìm loại chuyển tiếp dãy 2. 
(A) kim loại chuyển tiếp dãy 3 
L6 
R. 14 
B 
> l2 
S 
E 
> TÔ h À 4ˆ so 
sp O - Kim loại chuyển tiếp ? 
8 D - Kim loại chuyển tiếp 2 
A - Kim loại chuyển tiếp 3 
6 
SE! —n= nh ¬ =— 
VII VIHI, VIH; VIH; lb 


Hình VI.13. Quan hệ volcano trong phần ứng hydro phân elan 


Etan hấp phụ bị phân ly, do đó không thể cạnh tranh nổi sự hấp phụ hydro 
trên bẻ mặt xúc tác, nồng độ của etan hấp phụ trên bể mặt xúc tác rất nhỏ. Do đó 
tốc độ hydro hoá phân được quyết định bởi khả năng hấp phụ etan. Vì vậy các 
kim loại cơ sở (dãy kim loại chuyển tiếp 7) tốt hơn so với kim loại chuyển tiếp 
đấy 2 và 3, do đó hoạt tính xúc tác của kim loại đãy / cao hơn dãy 2 và ở. 

Còn đối với phản ứng tổng hợp amoniắc quy tác volcano khó thiết lập vì, 


các kim loại hấp phụ N¿ khá yếu, chỉ có nhóm VI là có hoạt tính đối với phản 
ứng tổng hợp NH; (hình IV. L4). 


kế A - Kim loại chuyển tiếp 3 
SH =1 - Kim loại chuyển tiếp 2 
Ễ © - Kim loại chuyển tiếp 7 
13 





TT ;= 
VII  VHI VI, VI, 


Hình IV.14. Quy tắc volcano trong phản ứng tổng hợp amoniac 


Từ hình IV.13 ta thấy đường cong thu được rất giống quan hệ trong phản 
ứng hydro hoá phân của etan, các kim loại nhóm VIII( có độ hoạt động cao nhất, 
vì các nguyên tử N; hấp phụ quá yếu trên các kim loại. 


Bây giờ ta xét một dãy chất bị hấp phụ trên các kim loại theo thứ tự sau : 
O; > C2H; > C;H, > CO > H; > CO, > N¿. 


Như vậy O; là chất bị hấp phụ mạnh nhất và cuối đãy là N;. Ta có thể sắp 
xếp theo bảng IV.3. 


Bảng IV.3. Khả năng hấp phụ hoá học của các khi trên các kim loại 





























_= Nhóm kim loại O, |C,H, | C,H, ° H;ạ l co, 

Cr, Mo, Fe, V, Ti * + + + + + 
B, Ni, Co + + + + + + 
B; Pd, Pt + + + + | + | - 
B; Mn, Cu + + + + |#d - 
c AI + + + 4b : _ 
D Li, Na, K + + ỳ v D F 
I Mg, Ag, Zn, Pb ki lu - ki | si lÉP „ 











Ghi chú: + Hấp phụ hoá học mạnh; + Hấp phụ hoá học vừa; 
- Không hấp phụ hoá học 


Từ bảng IV.3 ta có thể chọn một xúc tác cho một phản ứng nào đấy. Ví dụ 
như tìm xúc tác cho phản ứng Shift: 


CO + H;O = CO; +H, 


196 


Hoặc cho phản ứng hydro hoá C;H,, C;H;, CO ta có thể chọn kim loại thuộc 
nhóm A, B,, Bạ. Vì các kim loại thuộc nhóm đó có thể hấp phụ được cả Hạ, và cả 
Œ,H,, C;H;, CO. 


IV.1.10. Khảo sát hấp phụ hoá học trên xúc (ác oxit 
Cơ chế hấp phụ trên xúc tác oxit được thể hiện trên hình IV.15. Có thể cho 
ta ba dạng liên kết. 


Phân tử bị hấp phụ A ở xa bẻ mặt được khuếch tán đến bề mặt của oxit và bị 
hấp phụ hoá học. Ta sẽ có ba trường hợp xảy ra. 

Trường hợp a: Giữa chất bị hấp phụ và chất hấp phụ liên kết với nhau tạo 
thành liên kết có một electron chạy quanh do một bên góp vào, ta gọi là liên kết 
một electron. Loại liên kết này không bền vững nhưng đủ để tạo thành hợp chất 
trung gian và tiến hành phản ứng. 


@A 
| a) b) 


+ = 


' 
+1! 
1 

+ 


@® 
®© 
+@ @ 
© 
+ 
-+ '@® 
+@ 
.ợtr@ 


+ 
t 
+ 
+ 


Hình IV.15. Cơ chế hình thành liên kết 
trong hấp phụ hóa học trên xúc tác oxit 


Trường hợp b: Giữa chất hấp phụ và chất bị hấp phụ liên kết với nhau tạo 
thành liên kết có hai electron chạy quanh. Trường hợp b) chia thành hai trường 
hợp sau: 


~_ Hai electron chạy quanh do hai bên đóng góp vào, ta được liên kết đồng 
hoá trị, liên kết này khá bên vững. Đối với phản ứng hoá học liên kết 
này ít có khả năng phản ứng. 

-_ Hai electron do một bên đóng góp vào, ta gọi là liên kết ion. Liên kết 
này rất bền vững, không thể xảy ra phản ứng hoá học. Chất bị hấp phụ 
coi như chất độc. 


Các loại liên kết này hình thành phụ thuộc vào số electron tự do của bề mặt, 
hoặc do khuyết tật của bể mặt. Ba loại liên kết này có thể chuyển đổi lẫn nhau 
trong quá trình hấp phụ và phản ứng. 


197 


Chúng ta xét xác suất hình thành của các liên kết. 
Gọi Ñ¿ - số nguyên tử (phân tử) bị hấp phụ; 
N,- số nguyên tử (phân tử) bị hấp phụ ở trạng thái liên kết một electron; 
Ñ; - số nguyên tử (phân tử) bị hấp phụ ở trạng thái liên kết đồng hoá trị; 
N; - số nguyên tử (phân tử) bị hấp phụ ở trạng thái liên kết ion; 
?1,, ?7›, 11; - lần lượt là xác suất (phần) các nguyên tử (phân tử) nằm ở trạng 
thái liên kết: một electron, đồng hoá trị, ion. 


Tương ứng ta có: 
Ng=N,+N,+N, 
và nụ = NĂNG; Ty = NỤNGg, n= NỤN,; qv.30) 
Hoặc ta có thể gọi 7, 7;, ?; là thời gian sống trung bình của một nguyên tử 
trong trạng thái đã cho, và phụ thuộc nồng độ electron hoặc lỗ trống trên bề mặt. 
'Ta có công thức: 


K “]1+n/4+ Bín 
l 
f———— 
1+ 4/n+ B/n) 
_ ' 
?®* “Ttn/Bq+n/4) 


m„— số electron tự do trên bề mặt; A, 8 - là hằng số. 
Các biểu thức ?,, ??›, z;; có thể biểu diễn trên một đồ thị (IV.16). 


† 


?› 


1h 


1ì 


Hình !V.16. Xác suất hình thành liên kết phụ thuộc 
số electron tự do n trên bề mặt xúc tác 


198 


Từ hình IV.16 ta có thể thấy rằng, xác suất tạo thành liên kết 7, (liên kết 
một electron) đi qua cực đại khi số n tăng thì xác suất tạo thành z7; tăng và sau 
đấy lại giảm. Ta có thể tìm được số ø tối ưu để tạo thành liên kết một electron 
cực đại. 


Như vậy cần phải chọn điều kiện thích hợp trong điều chế xúc tác và 
đặc biệt là công đoạn gia công để cho số electron tự do ø đạt tổi ưu. Nghĩa là 
ứng với trạng thái mà các nguyên tử (phân tử) có khả năng tham gia phản ứng 
lớn nhất. 


.2. ĐỘNG HỌC CỦA QUÁ TRÌNH HẤP PHỤ LÝ TƯỞNG 
LANGMUIR 


1V.2.L. Thế nào là hấp phụ lý tưởng 
Khi quá trình hấp phụ đạt các yêu cầu sau ta gọi là hấp phụ lý tưởng 
Langmuir : 
~_ Nhiệt hấp phụ (2, ¿ kcal/mol) không đổi trong suốt quá trình hấp phụ. 


- Các phần tử bị hấp phụ lên bể mặt xúc tác không cạnh tranh lẫn nhau, 
độc lập với nhau. 


~- Mỗi tâm hấp phụ chỉ hấp phụ một phân tử. 
-_ Số tâm hấp phụ của chất hấp phụ không đổi. 
IV.2.2. Phương trình hấp phụ lý tưởng Langmuir khi chưa cân bằng 
Ví dụ: hấp phụ một chất A, khi chưa cân bằng ta có tốc độ hấp phụ (0,ˆ) và 
vận tốc nhả hấp phụ (U,). 
Đề = kpu(1 - 8) (V.32) 
Uy =k,6, qV.33) 
k„„ k„ — hằng số tốc độ hấp phụ, nhả hấp phụ; 
Pa - áp suất riêng phần của chất A ; 
Ø, — bề mặt bị chiếm bởi chất A tại thời điểm + ; 
(1 - Ø¿) - bề mặt tự đo còn lại của chất hấp phụ. 
Tốc độ của quá trình hấp phụ được tính theo công thức: 
đd6/Jd?= 0ịề - 0y = k,pa(1 - 6à) - k„Øà qV.34) 
= k,DA - kạp0, - k,6, = kupạ - (K„Ðụ + &ụ). 


199 


Nhân với hệ số (k,pa + kạ)/Ck¿px + kạ) vào vế phải ta có: 


d6A/dr= kpa. (k¿0a + kạ)(k\pk + kạ) - Ø(k,pụ + kạ) (IV.35) 
Đặt thừa số chung: 
d6,/dz= (kupà + kạ) [ŒJpA/Kupa + &ạ) - ØẠ)] qV.36) 
xiức k„p 


—“**— =6, - bề mặt bị chiếm tại thời điểm cân bằng, từ (IV.36) ta có 
k,Pa4 +, 


phương trình: 
đo 


ng =(,p,+k„)9. -9,) (IV.37) 
: 
Đổi vế ta có: 
d6, 
_ 2 =(k,p,+kj)d IV. 
6-2.) up,+k)ár (V.38) 


Tích phân phương trình IV.3§ ta có bề mặt bị chiếm Ô„: 
6,=06,„T-e thnekìt qVv.39) 

Đường biểu diển sự phụ 
thuộc Ø, và rở đồ thị hình IV.17. 

Trên đồ thị hình IV.I7 ta 
thấy tại điểm B ứng với bể mặt bị 
chiếm một lớp đơn phân tử phủ kín 
bề mật. Từ đó ta có thể tính được 
bề mặt riêng của xúc tác (S,): 

$%=N.Aun 
N- số phân tử bị hấp phụ trên bề 
mặt tạo thành đơn lớp ; 





l Hình IV.17. Biểu diễn độ che phủ 
A„- diện tích cắt ngang của phân bề mặt 9, với thời gian r 
tử bị hấp phụ [Á]È. 


IV.2.3. Phương trình hấp phụ lý tưởng khi đã cân bằng 
1V.3.3.1. Hấp phụ một chất A 


Khi quá trình hấp phụ cân bằng ta có: 
VI =V 


200 


k/PẠ( - 8) = k,6,. qV.40) 


k.P, - k,P„8, = k,ö. 
Đổi vế: 
kUPẠ = 9L(kUPA+ k„). 
Từ đây ta tính được Ø- bề mặt bị chiếm lúc cân bằng (6,): 


XU, 


=— hd — qV.4I) 
^ ÁP, +Ä, 


Cũng có thể biểu diễn 8, dưới hình thức khác, khi đó ta dùng đại lượng 
b- hằng số cân bằng hấp phụ: 


Như vậy ta có: W 


DU. 
b.P.+Í 





qV.42) 


Cũng có một số giáo trình biểu diễn ÿ- hằng số cân bằng của quá trình nhả 
hấp phụ (b = 1/b); 








8= — qV.43) 
ˆ P+ð 
Từ phương trình (IV.42) : 
ø= b.P 
b.P+I 
Khai triển: 
Ø+9bP=bP 


9=bP-0b.P =b(P- 9P) 
Từ đây ta tìm: 


9 8 


"Œ-8P) PA-Ø 


Theo phương trình trong nhiệt động học: 


ÁS +2 Àr# 
b=e"#”" sp" 


201 


trong đó: by =e**'“ ; 2 - nhiệt hấp phụ (4 = -4/J„„„); 4S, - sự thay đổi cntropy ở 
điều kiện tiêu chuẩn. 


IV.2.3.2. Hấp phụ n chất 
1. Hấp phụ hai chất A và B 


Cũng chứng minh như khi hấp phụ một chất A, ta có thể tính đ¿, đ; theo 
phương trình: 


b.P, 
=———_— 1V.45 
+ bP,+b.P,+l ( } 
bP, 
.. n= V, 
® bP,+b.P,+I Là v2) 
2. Hấp phụ n chất 
Ta có phương trình tính bề mặt bị chiếm của chất ¿: 
hoc CC qV.47) 
>3 ;,0P.)+1 
Và bề mặt bị chiếm trung bình: 
ø=>96, (IV.48) 
IV.3.3.3. Nếu quá trình hấp phụ chất bị hấp phụ bị phân ly 
-_ Thành hai nguyên tử, ví dụ H;->2H 
H;+ 2Me -> 2MeH. 
Khi đó vận tốc hấp phụ sẽ được tính : 
VựJ.= k,Pu,[N(1 - 6) (V49) 
V„^ = k(N.6,Ÿ (V.50) 


Khi cân bằng V„h= VỤ"; 
k,Pu(N(I - 6,)} = kN.6,} 


k„Pud- đu} = k8} 


k ø Ý 
TẾ, BÍ — 
k„ 7 (r5) 


202 


-_ Thành ø chất: 








I—Ø„ 

| [=8 „1. 4 
@P„) 2 0, 0u 
uy} _@Ð„} +1 
9% (@P,}” 0„}” 
__ (b.P„} ” 

“ (pP,}?+t 

__(b.P)}” 

_ (@P}”+I 


(IV.5I) 


qV.52) 


Đồ thị biểu diễn so sánh khi hấp phụ không bị phân ly và bị phân ly được 
thể hiện trên hình IV.L8a, b. 


Từ hai đồ thị IV.I8a, b ta thấy bể mặt bị chiếm của một chất khi bị phân ly 
lớn hơn khi không bị phân ly ở cùng một áp suất và hệ số b. 


Hệ số che phủ tăng khi áp suất tăng, và khi tăng hệ số ở ta thấy độ che phủ 


tăng gần đến giá trị Ø= 1 khi hệ số b = 10 ở quá trình hấp phụ bị phân ly. 


6(bề mặt bị chiếm) 





Hình IV.18a. Đường đẳng nhiệt 
hấp phụ khi không bị phân ly với 


6(bề mặt bị chiếm) 





0,8 
0,6 


9,4 


P(atm) 


giá trị b khác nhau 





khác nhau 


P(atm) 


Hình IV.18b. Đường đẳng nhiệt 
hấp phụ khi bị phân ly với giá trị b 


203 


IV.3. HẤP PHỤ THỰC 


Thực chất bể mặt vật rắn không bao giờ đồng nhất. Vì vậy khi hấp phụ 
một chất nào đấy thì sự tỏa nhiệt không bao giờ là hằng số, nó thay đổi theo thời 
gian hấp phụ, những tâm hấp phụ mạnh sẽ hấp phụ trước và tỏa ra một lượng 
nhiệt lớn nhất và sau đấy là đến các tâm hoạt động vừa và yếu và tất nhiên là 
lượng nhiệt tỏa ra cũng nhỏ dần. Vì vậy hấp phụ O; trên than hoạt tính, nhiệt hấp 
phụ giảm từ 220 đến 60 kcal/mol. 

Hơn nữa các phân tử bị hấp phụ tương tác với nhau và cạnh tranh lẫn nhau 
làm cho bức tranh về hấp phụ rất phức tạp. 

Mỗi tâm hấp phụ có thể hấp phụ một hoặc nhiều phân tử bị hấp phụ, 
không phải mỗi tâm chỉ hấp phụ một phân tử. Cho nên phương trình hấp phụ thực 
rất phức tạp phụ thuộc rất nhiều yếu tố. 

Để tìm được phương trình hấp phụ thực ta cũng hạn chế không tính đến sự 
cạnh tranh giữa các phần tử bị hấp phụ. 


IY.3.1. Hấp phụ thực 


Lượng nhiệt tỏa ra giảm đồng đều theo thời gian (hình IV.19). 


Với phương pháp tính gần đúng, ta chia số tâm hấp phụ có nhiệt tỏa ra khi 
hấp phụ gần nhau thành từng nhóm. Ta vẽ các nhóm tiệm cận với chiều giảm Â. 
Ta có nhóm tâm hấp phụ ø¡ có nhiệt 4,; nạ có nhiệt À;; úy có nhiệt 4ạ..,Và mạ có 
nhiệt 2. 


Trong từng nhóm n, có nhiệt tỏa ra 
khi hấp phụ là 4¡ = const. Ta có thể áp 
dụng phương trình hấp phụ lý tưởng 
Langmuir để tính độ che phủ cho từng 
nhóm: 


Ø6,=——— (V.53) 





Và độ che phủ trung bình: 


ñ 


= bÐ 
6= lứ thự 


' =XWØø (V54) HỆ 2 
NbP.+l Hình IV.19. Sự thay đối nhiệt tỏa ra 


khi hấp phụ theo thời gian 


204 


IV.3.2. Đối với trường hợp bề mật gô ghê phức tạp 


Nhiệt tỏa hấp phụ 4 giảm không đồng đều. Đối với trường hợp này ta không 
thể chia thành từng nhóm. 


Để tính bẻ mặt bị chiếm Øta phải dùng phương trình tích phân: 


P 
9= TP. 
t+b„P 


dụ: : xác suất của những tâm hoạt động có nhiệt 2 với độ chính xác đÃ: 
dịu = ø¿dÂ hay dự = ^2,db 


ø- đại lượng xác suất bề mặt. 


Vì vậy phương trình có thể viết: 





Â(emcdar} bp 
6= "sa. " 
Nià b.P+l Øà | 
b{(catcdoi) 
b.P 
: ' IV.57 
b(cuctieu) bP+l %; 


Phương trình có đại lượng / là khó xác định, theo Zeldovik p được xác định 
theo công thức: 


p=Ae” (IV.58) 
IV.4. ĐẶC TRƯNG XÚC TÁC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HẤP PHỤ 


Các chất xúc tác dị thể hiện nay được sử dụng trong công nghiệp đều là vật 
liệu rắn xốp. Nếu dùng xúc tác kim loại thì để tăng bề mặt riêng của nó ta thường 
cho mang kim loại lên vật liệu rắn xốp, ví dụ như xúc tác Reforming ta cho kim 
loại platin mang trên chất mang y-oxit nhôm (PỰ y- AtOn). 


Tính chất xúc tác quyết định một phần vào bản chất bể mật như cấu trúc 
mao quản, bề mặt riêng, phân bố lỗ xốp. 


Vì vậy nghiên cứu đặc trưng xúc tác (vật liệu mao quản) là vô cùng quan 
trọng trong việc nghiên cứu xúc tác. 


1V.4.1. Khái niệm về cấu trúc xúc tác rắn xốp 
Để nghiên cứu đặc trưng của bể mặt vật liệu rắn xốp ta cần xét các đại 


lượng sau: 


205 


-- Bề mặt riêng của vật liệu (S,) là bề mặt tính cho một đơn vị khối lượng 
(m?/g). 


- Thể tích lỗ xốp riêng là khoảng không gian rỗng tính cho một đơn vị 
khối lượng (m”⁄g). 


-_ Phân bố kích thước mao quản. 


- Hình dáng mao quản: mao quản hình trụ, hình cầu, hình khe, hình cổ 
chai... 


Để nghiên cứu các đặc trưng trên ta dùng các phương tiện hoá lý như XRD 
(nhiễu xạ tia X), TEM, SEM... để đo đạc. Nhưng trong đó có phương pháp hấp 
phụ là công cụ đắc lực nhất để xác định: bề mặt riêng, phân bố lố xốp, các dạng 
mao quản... 


IV.4.2. Đường đẳng nhiệt hấp phụ 


Để xác định các tính chất vật liệu rắn, công việc đầu tiên là phải xây 
dựng được đường đẳng nhiệt hấp phụ. Khi một vật rắn được đặt trong không 
gian chứa khí, hơi và lỏng thì vật rắn đó sẽ hấp phụ một lượng hơi, khí, lỏng 
trên bề mặt x (g/g). 


Hấp phụ có thể là hấp phụ vật lý hay hấp phụ hoá học, nhưng ở đây ta chỉ 
xét hấp phụ vật lý. 


Lượng x (g/g) phụ thuộc nhiều yếu tố như nhiệt độ, áp suất tại thời điểm hấp 
phụ, ngoài ra còn phụ thuộc vào chất bị hấp phụ và chất hấp phụ: 


x(g/g) = fỨ, P. chất bị hấp phụ, chất hấp phụ) 


Đại lượng x có thể đo bằng trọng lượng ta có thứ nguyên (g/g) hoặc đo bằng 
thể tích (cm/g), hoặc đo bằng mol (mol/g). Đối với hệ hấp phụ đã cho (ví dụ cho 
hydro hấp phụ trên niken) thì khi đó x sẽ phụ thuộc vào 7 và P: 


x=fŒ,P) 
Ta có hai loại đường hấp phụ : 
- Đường đẳng áp hấp phụ 


Nếu như quá trình hấp phụ ta giữ P không đổi chỉ thay đổi 7, ta vẽ được 
đường đẳng áp hấp phụ: 


x=fŒ. 


Dạng này ít có giá trị thực tế nên ít được nghiên cứu. 


206 


- Đường đẳng nhiệt hấp phụ 


Nếu quá trình hấp phụ ta giữ 7 không đổi và chỉ thay đổi P, ta sẽ xây dựng 
được đường đẳng nhiệt hấp phụ: 


x=fŒˆh 
Khi đó đại lượng x là hàm đồng biến với áp suất cân bằng P. 


Khi ta tăng áp suất P, ta có tỷ lệ P/P, tăng (P là áp suất cân bằng tại thời 
điểm r, P, là áp suất bão hoà của chất bị hấp phụ). 


Nếu ?/P, tăng từ 0 cho đến 1 thì sự phụ thuộc giữa + và P/P, là đường đẳng 
nhiệt hấp phụ. 


Nếu P/P, giảm từ ! cho đến 0 ta có đường đẳng nhiệt nhả hấp phụ. 


Đường đẳng nhiệt hấp phụ và nhả hấp phụ có thể trùng nhau. Cũng có nhiều 
trường hợp hai đường đẳng nhiệt nhả và hấp phụ không trùng nhau tạo ra vòng 
trễ. Đó là loại vật liệu mao quản trung bình. 


Theo quy định của IUPAC (International union of pure and applied 
chemistry) thì vật liệu mao quản có thể chia làm ba loại: 

~_ Loại vật liệu mao quản lớn, có kích thước mao quản trung bình đ¿„ > 50 nm. 

-_ Loại vật liệu mao quản trung bình 2 < đ¿ < 50 nm. 

~_ Loại vật liệu mao quản bé (vi mao quản) có đ„ < 2 am. 
Đường kính trung bình của mao quản được xác định theo công thức: 

lổ 
n ~ thừa số hình đáng phụ thuộc vào hình dáng mao quản, ví dụ mao quản 
hình trụ có # = 0,5; 

V ~ thể tích lỗ xốp riêng của vật liệu mao quản (m”/g); 
Š„— bể mặt riêng (m”/g). 


Còn theo Dubinhin chia vật liệu mao quản thành ba nhóm: 


Vật liệu mao quản lớn d„ >200Ä (>20 nm). 
Vật liệu mao quản trung bình 2<d„< 20nm. 
Vật liệu mao quản bé đ„< 2 nm. 


Quá trình hấp phụ thời gian đầu xảy ra nhanh chóng hấp phụ vật lý, các 
phần tử bị hấp phụ bao phủ một lớp trên bề mặt tạo ra đơn lớp hấp phụ (hình 


207 


IV.5). Từ hình IV.5 ta thấy mối quan hệ giữa x và P/P, tại áp suất cân bằng nhỏ 
(P/P, nhỏ) hình thành đơn lớp hấp phụ tuân theo định luật Langmuir: 
M_ kP/(E (IV.60) 
Ứ„ 1+kP/P, 

Khi P/P, lớn hơn 0,1 ta thấy bắt đầu xuất hiện hiện tượng hấp phụ đa lớp, và 
quá trình hấp phụ kết thúc khi xuất hiện hiện tượng ngưng tụ các chất bị hấp phụ 
thành giọt chất lỏng. Khi đó tính toán đặc trưng hấp phụ theo phương trình BET: 

Lực C.P/P, 
V„  (-P/P)[L-(-C)P/P] 


m 





qV.6) 


Nhưng phương trình BET chỉ có giá trị khi P/P, từ nằm trong khoảng 
0,05+0,35. 


1V.4.3. Các phương trình đẳng nhiệt hấp phụ 
Có rất nhiều phương trình mô tả mối quan hệ giữa lượng chất bị hấp phụ (x) 
và áp suất cân bằng của pha bị hấp phụ (x - P/P,). 
IV.4.3.1. Phương trình hấp phụ Henry 
Đây là phương trình mô tả mối quan hệ x - P đơn giản nhất : 
x=KP qv.62) 
trong đó: x- lượng chất bị hấp phụ, hấp phụ trên I gam xúc tác (g/g) ; 
P- áp suất cân bằng của pha bị hấp phụ (Torr, atm) ; 
K- hằng số Henry. 


Phương trình Henry chỉ đúng ở vùng tuyến tính nhỏ, tức là vùng có độ che 
phủ thấp, ta gọi là vùng Henry. Trong vùng đó sự tương tác giữa các phân tử bị 
hấp phụ không đáng kể. 

Phương trình Henry không thể áp dụng được khi nồng độ cao, do thể tích 
hấp phụ có hạn. 

Sự hạn chế số lượng tâm hấp phụ ở bất kỳ loại hấp phụ nào cũng gây nên bão 
hoà hấp phụ. Nghĩa là khi áp suất tăng giá trị hấp phụ không thể tiến tới vô hạn mà 
chỉ đến I1. 


1V.4.3.9. Phương trình đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir 


Phương trình Langmuir mô tả cân bằng hấp phụ trên bề mặt phẳng, được 
thiết lập bằng phương pháp lý thuyết. Phương trình được xây dựng trên 4 quan 
điểm về hấp phụ lý tưởng (xem mục IV.2. 1): 


208 


DI V63) 


X =1 
KP+l 





Các quá trình hấp phụ mà quan hệ giữa ặ - z thoả mãn quan hệ tuyến tính 
là quá trình hấp phụ tuân theo phương trình đẳng nhiệt Langmuir. 


Từ phương trình (IV.63) ta suy ra được bề mặt bị chiếm Ø: ' 





ø= V_x_ KP 
F„ x„ K.P+I 
9+0Ø0K.P=K.P (IV.64) 


trong đó: V„„ x„- thể tích và lượng chất bị hấp phụ đơn lớp; 
V, x - thể tích và lượng chất bị hấp phụ tại thời điểm 7. 


Biểu thức IV.64 được trình bày : 
KP + =KP 
Ư„ Ứ„ 
Chia tất cả cho V.K ta có: 
KPV V__KP 
VKY, V„VK VK 





Sau khi ước lược ta có; 
tạ 2<. qV.65) 


E„K 


xiI%» 
II 
xxx 


Vẽ đồ thị biểu điển quan hệ phụ thuộc P/V vào P (hình TV.20). 


PW 


0 P 


Hình IV. 20. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc P/V - P 


209 


Sẽ được một đường thẳng có độ nghiêng tgø = 1/V„ và đường thẳng đó cắt 
trục tung tại điểm A và có khoảng cách : 


OAsel- 
V„K 


Từ đó tính được Vụ, và từ V„„ tính được bề mặt riêng %,. 


Ứng dụng phương trình Langmuừ để tính K và V 


m" 
Ta lấy ví dụ, cho hấp phụ CO trên than hoạt tính ở 273K. Quá trình hấp phụ 
tuân theo định luật Langmut: Tìm hệ số K và thể tích che phủ đơn lớp V 


2 Giá trị 
V đo trong khoảng áp suất I atm. Kết quả xem bảng IV. 4. a. 


Bảng IV.4a 





Pqạ | 100 | 200 | 300 | 400 


500 | 600 | 790 
102 | 186 | 255 | 31,5 


36,9 | 416 | 46,1 

















Bảng IV. 4a tương ứng ở một áp suất P. có những giá trị V, ta tính được tỷ 
số P/V ở bảng IV.4b. 


Bảng IV.4b 








| PV | 980 | 108 | 118 | 127 | 136 | 144 | 152 





Từ số liệu bảng IV.4b và IV.4a ta có thể. vẽ đồ thị IV .21. 


PW 
18 


_ 
+ 


— 
c 


7 3 
Pqm/ V cm 


200 400 600 §00 
Hình IV.21. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc P⁄V - P 





Từ đồ thị IV.21 ta có điểm cắt trục tung là 8,99 = 5 = (IV-66) 


210 


và độ nghiêng 0,00904 = Ề vậy ta tính được V„ = =_..- 111 cmỶ, 
V 0,00904 


Thay vào phương trình IV.66 ta được K: 


=————=I,0.107ørr" 
8.99x111 


Bài tập. Tính K và V„ theo số liệu sau của một hệ hấp phụ: 





P(Tor) 100 200 300 | 490 500 Ï 600 | 700 








V(cm) | 10,3 19,3 27,3 | 34,1 mm 45,5 | 48,0 





Đáp số V„=128cm` ; K=8,89.10?Torr °, 
Chú ý: Khi độ che phủ lớn các số liệu sẽ bị sai lệch. 
Khi Ø khá lớn thì phương trình Langmuir không phù hợp do các nguyên 
nhân sau: 
-_ Xúc tác là dị thể nên bề mặt không đồng nhất các góc, cạnh nên các vị 
trí đó có năng lượng tự do lớn hơn các vị trí khác. 
-_ Có lực đẩy giữa các phân tử bị hấp phụ. 
Sự giảm năng lượng hấp phụ phụ thuộc vào độ che phủ bề mặt chứ không 
bằng nhau. Thể hiện trên hình IV.22. 


110 





100 


90 


80 


AH, (kcal/mol) 


70 


60 


50 ; 
0Ì 02 03 04 05 06 07 


Hình IV.22. Nhiệt hấp phụ H; trên 10% Cơ/Al;O; khi thay đổi 
độ che phủ bề mặt 0 


21 


Từ phương trình đẳng nhiệt Langmuứ, ta có thể tính được entanpy đẳng 
nhiệt hấp phụ . 


Cũng lấy quá trình hấp phụ CO ứng với một áp suất sẽ hấp phụ 10 cm 
(ở điều kiện áp suất thay đổi trong vòng 1 atm ở nhiệt độ 273K) hãy tính entanpy 
hấp phụ (theo bảng IV.4c). 


Bảng !V.4c. 


T& | 200 210 220 |] 230 |] 240 250 
P(Ton) |_ 30,0 37,1 462 | 540 | 655 | 739 


Phương trình Langmut : 























ø= KP 
K.P+] 
Biến đổi thành: 
kp--?_ 
I—Ø 


Bởi vậy khi Økhông đổi ta có: 
InK + InP = constant 
Theo phương trình của vant Hoff: 


(2) _ AHj„ 
ðT RT? 








0 


) x¿Í ôInK ) —_ AH 
ôT }, đT- RT 











Với (;)ưr = tựz và sắp xếp lại ta có phương trình: 


InP _ AH, 
ô(/7))J,  R 


Ta lập biểu đồ thị biểu thị sự phụ thuộc !nP với 1/f là một đường thẳng và 
độ nghiêng là AH¿ „/7 








Trả lời: Chúng ta rút ra từ bảng IV.4c ta có bảng IV.4d. 


212 


Bảng IV.4d 





























[7# 210 220 | 230 | 240 250 
| 10779 4,76 4,55 | 435 | 4/17 4.00 
InP (torr) 3,61 3,81 | 3,99 | 4,15 4.30 
Ta vẽ đồ thị IV.23 biểu diễn sự phụ thuộc InP vào 1/f. 
44 
42 
3 40 
3⁄8 
3⁄6 
3 


10T 
40 42 44 46 48 50 


Hình IV.23. Sự phụ thuộc InP và 1/T 


Từ đồ thị (1V.23) ta đo được góc nghiêng là -0,904 và ta tính được: 


AH",„ = - (0,904 .10ˆK) x R = -7,50 kJ/mol 


Khi biết được K ta có thể tính được .4”,„„ và từ phương trình 4G = AH- 














TAS,. 
Ta có thể tính được entanpy tiêu chuẩn - AS,. 
Bài tập: Với số liệu đã cho trên bảng IV.4e. Hãy tính entanpy hấp phụ. 
Bảng IV.4e 
TK) | 200 210 220 230 240 | 280 | 
Pạm | 324 | 419 | 530 | 680 | 800 | %0 -| 








(Trả lời AH 


= - 9,0 kJ/mol). 


213 


IV.4.3.3. Phương trình đẳng nhiệt hốếp phụ Temkin (phương trình 
logartt) 


Phần lớn các chất hấp phụ là xúc tác ở thể rắn bẻ mặt không bao giờ đồng 
nhất (khác với lập luận của Langmua). Vì vậy ở các tâm hoạt động khác nhau thì 
nhiệt toả ra đo hấp phụ sẽ khác nhau nghĩa là K không phải là hằng số: 
đ= li. (K)P 


=— đlnK qV- 67) 
I+K.P, 


b) 
Nếu xác định được hàm số của K là f(K) thì ta có thể tính được Ø. 


Temkin giả thiết rằng, vì bề mặt không đồng nhất nên năng lượng hấp 
phụ sẽ khác nhau, do đó năng lượng hoạt hoá hấp phụ và nhả nhấp phụ không 
đồng nhất. 


Trong quá trình hấp phụ năng lượng hoạt hoá tăng theo quan hệ tuyến tính 
với độ che phủ bề mặt hay: 


E=E,+d0, (IV.67a) 
a - hằng số thực nghiệm; 


E„ - năng lượng hoạt hoá thấp nhất khi Ø = O và quá trình nhả hấp phụ 
ngược lại, năng lượng hoạt hoá giảm khi mức độ che phủ tăng: 


E=Eạ- K0, (IV.68b) 
Hay nhiệt hấp phụ giảm dần trong quá trình hấp phụ: 

-4H; = -AH,(1- 89) 
Ví dụ: 


-_ Phản ứng oxy hoá SO;->SO; trong công nghệ sản xuất axit sunfuric xúc 
tác là oxit vanađi (V;O;); 


~_ Phản ứng Shift: CO + HO —> CO; + H;, xúc tác là Fc;O;; 
-_ Phản ứng tổng hợp amoniac (NH;) xúc tác là Fe:Òx.. 


Giai đoạn chậm nhất là giai đoạn hấp phụ các chất phản ứng lên bề mặt xúc 
tác, quá trình hấp phụ tuân theo phương trình hấp phụ đẳng nhiệt Temkin. 


IV.4.3.4. Phương trình hấp phụ đẳng nhiệt Fleundlich 
x=K.P'^ =K.P" (V.70) 


m là số đương và thường là phân số. 


214 


Phương trình áp dụng cho quá trình hấp phụ bề mặt không đồng nhất. K và 
ø„ là hằng số thực nghiệm phụ thuộc vào điều kiện thực nghiệm. 


Thực ra phương trình xuất phát từ giả thiết phân bổ tâm hoạt tính có nhiệt 
hấp phụ AH; trong số đó tâm hoạt tính ø; có nhiệt hấp phụ Ai, biến thiên theo 
hàm số mũ: 

Nụ = nụ„£  /Anm V71) 
Coi mạ, AH, là hằng số ta tích phân phương trình rút ra được : 
xeK? (V.72) 
Đây là dạng biến tính phương trình Fleundlích, như vậy ta có quan hệ 
tuyến tính: 


Inx = Ink + Tịnp 
n 


Ví dụ: H; hấp phụ trên volfram tuân theo phương trình của Fleundlich. 
IV.4.3.5. Phương trình đẳng nhiệt hấp phụ Dubinhin - Radushbeoich 
(DP) 

Dựa theo lý thuyết hấp phụ của Polanyi phương trình hấp phụ đẳng nhiệt 
của Dubinhin trình bầy mô tả sự hấp phụ trong vi mao quản. 

Theo Polanyi trên bể mặt tồn tại lực hút gọi là thế năng hấp phụ. Thế năng 
hấp phụ ở sát bề mặt là lớn nhất và giảm khi khoảng cách tăng. Tăng đến khoảng 
cách nào đấy lực hút mất tác dụng. 

Không gian thể tích hấp phụ cực đại bao gồm khoảng không gian từ bề mặt 
vật rắn đến vị trí thế năng hấp phụ bằng 0. 

Biểu diễn mối quan hệ giữa thế năng hấp phụ và khoảng không gian thể 
tích hấp phụ cực đại sẽ nhận được đường đồ thị đặc trưng cho hệ hấp phụ ở 
mọi nhiệt độ. 

Phương trình đẳng nhiệt thực nghiệm của Dubinhin có dạng: 

W = W¿cexp ( -K.£) (V.74) 
Thế năng hấp phụ được coi như là công sinh ra do quá trình nén khí đẳng 
nhiệt từ áp suất cân bằng P tới áp suất bão hoà P,: 


6= KT. tn(P/P,) qV.75) 
Thay £ vào phương trình (IV.74) ta có: 
W = W¿exp [-K(RT.Inf/P,}1 (qV.76) 


215 


£- thế năng hấp phụ ; 
K - hằng số đặc trưng cho vi mao quản. 
Và cuối cùng ta có phương trình đẳng nhiệt: 
K=” =epL K(RrIn P/P,} ] 
W 
W, - thể tích lỗ xốp mao quản hay thể tích hấp phụ cực đại tại P/P, = l; 
W - thể tích hấp phụ tại áp suất cân bằng P; 
K - phụ thuộc nhiệt độ, chất bị hấp phụ, kích thước mao quản chất hấp phụ. 
Cũng tương tự ta có phương trình đẳng nhiệt hấp phụ Dubinhin - Astakhov 
(ĐA): 


=exp(—K.£”) 


V.78 
Tứ, ạ ) 


Ở đây m có quan hệ với sự phân bố mao quản. Cả hai phương trình DR và 
DA cũng gần giống với phương trình Henry có hạn chế. 


1V.4.3.6. Phương trình đẳng nhiệt hấp phụ BET 


Hấp phụ vật lý là hiện tượng hấp phụ đa lớp, có thể biểu điển đường đẳng 
nhiệt hấp phụ trên hình IV.24. Khi thay đổi áp suất cân bằng ta có ?/P, biến thiên 
từ 0 đến 1 sẽ có đại lượng hấp phụ V tương ứng. Thông tin có thể rút ra từ đường 
đẳng nhiệt hấp phụ và phương trình BET là tính được diện tích bề mặt riêng (S,), 
phân bố lỗ xốp .... 

._—V (thể tích mao quản 





s „_  *°- TRR cả mao quản đợc lấp đây 
" . ùn Ï 
s Tho vJ3yi ÿiỆ 
b Ễ ' Z Vùng mao quận đựợc lấp đẩy 
§ / 
Š Vùng hấp phụ —> Vùng mao quản trung bình 
“ đơn lớ È 
E ki : 29 
- : 5 7S Hấp phụ 
` l ‡+ | l † Các mao quản bé (r = l - 5mm 
Ề ị đực lấp đầy 
Vùng theo | ~ Vùng đường thắng 
định luật” ` 0,05< P/P„< 0.35 | 
Henry "=1. v0 Làn co, Ì PP 
03 








Hình IV.24. Đường đẳng nhiệt hấp phụ và nhả hấp phụ 


216 


từ đơn lớp sang đa lớp 


Phương trình BẾT (Brunauer, Emnct, Teller năm 1938) là một thành công 
lớn áp dụng cho hiện tượng hấp phụ đa lớp. 


Giá thiết quan trọng của BET là: 
-_ Các giả thiết của Langmua cũng được ứng dụng vào BET. 
- Các phân tử bị hấp phụ đầu tiên có tương tác với nhau tạo ra lực, lực 
này tạo điều kiện cho lớp hấp phụ thứ 2, ở...n. 
- Tốc độ hấp phụ Œ,) trên lớp hấp phụ thứ (7), bằng với tốc độ nhá hấp 
phụ Œ ',) của lớp ( + l). 
-- Nhiệt hấp phụ từ lớp thứ 2 trở lên đến lớp ngưng tụ là bằng nhau và 
bằng nhiệt ngưng tụ: 
AH, =AH, =..= AI, 
Phương trình cơ bản của BET là: 


Ỹ CPIP, 


8=“ ~P/P)II+(—ÐP/P, 





Từ phương trình BET ta sẽ thu được các thông tin (bảng 1V.5), phụ thuộc 
vào áp suất giới hạn (P/P,). 


Bảng IV.5. Các giới hạn tương đối của đường đẳng nhiệt hấp phụ 








Vùng _ | Áp suất giới hạn Thông tin thu được ' 
Í Vùng của định luật P/P,< 0.01 Tìm được bề mặt nếu như biết k, 
Henry theo phương trình: 
Đường hấp phụ thẳng k„= V„.C. x10%P, của BET 


Jkh tăng áp suất 
Vùng hấp phụ đơn lớp, |0,05< P/P, <0,3 | Chú ý ở điểm B là điểm bắt đầu 








lượng hấp phụ tăng lên nằm ngang tương ứng để tính diện 
nhẹ và là đường thẳng tích bể mặt 

khi áp suất tăng 4Ì 
Vùng hấp phụ đa lớp hay |0,3 < P/P, < 1 - Thể tích mao quản được xác định 
ngưng tụ mao quản lượng từ PP, = 1. Đường đẳng nhiệt hấp 


hấp phụ tăng lên rõ nét phụ và nhâ hấp phụ có vòng trễ 
(theo loại Kelvin) 

- Những công thức để tính toán 

diện tích bề mặt, tập trung mao 
quản 














L— ị 





217 


IV.4.4. Các dạng đường đẳng nhiệt hấp phụ 


Hình đáng đường thẳng nhiệt hấp phụ phụ thuộc vào hình đáng mao quản 
của chất hấp phụ. Các nhà bác học Brunaner, L.. Deming, W. Deming và Teller 
(BDDT) đã phân loại ra các đường đẳng nhiệt thể hiện trên hình [V.25. 

Loại I là loại vật liệu vi mao quản chiếm ưu thế; 

Loại II, II là loại vật liệu mao quản lớn có đường kính trung bình d > 500Ä, 

Loại IV, V là loại vật liệu mao quản trung bình ta thấy đường hấp phụ và 
đường nhả hấp phụ không trùng hợp nhau, tạo ra vòng trễ. Hình dạng vòng trễ 
cho ta những thông tin về hình dáng mao quản. 


Loại VỊ là loại vật liệu mao quản có vi mao quản không đồng đều. 





_ 
= 


Lượng chất bị hấp phụ 
TP | 


Áp suất tương đối P/P, 
Hình IV.25. Các dạng đường đẳng nhiệt hấp phụ 
Vật liệu mao quản trung bình trên đường đẳng nhiệt hấp phụ và nhá 
hấp phụ luôn luôn có vòng trễ. Có rất nhiều loại mao quản và cũng có rất 
nhiều vòng trể khác nhau. DeBoer đã để nghị ra 5 dạng vòng trễ, 


nhưng cách phân chia quá phức tạp. Để đơn giản ta chia vật liệu mao quản 
thành ba loại. 


Hình IV.26: 3 dạng đường đẳng nhiệt hấp phụ và hình I[V.27: 3 đạng mao quản. 


218 


Trường hợp mao quản hình trụ hoặc hình khe, ta có đường đẳng nhiệt hấp 
phụ trên hình IV.26a. 





a} b) c) 


Hình IV.26. Ba dạng đường đẳng nhiệt hấp phụ nhả hấp phụ của 
vật liệu mao quản trung bình. 


lui [_ 


a) Mao quản hình trụ; b) Mao quản hẹp phía dưới ; 
c) Mao quản cổ chai 


Hình IV.27. Ba dạng mao quản phổ biến của vật liệu mao quản trung bình. 
Trường hợp mao quản hình lọ mực trên nhỏ dưới to hay gọi là hình cổ chai 


thể hiện đường đẳng nhiệt hấp phụ trên hình IV.27c. Còn trường Hợp mao quản 
hẹp phía đưới cho ta đường đẳng nhiệt hấp phụ trên hình IV.27b. 


Ta cũng có thể dùng đại lượng diện tích bề mặt để có thể nhận dạng được 
hình thù mao quản. Ta ký hiệu: 


Š„„„ - điện tích bể mặt tính theo đường hấp phụ; 

S%„- diện tích bể mặt tính theo đường nhả hấp phụ; 

Šgmr - diện tích bể mặt tính theo phương trình BET. 
Xét các trường hợp: 


1. Nếu S¿„¿ < Sger ~ Š„„ ta có đạng mao quản hình trụ và nhánh nhả hấp 
phụ mô tả sự phân bố kích thước mao quản. 


2. Nếu S„„< Sger << Š„ ta có dạng mao quản bị co thắt nhiều, ta có thể 
tính toán theo mỗi nhánh. 


219 


3. Nếu S„< &„ << Suer thể hiện vật liệu mao quản có nhiều loại vi mao quản, 
và không có nhánh nào của đường đẳng nhiệt hấp phụ có thể sử dụng để tính 
toán. 

4. Nếu Su, = S„ = Sggr đó là vật liệu có đường kính mao quản trung bình 
(đường kính mao quản lớn hơn 36). 


IY.4.5. Vật liệu mao quản trung bình (Mesoporosity) 


Vật liệu mao quản có ba loại như đã chỉ ra ở phần trên, nhưng trong đó vật 
liệu mao quản trung bình là hay gặp nhất và nó có tác dụng rất lớn trong nghiên 
cứu xúc tác dị thể. 

Vật liệu vi mao quản (Microporosity) có đường kính mao quản xấp xỉ bằng 
đường kính trung bình chất bị hấp phụ. Vì vậy khi quá trình hấp phụ để làm đầy 
mao quản bằng chất bị hấp phụ thường được thực hiện dưới áp suất thấp, không 
CÓ sự ngưng tụ mao quản. Trên đường đẳng nhiệt hấp phụ và nhá hấp phụ trùng 
nhau và không có vòng trễ. Các loại vật liệu ví mao quản như than hoạt tính, một 
số loại zeolit, các loại sét. 

Vật liệu mao quản lớn trong quá trình hâp phụ gần giống như hấp phụ bề mặt 
ngoài, đường đẳng nhiệt hấp phụ và nhả hấp phụ trùng nhau. Vì quá trình nhả hấp phụ 
không có gì cản trổ, nên áp suất nhả và hấp phụ bằng nhau. 

Trong phần này, chỉ đi sâu nghiên cứu vật liệu mao quản trung bình có dường 
kính trong khoảng 20Ä < d < 500Ả. 


Khi có quá trình hấp phụ: đầu tiên xây ra đơn lớp hấp phụ, sau đó hấp phụ 
đa lớp kết thúc là quá trình ngưng tụ mao quản. Khi nhả hấp phụ sự bay hơi từ 
mao quản thường xảy ra ở áp suất thấp hơn áp suất hấp phụ, khi cùng một lượng 
chất hấp phụ (z g/g) trên bẻ mặt, nên hai đường hấp phụ và nhả hấp phụ không 
trùng nhau và ta có vòng trễ. 


Để chứng minh hiện tượng trễ ta dùng phương trình Kelvin. 


Phương trình Kelvin: xác định mối quan giữa áp suất cân bằng P.(P/P,) và 
bán kính Kelvin (¿) là bán kính giọt chất lỏng hình thành khi quá trình nhả hấp 
phụ. Phương trình Kelvin có đạng: 


* (IV.84) 


#- sức căng bề mặt của chất lỏng bị hấp phụ (dyn/cm); 
V¡- thể tích mol cửa chất lỏng bị hấp phụ (cm /g); 


@.- góc thấm ướt của chất lỏng bị hấp phụ; 


220 


ƒ- thừa số hình dáng giọt chất lỏng hình thành; 
ƒ= I: đối với giọt hình trụ hoặc bán trụ; 
ƒ=2: đối với giọt màng bán cầu; 
ƒ=3: đối với giọt hình cầu; 
?x - bán kính Kelvin được tính theo công thức: 
I | 1 
Lm en guệy 
1 HH 
r4.r;.- bán kính giọt chất lỏng hình thành khi nhà hấp phụ. 

Khi hấp phụ trong mao quản hình trụ hở hai đầu như ở hình IV.28a, ban đầu 
thành mao quản bị che phủ một lớp đơn phân tử và kết thúc bằng ngưng tụ mao 
quản trở thành dạng cái túi đựng chất lỏng hình trụ (hình IV.28b). 

Khi tiến hành nhả hấp phụ sẽ cho một màng chất lỏng hình bán cầu TV.28c. 





Lớp hấp phụ đơn lớn Lớp hấp phụ da lớp, 
N8 
Ầ 
\ 





⁄⁄⁄⁄⁄⁄ 
B 





Hình V.28. Hình thành màng chất lỏng khi đã hấp phụ 
a) Khi hấp phụ mới bắt đầu ở mao quần hình trụ; 
b) Khi hấp phụ đã kết thúc mao quần thành túi chất lỗng hình trụ; 
©) Khi tiến hành nhả hấp phụ, hình thành giọt chất lỗng hình bán cầu 
ta CÔ rị = T; 


Xét quá trình hấp phụ xẩy ra trong mao quản hình trụ hở hai đầu khi nhà 
hấp phụ tạo thành màng chất lỏng hình bán cầu. Ta có: 


1:1 ./1 

Lóc THIẾT To nh 

họ h 
mà =7; VÌ vậy: 


221 


Thay vào phương trình Kelvin ta có: 
~ khi hấp phụ: 


— #g.V,.cosÐ 
In(P/P =————_ IV.90 
nŒP/E su n.ÑF ( ) 


-_ khi nhả hấp phụ : 


InŒ/P}„ = 2/.g.V,.cosØ 


nha 


n.RT 

Từ hai phương trình (TV.90), qV9I]) ta có ; 
In(P/P,), ; > In(P/P,) 

(PP, > (PP )uạ (IV.93) 


Từ đó ta rút ra: (P/P,) của quá trình hấp phụ luôn lớn hơn (P/P,) nhả cùng 
một giá trị x, (hình IV.29). Đối với vật liệu mao quản bé - khi làm đầy mao quản 
bằng phân tử bị hấp phụ ở áp suất thấp. Khi nhá hấp phụ không có lực cản do 
không tạo thành màng lỏng nên (PP. = (P/P2) uy nghĩa là không có vòng trễ. 


I- Đường hấp phụ ; 
2 - Đường nhả hấp phụ ; 
3 - Vòng trễ. 


P/P, 





(PIP)nu (PP 
Hình IV.29. Đường đẳng nhiệt hấp phụ, nhả hấp phụ đối với 
vật liệu mao quản trung bình 
Cồn đối với vật liệu mao quản lớn cũng không tạo thành màng lỏng (hình IV.30). 
Khi đó công thức (IV-85) có đạng: 


222 


_“/ 8U, cosố qV.91) 


nhỏ qV.92) 


‹ { 1 
vì r; = œ nên: mm." 
tr nh 
thì In(P/P,bxe = In(P/P,)ua 


(PIPÌ\m = ŒPIP mi 


Cho nên đường đẳng nhiệt hấp phụ và nhả hấp phụ trùng nhau. 


Lớp hấp phụ đa lớp 
và có "ưng fự 





Hình IV.30. Biểu diễn quá trình hấp phụ trong mao quần lớn 
IV.4.6. Xác định bê mặt riêng của xúc tác (S, , m”⁄g) 


Đại lượng bê mặt riêng (S,) là thông số quan trọng trong quá trình nghiên 
cứu vẻ xúc tác. Bề mặt càng lớn, hấp phụ sẽ tăng và do đó hoạt tính xúc tác 
càng tăng. 

Cấu trúc vật liệu mao quản rất phức tập, nên cần có nhiều thông số cân xác 
định và phải dùng nhiều phương pháp vật lý, trình bày ở chương xúc tác công 
nghiệp (chương V). 

Còn xác định bể mật riêng ta dùng phương trình BẾT là phương pháp thực 
nghiệm cho đến nay là phương pháp hiệu dụng nhất. 

Để xác định $„: Bước đầu tiên ta phải xây dựng đường đẳng nhiệt hấp phụ và 
nhả hấp phụ và sau đó dùng công thức: 


XS 


Sa N.4„.10”2°[m°/2] (IV.96) 





trong đó x„ - lượng chất hấp phụ đơn lớp trên bề mặt 1 gam xúc tác (g/8). 


Lượng chất bị hấp phụ có thể đo bằng các đơn vị khác nhau thì công thức 
(IV.96) cần chuyển đổi. Ví dụ: 


xạ (cm/8): 


223 


%= TT N.4„.10ˆ”°,(m°/g) 





3 (mol/g): 

$,=x„.N.A„10?°, (m°/g) 
Am - diện tích cắt ngang trung bình của phân tử bị hấp phụ, [Á]?; 
N- số Avogađro (602.102? phân tử /mol); 


M - trọng lượng phân tử chất bị hấp phụ (ví dụ chất bị hấp phụ là benzen thì 
M=78). 

Để tính được $, theo công thức (IV.96) ta cần phải xác định được hai giá trị là 

Án VÀ Xạ, 


1. Xác định A„ 


Công thức chung để xác định Á„ như sau: 
3 
M + : 
4„=/|——| .10, [Ãƒ 
\ 1| øN nộ 


3 - khối lượng phân tử chất bị hấp phụ; 

ø - khối lượng riêng chất bị hấp phụ ở trạng thái lỏng tại nhiệt độ hấp phụ 
(g/cm); 

# thừa số vây quanh, nếu có 12 phân tử vây quanh thì ta có ƒ= 1,091. 

Vì vậy công thức trở thành: 


M 23 
Á„ =1091{ 25) 10 ,[Á† (IV.100) 
øMN 


Tuy nhiên khi hấp phụ: đại lượng A,„ phụ thuộc vào nhiều yếu tố (trạng thái 
chất bị hấp phụ (rắn, lỏng), ngưng tụ, chất hấp phụ). 

Đối với các chất bị hấp phụ là hữu cơ thì A„ thay đổi nhiều theo trạng thái 
và trên các chất hấp phụ khác nhau. 

Đại lượng 4,„ một số chất hữu cơ thường sử dụng được trình bày ở bảng IV. 6. 


Bảng IV.6. Đại lượng A„ của các chất hữu cơ, CO, NH; 























: „ Diện tích A„ [Ả]? theo trạng thái 
Chất bị hấp phụ - 
raần 
co, 14,1 
CH, 16,0 











224 


Bảng IV 6 (Hếp theo) 




















n-C,Hụ 32,0 32,1 51,5/C 
CH;OH : l 28,5 26,1/AI,O, 
| 28,5 - 32,5/SiO, 
C,H„ - 49 31/SIO,  _| 
NH, 11,7 12,9 














Đối với khí trợ đại lượng A„„ ít bị thay đổi theo trạng thái. Vì vậy trong hấp 


phụ để tính diện tích bề mật ta thường dùng chất bị hấp phụ là khí trơ. Đại lượng 
An của các khí trơ được trình bày ở bảng IV.7. 


Đảng IV.7. Đại lượng A„, của một số khí trở và oxy Ở các trạng thái khác nhau 





























l Diện tích A„, [Ả]Ƒ 

Chất bị hấp 90K J/ 70K 
phụ Theo trạng thái 

hấp phụ ngưng tụ hấp phụ ngưng tụ 

Ar 14,4 14,4 13,8 13,8 
N, 17,0 17 | 162 16.3 
Kr IS 18 17,5 17,0 17.3 
O, 137 14,1 13,3 13,5 








Qua hai bảng (IV.6) và V.7) ta thấy đại lượng A,„ của các chất khí trơ và 
O; là ổn định, ít bị phụ thuộc trạng thái. Trong khi đó A„, của các chất hữu cơ thay 
đổi khá nhiều, nhất là trên các chất hấp phụ khác nhau. 


Trong tất cả loại khí trợ thì Ar và Kr khá đắt và hiếm nên ta hay dùng khí 
trơ ÑN; làm chất bị hấp phụ. Thường tiến hành quá trình hấp phụ ở 77K thì Am của 
nitơ là 16,2(Ä)}. 


Và công thức tính bề mặt riêng được rút gọn khi dùng N; hấp phụ: 
$.= 4.351, (m /g) V.101) 


Đối với trường hợp chất hấp phụ có nhiều vi mao quản (như than hoạt tính) 
để đo chính xác A,„, cần có sự khuếch tán trong tốt. Vì vậy ta phải chọn các phân 
tử hay. nguyên tử bé như Ar, Kr, He, H;. Nhưng chú ý là khi dùng H; là chất có 
tác dụng mạnh đối với chất hấp phụ nên ít được dùng. 


225 


2. Xác định x„ 


Để xác định x„ ta đùng phương trình BET và tính ra được diện tích bể mặt 
riêng Š,per (như trước đây ta dùng phương trình Langmua ta được bể mặt riêng 
tr Langmua}- 

Để xác định bề mặt riêng ta dùng phương trình BET dưới dạng: 

PP 1 
xI-P/P) x„C 





C~I 
+(——)P/P, 
Co 


mm 


qV.102) 


Việc ứng dụng phương trình BET để tính bể mặt riêng (S,) đã trở thành một 
phương pháp tiêu chuẩn trong nghiên cứu vật liệu xúc tác. 


Bước đầu tiên từ giá trị P/Ps và x thu được từ thực tế ta xây dựng được 
đường đẳng nhiệt hấp phụ và nhá hấp phụ. 


x - (g/g) lượng chất bị hấp phụ tại thời điểm lấy thí nghiệm +; 
P - áp suất cân bằng tại thời điểm 1; 
P, - áp suất bão hoà của chất bị hấp phụ, tại điều kiện thí nghiệm ; 
C - hằng số BET. 
(g/8) 
x 


%ị 


0 
PỊP, 


Bước thứ hai, từ phương trình BET (IV.102) ta xây dựng đồ thị biểu thị phụ 
thuộc: 


"-..... 
x(l—=P/P.) l 


Đây là phương trình đơn giản, quan hệ phương trình là đường thẳng (hình 
IV.31). 


226 


PIP 
|_ xf!-P/P,) 








0 01 02 03 PP, 


Hình IV.31. Biểu diễn phương trình BET: quan hệ phụ thuộc giữa 


CR2 -P/P, 
x(I—P/P.) 





Nhưng chú ý là quan hệ đường thẳng chỉ trong giới hạn nhỏ của ?/P,. Cụ 
thể là ?/P, lên cao hơn ta sẽ được đường cong. Nhưng từ đoạn thẳng ta có thể 
ngoại suy ở vùng P/P, cao hơn. 

Từ đồ thị ta có góc nghiêng øZ tạo thành và có: 


cai =4 (V.103) 





tgữ = 


x„C 


Đường biểu diễn cắt trục tung tại điểm A và có đoạn: 


OA=»=~Ì_ đV.104) 
x„C 


Từ hai dữ kiện đó ta có thể tính được x„ và €. 
Tính x„: 


Từ phương trình (IV. 103) và (IV.!04) ta có; 


C= 1b 


HH 


Thay (IV.105) vào (V.103) ta có: 


227 





7Ï 
„” tú) Äm b 
tp = = ¬ 
l 1 Xứ 
m xe _—m 
Xụi b Xm b 
—x„.b 
hay là: 1m _ tgơ 
x 


X„ tạơ = 1 - X„.b 
x„(tgœ + b)= 1 
1 | 











ta TÚt rà: Xu ———_.= qV.106) 
tgư+b_ a+b 
Từ đồ thị ở hình IV.31 có giá trị của a và b ta có thể tính được xạ. 
Hằng số C : 
d6: ni c2 6ƒ qV.107) 
Xiến; v15 7.79, Số bb 


a+b` d+b 


Phương trình BET chỉ thích hợp khi xác định bẻ mặt riêng với loại chất xúc 
tác không chứa vi mao quản. Bởi vì phương trình BET được xây dựng dựa vào hấp 
phụ đa lớp. 


Cho nên các vật liệu mao quản bé chỉ hấp phụ đơn lớp dùng phương trình 
BET để tính bề mặt sẽ có sai số. Nhưng với giá trị gần đúng có tính tương đối ta 
cũng có thể xác định vật liệu mao quần có vi mao quản bằng phương trình BET. 


IV.4.6.3. Hằng số BET (C) 
Hằng số BET trong phương trình BET đặc trưng cho hệ "hấp phụ - nhả hấp 
phụ”. Đường đẳng nhiệt hấp phụ phụ thuộc rất nhiều vào hằng số C. 
Hằng số € có thể tính theo công thức: 
C=Aexsu (V.108) 
^, - nhiệt toả ra khi hấp phụ đơn lớp (cal/mol); 


4; - nhiệt toả ra khi quá trình ngưng tụ chất bị hấp phụ tại điều kiện hấp phụ 
(cal/mol). 


228 


Nếu chất bị hấp phụ là nitơ ở 77K thì giá trị thực nghiệm của (Â, - Â;) = 800 
+‡ 70 cal/mol tuỳ thuộc vào chất hấp phụ khác nhau. Ví đụ: 


Trên hợp kim Cu 776 cal/mol 
Trên gel Cr;O; 738 cal/mol 
Trên Cr;O; nung đỏ: 835 cal/mol 
Trên SIO; 784 cal/mol 
Hoặc ta dùng công thức: 
C= A.ets 


F2 
(cal/mol); 


.- năng lượng tương tác vật lý giữa chất bị hấp phụ và chất hấp phụ 


E, - nhiệt hoá lỏng của chất bị hấp phụ (cal/mol). Đối với N; là chất bị hấp 
phụ ở 77K thì E, = 1100 cal/mol. 


Giá trị C phụ thuộc vào E, ta biểu điễn trong bảng IV..8. 


Bằng IV. 8. Giá trị C phụ thuộc vào entanpy hấp phụ đơn lớp ÑN; ỏ 77K 


























|_ E, (callmol) [ Hằng số C 
1430 12 
1910 _ï| 29 
2400 6,9 

F 2870 18,7 

[L—_ 3350 40 
3830 97 








Đối với hằng số C rất nhỏ, ta có đường đẳng nhiệt hấp phụ kiểu II và V (hình 
IV.25). Nghĩa là đường đẳng nhiệt hấp phụ với giá trị P/P, không lớn đi song song gần 
sát với trục hoành. Nhìn đường biểu điễn ta có thể nói hệ hấp phụ (chất bị hấp phụ - 


chất hấp phụ) có entanpy hấp phụ bé. 


Sự phụ thuộc vào € ta có các đường biểu diễn đẳng nhiệt hấp phụ như trên hình 


IV.32. 


Từ đồ thị ta thấy hằng số C có thể thay đổi từ 0,01 đến 1000. Hằng số € nhỏ 
thì đường đẳng nhiệt hấp phụ mau đạt cân bằng (đường € = 0,01). 


229 











PỊP š 


02 04 0,6 0.8 ! 


Hình IV.32. Đồ thị đẳng nhiệt hấp phụ với giá trị P/Ps khác nhau - 
phụ thuộc vào hằng số C của phương trình BET 


1V.4.7. Các phương pháp thực nghiệm xác định lượng chất bị hấp phụ 
+ (g/g) ứng với áp suất P/P, 


IV.4.7.1. Phương pháp tĩnh 

1, Phương pháp tĩnh là phương pháp được ứng dụng rộng rãi nhất hiện nay. 

Nguyên tắc: Nghiên cứu cân bằng hấp phụ giữa chất hấp phụ và chất bị hấp 
phụ trong hệ không chuyển động. Chất bị hấp phụ bị dẫn từng đợt, chờ khi đạt 
cân bằng (nghĩa là chất bị hấp phụ đã hấp phụ hết), ta đo đại lượng xị (tương ứng 
PựP,) tiếp tục cho chất bị hấp phụ vào đợt hai ta có x; tương ứng P;/P, và cho 
đến khi P/P, = Ì ta có xạ. 

Sau đấy ta cho nhả hấp phụ và cũng được những giá trị tương ứng từ P/P, = 
1 đến P/P, = 0 ta được x'„ đến x°¡. 


2. Phương pháp động 
Còn gọi là phương pháp liên tục (hay phương pháp cận cân bằng). 


Hỗn hợp khí (khí trơ và khí bị hấp phụ) được dẫn liên tục qua chất hấp phụ. 
Một cách tương đối ta công nhận có sự cân bằng động ở rất nhiều thời điểm. Ta 
cũng sẽ được x;, x;.. xạ ứng với PJ/P,, Pz/P,... P,„JP,. Phương pháp này luôn cho 


230 


rằng cân bằng động luôn được thiết lập giữa chất hấp phụ và chất bị hấp phụ. Ta 
gọi đó là phương pháp cận cân bằng. 


Để phương pháp này chính xác cao ta cho dòng chất bị hấp phụ đi vào với 
lưu lượng nhỏ để cho hệ thiết lập cân bằng tốt hơn. 


Song với vật liệu mao quản vi mao quản nhiều (than hoạt tính, zeolit, 
khoáng sét) thì phương pháp này không chính xác vì khi đó quá trình khuếch tán 
chậm nên cản trở sự chính xác của cân bằng. 
1V.4.7.2 Các hệ thống thiết bị đo 

Để đo giá trị của x, hiện nay người ta dùng nhiều loại thiết bị và hệ thống 
thiết bị khác nhau. 

1. Phương pháp trọng lượng 

Có hai loại thiết bị được dùng trong phương pháp trọng lượng. 


8) Trọng lượng chất bị hấp phụ x (glg) ảo bằng sự giãn nở lò xo thạch anh 
hay molipden (hình IV.32). 

Vật liệu làm lo xo cần có hai tính năng là không tác dụng với chất bị hấp 
phụ và giãn nở tuyến tính với trọng lượng. Ta gọi loại thiết bị này là cân Mc Bain 
được thể hiện trên (hình IV.33a, b). 


Độ giãn của lò xo 


Trọng lượng chất bị hấp phụ 


Hình IV.32. Sự phụ thuộc trọng lượng chất bị hấp phụ và độ giãn nỗ của lò xo 


231 


1,2, 6—- Van. 

3~ Bình đựng N¿ 

4- Bình đựng than hoạt tính 
5~ Áp kế Mak.Leod 

7- Bộ phận ngưng tụ 

§8- Đĩa đựng mẫu 

9- Bình đựng N; lòng 





Đường hút chân không !_ Í 





và cho bị hấp phụ vào ~ï 
Chiêu dài của lò xo được tự do giãn 
nở theo trọng lượng mẫu 





Lỏ xo thạch anh ệ | Vật nặng tối 





Độ giãn | Chiều dài | 





ống thuỷ lính _| đa lớn nhất | của lò xo 
Điểm đánh dấu 
để đo độ giãn nở 2 mg 20 cm 40 
20mg 20 cm 19 
28 20 cm 19 


2,5-20 g 10 cm 9 | 








Móc treo. ————————— _Ì 
Đĩa đựng chất hấp phụ 


Hình IV.33b. Cân Mc Bain bằng lò xo thạch anh (hay molipđen) 


Trước khi hấp phụ, các chất hấp phụ rắn được sấy khô ở nhiệt độ 
140” - 160C trong thời gian từ 12 đến 14 giờ, sau đó cho 0,L đến 0,2 mg chất hấp 


232 


phụ vào chén đựng mâu 8. Lại một lần nữa mẫu được sấy khô trong hệ thống ở 
140°C và trong 12 đến 14 giờ đạt được trọng lượng mẫu không đổi. Có nghĩa là 
mẫu đã được làm sạch hơi nước và các tạp chất khí khác. Cho hệ thống hút chân 
không làm việc qua van 1, đạt đến độ chân không 10 đến 10” mmHg. Cho đóng 
van j và mở van 2 để hệ thống thông với chất bị hấp phụ, và chờ khi đạt được cân 
bằng ta sẽ có hai chỉ số đạt được là lượng x¡ (g) chất bị hấp phụ và đo được áp suất 
cân bằng nhờ thiết bị đo chân không ta được áp suất P. Quá trình tiến hành đến 
khi P=P, ta sẽ được các giá trị xị. Để quá trình hấp phụ triệt để và ít sai số ta 
thường để bình đựng mẫu trong nitơ lòng 9, 

Quá trình nhá hấp phụ ta tiến hành ngược lại là hút chân không. Khi đó ta 
đóng van 2 và mở van Í. 

b) Trọng lượng chất bị hấp phụ được đo bằng cân vì lượng 

Để đo chính xác bước đầu ta cũng phải gia công mẫu cho đến khi trọng 
lượng mẫu không đổi, hút chân không và cho mẫu vào, tiến hành như trên. 

Để giảm thiểu ảnh hưởng lực Acsimet và sóng điện từ ta phải chế tạo cân vì 
lượng thật chính xác, cho phép theo dõi liên tục trọng lượng mẫu trong suốt quá 
trình hấp phụ và nhả hấp phụ. 

c) Một phương pháp đơn giản là xác định trọng lượng chất bị hấp phụ bằng 
cân bình thường. Lượng chất hấp phụ ở bình 7 được lấy ra cân sau từng đợt hấp 
phụ (hình IV.34). 





VỊ 
che \ì „ 1- Bình chứa khí nitơ 
2- Bình ngưng tụ 

H 3- Hệ thống làm sạch 
(C?, CaCl;, zeoliD 

4- Hệ thống đo vận tốc 
dòng 

5- Hệ thống đo áp suất 

6- Bình đựng chất bị hấp 
phụ (benzen) 

7- Bình chứa chất hấp 
phụ 























Hình IV.34. Sơ đồ hấp phụ động bằng phương pháp 
trọng lượng để đo bề mặt riêng 


233 


Đo độ hấp phụ động bằng phương pháp trọng lượng để đo bề mặt riêng (S,) 
dựa trên sự thay đổi trọng lượng của chất hấp phụ khi hấp phụ các chất hữu cơ 
như benzen, CCI, có hơi đàn hồi lớn ở nhiệt độ phòng. Nhưng phải chọn chất hữu 
cơ không tác dụng với chất hấp phụ. 

Cho chất hấp phụ vào chén 7 đưa khí N; thổi qua nhánh 4z đi qua chén 7 
làm sạch các khí và tạp chất chứa trong chất hấp phụ đến khi trọng lượng chất hấp 
phụ không đối. Sau đó đóng nhánh 4ø và mở nhánh 2ö cho khí N; sục qua bình ó 
đựng chất bị hấp phụ. Từng thời điểm ta lấy chén 7 ra cân đến khi trọng lượng 
không đổi. Thay đổi áp suất P/P, từ 0 đến 1 cho ta một dãy điểm và xây dựng 
đường đẳng nhiệt hấp phụ. 

2. Đo thể tích chất bị hấp phụ bằng phương pháp thể tích 

Phương pháp thường được sử dụng nhất để xác định thể tích chất bị hấp phụ 
theo áp suất cân bằng khác nhau. 

Ví dụ : sơ đồ hấp phụ N; được chỉ ra trên hình IV.35a. 

Sơ đồ có thể lắp ø mẫu (hệ thống này ø = 4) mục đích để tiết kiệm thời gian 
gia công mẫu, ban đầu để cho mẫu chất hấp phụ đạt tới ổn định và để tiết kiệm cả 
thời gian thay mẫu. Đầu tiên phải gia công mẫu để làm sạch nước và các khí bẩn 
có trong mẫu xúc tác. Gia công mẫu dưới áp suất chân không và ở nhiệt độ tối đa 
là 300°C (phụ thuộc vào độ bền nhiệt của mẫu), sau đó đưa mẫu về nhiệt độ 
thường. 

Chúng ta cần xác định thể tích chết (V.u„) của ống đựng mẫu bằng cách cho 
heli vào (phải xác định trước là heli không bị hấp phụ). Trước tiên mở van thông 
với heli, heli sẽ làm đầy thể tích ta đo được áp suất tương ứng. Sau đó hút chân 
không để đuổi hết khí heli ra. Sự giảm áp suất cho ta tính được thể tích chết của 
ống đựng mẫu. 


No. Hai [ Di | Húi chân không 





T ¬ 1- Bình mâu xúc tác (4 bình) 
chợn 2- Thể tích chết 





¬. .=.... 3- Cổ nhám chân không 
lau &} ê) t2 4- Van chân không : 
t Ủ| Í  hỆ4 5- Dung lượng khí N; để đo 
| SỈ 2 6- Thiết bị điện tử đo áp suất 
| lột s2 7- Chất hấp phụ (xúc tác) 
1 7 


Hình IV.35a. Sơ đồ hấp phụ N; bằng đo thể tích chất bị hấp phụ 


234 


Sau đó cho N; vào (để đo mẫu I thì đóng van của mẫu 2, 3, 4). Ứng với mỗi 
một áp suất ?; (P/P,) ta sẽ có một giá trị V, tương ứng. 
Hoặc có thể dùng sơ đồ đơn giản hơn để đo thể tích hấp phụ (hình IV.35b). 


4 % 


xí 
NI 


_- 


Ũ 
YP —— Hừ tất ng 
2— É9 


d Cá nhàm 
J8, 1- Bầu đựng chất hấp phụ 
lÌ 2- Áp kế chữ U 
, 3- Buret lấy mẫu 
4- Bình chứa nitơ 
Q|, 5- Bình chứa H; 
| 6, 7, 8- Khoá 
II Ù 9- Bình làm lạnh 
1 10- Bình đựng Hg 
| 11- Nhiệt kế 














\ 


II H ! 


dị . 
rà 






































[[ Hư can thê 


Hình IV.35b. Sơ đồ hấp phụ thể tích (sơ đồ BET) 


Sơ đồ hấp phụ đo thể tích chất hấp phụ gồm ămpun / chứa mẫu chất hấp 
phụ, áp kế chữ U 2. Bảng đo áp suất từ 0 - 250 mmHg (khi dùng nitơ làm chất 
bị hấp phụ). Buret lấy mẫu 3 gồm những hình cầu có thể tích đã xác định từ 
1- 40 cmỶ, lớn dần từ trên xuống dưới. 


Sau khi đã hút chân không theo đường /2 đến áp suất 10”mmHg để làm 
sạch khí trong sơ đồ và trong mao quản chất hấp phụ. Ta đóng van 6 không cho 
thông với hệ hút chân không. Ämpun chứa chất hấp phụ được đặt trong bình nitơ 
lỏng đến điểm M. Nhờ hệ thống điều hoà nhiệt độ để giữ nhiệt độ trong khoảng 
+0,5°C. Nhờ van 7 ta mỡ-N; thông với hệ thống đo áp lực của N; từ bình đựng N; 
4. Xoay van 6 cho N; thông với bình đựng chất hấp phụ /. Nâng dần áp suất của 
hệ bằng cách nâng mực thuỷ ngân theo đường 3, thuỷ ngân trong bình 70 sẽ 
được đẩy lên. Mỗi một áp suất ta đo được thể tích khí N; bị hấp phụ. 


235 


Thay các đại lượng V, P vào phương trình BET ta có thể tính được V„ (thể 
tích hấp phụ đơn lớp). 


Sai số của phương pháp này là 1,5 - 2,0 m. Vì vậy chất hấp phụ có bề mặt 
riêng bé (S, < 5 m”/g) thì dùng phương pháp này độ chính xác không cao. 


Sơ đồ chất bị hấp phụ là không khí (hình IV.35c). 


mp 


1- Áp kế chữ U 

2- Bình chứa chất hấp phụ 
3- Van 3 ngả 

4- Bình chứa than hoạt tính 
5- Bình đựng nitơ lỏng 


mm 

















TTTTTTT:rTT 




















Hình IV.35c. Sơ đồ hấp phụ để xác định bề mặt riêng bằng hấp phụ không khí 


Quy trình thao tác đơn giản vì không cần hút chân không. Phương pháp tiến 
hành nhanh nhưng đây là phương pháp định tính có tính so sánh giữa các mẫu 
chất hấp phụ khác nhau, độ chính xác không cao. 


Áp suất được biểu thị bằng mmHg, thể tích tính bằng em" thì thể tích chất bị 
hấp phụ tính bằng mmol/g được biểu thị bằng công thức: 


-P ứ- nÌu+» +5 ứ- <i] »z( -!ÌÌ (V.109) 
mĩ, 1, 


vạ- thể tích bình đựng mẫu được làm lạnh ; 

v;- thể tích còn lại của mẫu khi P = P¿ 

T7, T„- nhiệt độ phòng và nitơ lỏng; 

r- đường kính áp kế; 

m- trọng lượng mẫu. 

Bề mặt riêng chất hấp phụ cũng tính được theo công thức: 
$„ =v„.A„.N 


236 


A„ - bể mật riêng của nitơ lấy bằng 16,2Â?. Khi giá trị C (hằng số trong 
phương trình BET) rất lớn thì tại V.„ đượng chất hấp phụ đơn lớp) ta có thể xác 
định bằng công thức gần đúng: 

V„ +V(1- P/P,) 

3. Phương pháp sắc ký 


Phương pháp sắc ký là phương pháp được dùng nhiều để xây dựng đường 
đẳng nhiệt hấp phụ. 

Phương pháp sắc ký dựa vào đetectơ dẫn nhiệt có thể đo sự biến đổi nồng độ 
hỗn hợp khí khi đi qua một vật rắn. Phép đo được thực hiện theo hai cách: cho 
đòng khí bị hấp phụ đi qua liên tục hoặc cho đòng chất bị hấp phụ đi từng đợt 
theo phương pháp xung. 

a) Hệ thống thiết bị khi cho dòng 


khí đi qua liên tục 
Đeteclg  dãi 
Cơ sở của phương pháp là dựa vào nhiệt nhấn 








đặc tính hấp phụ thuận nghịch của chất sò ánh 

bị hấp phụ trên chất hấp phụ. Ở nhiệt độ Pịc hấp phụ 
thấp xảy ra hấp phụ, khi ta nâng nhiệt độ 

lên sẽ xảy ra nhả hấp phụ. Đựng xúc tác 


Hiện tượng hấp phụ nhả hấp phụ 
(hình IV.36a) gây nên sự thay đổi nồng 
độ chất bị hấp phụ trong dòng khí (gồm 
khí mang và khí bị hấp phụ) qua đetectơ 
(sắc ký) sẽ cho ta hai pic ngược chiều 
nhau. Píc j là píc hấp phụ thuận chiều, 
còn píc 2 là pic nhả hấp phụ ngược chiều Hình IV.36a 
với píc 1. Hai píc J và 2 có diện tích 
bằng nhau, đều có thể dùng để tính thể tích chất bị hấp phụ (thể tích chất bị hấp 
phụ bảng diện tích pic ? hoặc 2). 


Pic nhà hấp phụ 


Tuy nhiên trong thực tế, pic nhả hấp phụ có hình đạng píc đều đặn hơn nên 
ta thường tính theo ø/c nhả hấp phụ. 

Để làm thay đổi đột ngột nhiệt độ khi quá trình hấp phụ ta cho hấp phụ tại 
nhiệt độ nitơ lông (-196"C), sau đó tháo nhanh bình làm lạnh nitơ lỏng ra khỏi 
mẫu chất hấp phụ, nhiệt độ sẽ tăng đột ngột và quá trình nhả hấp phụ xảy ra. 

Bằng cách thay đổi P/P, ta sẽ có lượng chất bị hấp phụ khác nhau của từng 
điểm. 


237 


Nếu chất bị hấp phụ là các hợp chất hữu cơ thì không cần làm lạnh mà cho 
hấp phụ tại nhiệt độ thường 30C, thể hiện trên sơ đồ hình [V.36b: chất 
bị hấp phụ dùng benzen, còn chất mang dùng nitơ hoặc heli. 





Hình IV.36b. Sơ đồ hấp phụ benzen 


1- Bình N; hoặc He; 2- Hệ thống làm sạch (a)- CaCl;, (b)- SiO;, 
(c)- Than hoạt tính, (d)- Zeolit 
3- Đetectơ dẫn nhiệt (a)- nhánh so sánh, (b)- nhánh đo, 4- Reomet- hệ thống đo 
lưu lượng; 5- Bình ổn nhiệt; 6- Bình đựng benzen; 7- Ống đựng chất hấp phụ; 
§- Van điều chỉnh lưu lượng; 9- Máy tự ghi (sắc ký); 10- Đo lưu lượng khí ra; 
11- Hệ thống điều hoà; 12- Hệ thống bảo ôn; 13- Van 4 ngả 


Khí mang N; (hoặc He) từ bình 7 qua hệ thống làm lạnh 2 (gồm CaCl;, 
SiO;, than hoạt tính hoặc zeolit), đến nhánh đectectơ 3¿ (nhánh so sánh). Sau đó 
khí mang được chia làm hai ngả. Tại ngả 7 nhờ van ổa và reomet 4a tạo dòng khí 
mang sục vào bình đựng benzen 6 được đạt trong hệ thống ổn nhiệt 7. Khí mang 
mang theo benzen bão hoà tại nhiệt độ 30°C có lưu lượng là V,. 


Từ nhánh 2 nhờ van 8b và reomet 4b tạo dòng khí có lưu lượng là V„ 
Thay đổi tỷ lệ P/P, bằng cách thay đổi đại lượng V, và V, theo công thức: 


238 


tr. 


/P=—————— (1V.110) 
V.+V(I—P/P) 


P¿ — áp suất chung lấy bằng áp suất khí quyển; 

P,~ áp suất hơi bão hoà của benzen ở nhiệt độ thí nghiệm (ví dụ 30°C); 

P— áp suất cân bằng của benzen. 

Sau khi trộn dòng V, và V, hỗn hợp khí được dẫn tới bộ phận hấp phụ 7 trong 
đó có chứa mâu chất hấp phụ. Mẫu chất hấp phụ được đặt trong hệ thống ổn nhiệt 
3 được giữ ổn nhiệt trong suốt quá trình hấp phụ. 

Các chất bị hấp phụ trong dòng khí cho qua nhánh đetectơ đo 3b, trên sắc 
khí đồ khi đó cho ta pic hấp phụ. Khi quá trình hấp phụ bão hoà trên sắc ký đồ lại 
trở lại đường chuẩn. 


Tiếp đến ta tiến hành nhả hấp phụ bằng cách cho hệ thống 7 qua lò có nhiệt 
độ 300C. Quá trình nhả hấp phụ làm tăng lượng benzen trong dòng khí và trên 
đetectơ lại xuất hiện tín hiệu và trên máy tự ghi cho ta pic nhả hấp phụ ngược với 
pc hấp phụ. 

Quá trình cứ tiếp tục cho đến khi P/P, = 1 và ta có một dãy thể tích chất bị 
hấp phụ V, đến V„- 

b) Hệ thống thiết bị dòng khí bị hấp phụ đi qua từng đợt bơm (hình I. 37) 

Nguyên tắc: Dòng khí mang từ bình 7 là He hoặc từ bình 2 là nitơ đi qua, hệ 
thống đo lưu lượng 7, 2 và qua van 3 vào nhánh đetectơ so sánh 2z qua vị trí Š nơi 
để bơm mẫu chất bị hấp phụ vào từng thời điểm, tiếp tục hỗn hợp khí được đi qua 
ống đựng mẫu xúc tác cần nghiên cứu ó. 

Chất bị hấp phụ được bơm từng thời điểm vào ở điểm 5 và cùng với khí 
mang (N;, He) qua cột chất hấp phụ ó ở đó chất hấp phụ được làm lạnh bằng nitơ 
lỏng (-193”C) nó sẽ bị hấp phụ, còn dòng khí nitơ tiếp tục qua nhánh đo đetectơ 
4b được nối với máy tự ghi 8. Trên biểu đồ cho ta một pic (pic hấp phụ). Sau đó 
ta cho nhả hấp phụ bằng cách nâng nhiệt độ ở thiết bị 7 ta sẽ có lượng nhả hấp 
phụ cùng với khí trơ đi vào đetectơ đo 4b và trên sắc khí đồ ta được một p¡ic khác, 
píc nhả ngược chiều với pic hấp phụ. 

Để đo lượng chất bị hấp phụ phụ thuộc vào áp suất riêng phân được chính 
xác, trước khi đo phải gia công mẫu thật kỹ, để trong lòng các mao quản không 
còn nước và các khí khác. Gia công mẫu ở nhiệt độ 300°C và đưới áp suất chân 
không 10mmHg. 


Kết quả tính toán theo công thức: 


239 





ôC .ôa, ôC 
£ —+yr——=-w— 
ôi ðt [2-4 


(V. 111) 

€ — nồng độ chất bị hấp phụ trong dòng khí mang (hay áp suất riêng phần); 

a„ — lượng chất bị hấp phụ trên 1 gam chất hấp phụ: 

£ — phần thể tích chết của cột sắc khí, 

+ — lượng chất bị hấp phụ bão hoà; 

£— thời gian; 

z — khoảng cách tính từ chỗ bơm mẫu (chất bị hấp phụ) đến bẻ mật chất hấp 
phụ; 


w' — tốc độ dòng khí mang. 










Chất bị hấp phụ —*Í x| 


bơm vào 


Hình IV.37. Sơ đồ đo lượng hấp phụ bằng phương pháp sắc ký 


1, 2- Lưu lượng kế để đo vận tốc khí mang (N; và He); 3- Van điều phối; 
4- Đetectơ : b- nhánh đo, a- nhánh so sánh 
5- Vị trí bơm mẫu chất bị hấp phụ; 6- Ông đựng mẫu chất hấp phụ 
7- Bình đựng nitơ lỏng; 8- Máy tự ghi sắc ký 


Từ phương trình TV.I 11) ta có thể tính được : 


240 


#32 @ÄceP©]) (V.112) 


tr 
m — trọng lượng chất hấp phụ ; 
V - thể tích cột sắc khí chứa mẫu chất hấp phụ. 
Từ a, ta có thể tính được x„ như sau: 
Xụ = đ,(Ì - PíP,) qV.113) 
x„ - lượng chất hấp phụ đơn lớp (g/g) 
còn đại lượng S: 
s= [đ đV - 114) 
ỗ 
Đại lượng S có thể xác định trực tiếp từ đường biểu diễn thực nghiệm được 
ghi bằng điện thế bù trừ. 
4. Xác định lượng chất hấp phụ có thể dùng phương pháp tính thời gian lưu 
chất bị hấp phụ trên bề mặt chất hấp phụ 
Thời gian lưu tỷ lệ với nồng độ chất bị hấp phụ: 
V„ = 49.1, 
Ø, — lưu lượng khí mang ; 


7,„ — thời gian xuất hiện gíc trên sắc ký đồ, gọi là thời gian lưu. 
IV.4.8. Sự phân bố kích thước mao quản 


Sự phân bố kích thước mao quản đóng vai trò quan trọng trong quá trình 
khuếch tán là những giai đoạn có tính quyết định đến tốc độ phản ứng. Nó sẽ cho 
ta thông số trong các loại mao quản của xúc tác thì loại mao quản nào là tập trung 
nhất. Từ đó ta có thể chọn lựa chất phản ứng cho phù hợp. 


Ví dụ như sự phân bố mao quản của hai loại SiO; được thể hiện trên hình 
IV.38a và Al;O; IV.38b. 


Phương pháp được sử dụng là phương pháp BJH (Barret, Joyner, Halenda), 
được áp dụng cho nhánh nhả hấp phụ trên dường đẳng nhiệt, 


Để xác định sự phân bố mao quản trước tiên phải xác định kích thước mao 
quản khi nhả hấp phụ. Cơ sở tính toán dựa vào phương trình Kelvin với điều kiện 
sau khi bay hơi chất lỏng ngưng tụ, chất lỏng còn lưu lại trên thành mao quản một 
màng hấp phụ đa lớp có chiều dày là “/”. Khi đó bán kính mao quản („) được xác 
định theo công thức: 


241 


T„= Hạ+Í qV.115) 
trong đó : z¿- bán kính Kenvin ; - chiều dày màng hấp phụ. 





AV/Ar AVJAr 
Ạ 

40 
40 " 

30 
30 - 
20 20 
10 10 

0 
0 
25 50 75 r(A?) 50 100 r(A"”) 
a) b) 


Hình IV.38. Sự phân bố mao quân của (a)- SiO„ (bJ- y-Al,O; 


Nguyên tắc chia phần nhánh nhả hấp phụ ra nhiều đoạn theo áp suất cân 
bằng. Đầu của một đoạn có áp suất cân bằng cao nhất ở một đoạn có sự giảm áp 
suất từ P,/P, đến P/P,, thì có sự tăng thể tích hấp phụ AV là do hơi thoát ra từ 
mmao quản có bán kính tương ứng với áp suất cân bằng, bán kính được tính theo 
phương trình Kelvin: 

—_ 2#.g1,.cos0 


= IV.II6 
, RT.InP/P ( ) 


Hơi thoát ra làm giảm độ dày trên thành mao quần Az kèm theo sự tăng 
thể tích AV. 


Ta xây dựng đồ thị sự phụ thuộc —--ftr sẽ được biểu đồ sự phân bố 


mao quản (xem chỉ tiết ở phần bài tập). 


242 


Một số hạn chế của phương pháp tính toán phân bố lỗ dựa vào phương trình 
Kelvin như sau: 


- Thực ra, các giá trị độ dày ¡ cần phải được tính từ các số liệu hấp phụ 
xây ra trên một vật rắn không mao quản có cùng bản chất nghiên cứu. 
Song trong thực tế khó thực hiện được, mà thường phải tính qua các 
công thức khác. 


-_ Hình dáng của các mao quản được giả thiết khá đơn giản. Thật khó hình 
đung một cách chính xác về mô hình mao quản hình cầu hoặc sẽ cùng 
tổn tại nhiều dạng mao quản khác nhau. Loại mao quản “hình chai” 
cũng thực khó khăn để mô hình hoá. 

Độ cong của màng lỏng ảnh hưởng rất lớn đến giá trị tính toán của 5, và 

Vụ ¿ạp. Trong quá tình khử hấp phụ, độ cong có thể thay đổi theo áp suất. Song 
yếu tố đó không được tính toán tới. Hơn nữa góc thấm ướt 0, không thể xác 
định bằng thực nghiệm. 


-_ Tất cả các phương pháp dựa trên sự phân tích đường khử hấp phụ đều giả 
thiết rằng ở áp suất gần áp suất hơi bão hoà tất cả các mao quản đều đã 
được lấp đầy chất lỏng. Tuy nhiên trong thực tế không phải bao giờ điều 
đó cũng đúng. 


- Mặt khác khi khử hấp phụ ở nhiệt độ thấp (77K) xuất hiện vấn đề về 
truyền nhiệt giữa mẫu và bình lạnh. Do đó việc áp dụng định luật Kelvin 
đối với vùng áp suất lớn không hoàn toàn tin cây, thêm nữa giá trị thể 
tích hấp phụ đo được có thể không chính xác vì nitơ có thể bị ngưng tụ 
ngay trên thành bình đo mẫu. Chính vì thế trong thực nghiệm ngay cả 
các thiết bị tự động chỉ các kết quả thu được từ các mẫu có kích thước 
mao quản dưới 500 mới được xem là khả dĩ. 


- Có một giới hạn dưới về hiệu lực của phương pháp này. Từ thực nghiệm 
luôn thấy các “vòng trể” của nitơ ở 77K có một điểm nối giữa đường 
khử hấp phụ và đường hấp phụ ở áp suất tương đối lân cận với 0,42 — 
0,45 (rất ít khi thấy thấp hơn). Đối với các chất khí khác, người ta cũng 
quan sát thấy có một áp suất tương đối tới hạn nhất định đối với vòng 
trễ: 

PỊP, = 0,36 đối với argon ; P/P, = 0,28 đối với oxy ở T7K. 


Sự thoát hơi nhanh được gán cho tại sức cảng bề mặt của chất lỏng ngưng 
tụ. Màng lỏng không còn ổn định để tồn tại trạng thái áp suất tới hạn. Kết quả là 
phương pháp Kelvin không còn ứng dụng được dưới điểm tới hạn. 

Để xác định bẻ dày lớp hấp phụ trong mao quản. Ta thấy trong quá trình 
hấp phụ tạo thành bên trong mao quản lớp chất lỏng hấp phụ. Sau khi bay hơi 


24 


(quá trình khử) chất lỏng ngưng tụ, chất lỏng còn lưu lại trên thành mao quản một 
màng hấp phụ đa lớp với chiều dày là “7”. 

Với mỗi điểm trên đường đẳng nhiệt hấp phụ loại IV (hình IV.25) ta có thể 
tính được giá trị “?”. 

Theo phương trình BET chỉ xác định được ở áp suất tương đối dưới 0,3. Tốt 
nhất là đánh giá *° trực tiếp theo đường đẳng nhiệt hấp phụ đối với vật liệu hấp 
phụ không xốp chuẩn, có bể mặt tương tự với bể mặt vật thể xốp nghiên cứu. 

Người ta giả thiết là ở cùng một áp suất thì chiều dày đa lớp chất bị hấp phụ 
bằng với chiều dày của lớp này trên thành lễ : 


# 
t= 





„ở hoặc f = „ở 
⁄, 


ở đây: x„ — thể tích đơn lớp của chất chuẩn, tính từ phương trình BET ; 
x - lượng chất hấp phụ ở áp suất bất kỳ ; 
ổ - chiều đày trung bình của một lớp phân tử bị hấp phụ ; 
„ — số lớp phân tử bị hấp phụ. 


ở phụ thuộc vào việc xếp chồng của lớp phân tử bị hấp phụ. Lippeno và De 
Boer tính giá trị ổcho lớp phân tử nitơ xếp chật lục giác ö=3,5A. 


Còn Shull tính ra ổ= 4,3Ả (phân tử nitơ xếp chặt AAA) và ông cũng xây 
đựng được sự phụ thuộc của ở vào P/P,. 


Phương trình Halsey là phương trình phổ cập nhất để tính chiều dày màng 
hấp phụ đa lớp : 
13 
K 
t=ð —————n IV.I19 
Ím ni), ( ) 
K - hằng số phụ thuộc vào bản chất. 
Trong trường hợp của N; ở 77K, phương trình Halsey có dạng: 


1/3 
5 
t=35l———— IV.120 
(ngan) ( ) 
Phương trình De Boer: 
13 
13,99 
h D22 cdgP 2 IV.121 
: [mem j : , 


244 


Hai phương trình của Halsey và De Boer được sử dụng nhiều nhất và cho 
các giá trị gần với các mao quản có kích thước đ < 100Ä. Đối với argon cũng có 
nhiều biểu hiện tương tự. 


IV.4.9. Bài tập về hấp phụ 


Xác định bề mặt riêng chất hấp phụ S, (m?/g), phân bố lỗ xốp. 


Để bài: Trên sơ đồ hấp phụ Mc Bain đã xác định các số lượng chất bị hấp 
phụ benzen ở 20C cho các mẫu 7, 2, 3 như sau: 

























Lượng hấp phụ (x, mg/g) tại thời điểm r 
PIP, Ề - —- - 
Mẫu ? Mẫu 2 Mẫu 3 
0,081 138 105 50 
0,18 210 163 130 
0,28 260 188 | 441 

















0,36 282 194 143 
233 147 
240 149 
255 161 
275 
283 
292 
299 


310 












































Nhả hấp phụ 









































Lượng hấp phụ (x, mg/g) tại thời điểm r 
Mẫu 7 Mẫu 2 Mẫu 3 
471 310 348 
469 301 346 
480 297 242 
373 27T 165 
347 266 151 _| 
310 235 148 
289 232 Ỉ 147 














245 


1. Vẽ đường đẳng nhiệt hấp phụ và nhả hấp phụ. 

2. Xác định bề mặt riêng. 

3. Xác định phân bố lỗ xốp. 

4. Nhận xét kết quả. 

Chỉ cho lời giải của mẫu 7, còn mẫu 2 và ở là bài tập tự làm. 


1. Vẽ đường đẳng nhiệt hấp phụ 


Đường đẳng nhiệt hấp phụ mẫu 1 


Lượng hấp phụ (mg/g) 








0 0.2 0.4 0,6 0.8 l 
Áp suất tỷ lệ P/P, 
Từ các số liệu thực nghiệm trong đề bài, ta vẽ được các đường đẳng nhiệt 


hấp phụ của các mẫu với trục x là tỷ lệ áp suất P/P,, trục y là lượng mẫu chất bị 
hấp phụ x (mg/g). 


II. Xác định bề mặt riêng 
Bề mặt riêng xác định theo phương trình (TV.96): 


ká = X„ 
M 





xA„.N.10”” (m”/g) 


trong đó: x„, - lượng chất bị hấp phụ đơn lớp trên bề mặt chất hấp phụ (g/8): 


246 


A,- điện tích cắt ngang của phân tử bị hấp phụ [A f: 
N - số Avôgadrô (6,023. 10”). 
Trong công thức ta phải xác định được Áa và X¡„. 
1. Tính A„ theo phương trình (IV.10) 
my” 3 
Â„= lxc) /.10,(Áÿ 
ƒ - thừa số lấy bằng 1,091; 


ø - khối lượng riêng chất bị hấp phụ ở trạng thái lỏng tại nhiệt độ hấp phụ; 
M - khối lượng chất bị hấp phụ; 


Chất bị hấp phụ là benzen nên ø = 0,879 còn # = 78 thay vào ta xác định 
được Á„,: 


78 2/3 
A„ =L09 [ma] .I0'9 =30,434(Ä) 


2. Tính x„: 


Để xác định được x„ ta dùng phương trình BET (IV.102) viết dưới dạng: 
=“.. 5.5 
xẠA-PIP) x„€ x„C 
đây là phương trình tuyến tính dạng y = ax + Ù. 
P/P, đóng vai trò x 
PIP, 
x(P/P) 








đóng vai trồ y 


Theo phương trình BET thì hai giá 
b=11x„€C 


tgơ = (C - 1)/x„.C 


X„.fpŒ = Ì - xụ.b b | 
1A1 


3 tgư+b ` a+b 








Âm 





247 


Trong khoảng tỷ lệ áp suất từ 0 + 0,35 ta xây dựng đờng thẳng tương ứng 
với các điểm thực nghiệm như sau: 


Đồ thị biểu thị phương trình BET của mẫu 1 














(PIP,)I x (P - P,) 




















0 005 01 015 02 025 03 0.35 0.4 0,45 
PIP, 


Từ đồ thị hình trên ta xác định được tgœ và b. 
X„= L/(tgø+b) = 1/(4.7998 + 0,2124) = 0.1995 (g/g) 
Thay các giá trị Á„, x„ mới tìm được vào phương trình: 


>4 
S =—“.A„.N.10”° (m? 
É T6 (m?⁄g) 


S x30,434x 6,023 x 10? x10”? =468,87 (m”/g) 





" 0.1995 
ề 78 
Diện tích bề mặt riêng của chất hấp phụ là 468 m°/g. 
TỊI. Xác định phân bố lỗ xốp 


Nhận xét thấy các đường ở trên đều thuộc vào dạng đường số IV (hình 
IV.25) trong dạng đường chuẩn IUPAC. Do đó có thể cho rằng dạng mao quản 
của các mẫu do hấp phụ này là dạng mao quản trung bình (mesopore). Do đó ta 
có thể áp dụng công thức tính toán sau (phương trình Kelvin): 


In(P/P,)= Ta, cosđ, 
n.RT 


248 


Vậy 


sơ 





: ~2.87,.cosØ, 
°` In(P/P).R7 


trong đó: V, - thể tích I mol chất hấp phụ (benzen): 
R - hằng số bằng 8.314.107 erg/K.mol; 


7 - nhiệt độ tiến hành hấp phụ (K), 


G - sức căng bề mặt của chất hấp phụ (đối với benzen ạ = 29 đyn/cm); 
9- góc thấm ướt tại bề mặt tiếp xúc pha. Khi chất bị hấp phụ là benzen thì 


=0; 


V- lượng chất bị hấp phụ còn lại ở màng chất lỏng (V= x/2). 


Từ công thức z„ với các P/P, khác nhau ta thiết lập được bảng số liệu sau: 


















































Mẫu 7: 
In(P/P) | V=xi AV. “Ã) | Ar | AVIAr _ 
04863 | 53644 Ì 134 | 
-0/2614 | 534/16 2164 | 80,8 10,67 2,028 
-03041 | 521,53 87,7 70,1 21,12 448” - 
-04308 | 424/83 29.61 49,0 9 3,29 
-05276 | 395,22 42,14 ko Xúc 545 | 
_ -06539 | 35308 | 23/91 32,3 3,52. 6,79 
| -0/7339 | 329,16 | 288 
AV =V,- Vjj¡; Ár =fị- F¿.¡ 


Ta vẽ được đồ thị mối quan hệ giữa 4W//4r và r đặc trưng cho sự phân bố lỗ 
xốp bên trong vật liệu rắn (mẫu /). 


Phân bố lỗ xốp bên trong vật liệu rắn của mẫu 7 như ở hình sau đây: 


Vír (cmŸ/A) 


© mm t2 œ + œ Ớ HH ®@ 


Phân bố lô xốp mẫu 
































: 
—† 
"n 
+ L ¬ 
20 40 60 80 100 
r(Ä) 249 


Nhận xét: 


1. Đây là vật liệu mao quản trung bình, vì trên đường đẳng nhiệt hấp phụ 
có vòng trễ rõ ràng. 
2. Diện tích bề mật riêng đạt 468 m”/g, vì vậy đây là loại vật liệu có diện 
tích bề mặt riêng khá lớn có thể đùng làm chất mang xúc tác. 
3. Lỗ xốp trung bình tập trung Ở r = 30Ä. 
IV.4.10. Đo độ xốp của vật liệu mao quản 
IV.4.10.1. Xác định độ xốp bằng phương pháp nạp thuỷ ngân (mao 
quản bế thuỷ ngân) 


Phương pháp dựa trên tính chất không thấm ướt của thuỷ ngân đối với đa số 
bề mật chất rắn. Sự liên quan giữa áp suất ngoài P và sức cản của mao quản trong 
lỗ xốp vật rắn xác định theo phương trình: 

Š.h.g.0 = -gcosØ. (V.122) 
§ — bề mặt cắt của mao quản (cm?; 
H - chiều cao tụt xuống của thuỷ ngân trong mao quản (cm); 
ø -tốc độ tụt của Hg: 

S.hg=P (V.123) 
P— áp suất môi trường; 
ø — sức căng bề mặt; 


8. — góc thấm ướt. 


P.o= -necos8. (V.124) 
tụi 2__# cos8 

L4 P 

#2 =r», (rạr bán kính thuỷ lực) 

7 

] gĂcosở, 
2gcos Ở,. 
mẹ =.” P (V.125) 


Trong trường hợp thuỷ ngân được nạp trên vật liệu là oxit với g = 0,485 Nm'Ì, 
ở 298K và 9 = 140” thì rụ¡= 0,75.10°/P. 


250 


Khoảng kích thước bán kính có thể đo từ 75 km và 7,5 nm ứng với áp suất 
thay đổi từ 10 kPa đến 100 kPa. 


Để quá trình đo được chính xác ta phải gia công mẫu đo để khử các tạp chất 
và nước chứa trong mao quản. Từ kết quả đễ dàng thiết lập về quan hệ về phân bố 
kích thước mao quản với áp suất. Nếu đo theo một chu trình tăng và giảm áp suất 
thì trên đồ thị sự phụ thuộc V vào P (thể tích và áp suất nén) cũng xuất hiện vòng 
trễ đo bị biến đổi góc đ. khác nhau trong quá trình nén và giảm áp suất. 

Sử dụng phương pháp mao quản kế thuỷ ngân cần chú ý: 

-_ Thuỷ ngân cần được làm sạch vì nếu bị bẩn, nhất là các hợp chất hữu cơ 
có ảnh hưởng rất lớn đến sức căng bể mặt hay độ thấm ướt của thuỷ 
ngân. 

- Các vật liệu mao quản cần có độ bên cơ học cao, nếu không trong quá 
trình nén sẽ bị biến dạng cấu trúc... 


IV.4.10.2. Phương pháp mao quản kế nhiệt độ 


Nguyên tắc của phương pháp: Dựa vào nhiệt độ đóng rắn của một số chất 
lỏng tính khiết chứa trong các mao quản chất rắn thấp hơn nhiệt độ đóng rắn của 
nó trên bề mặt thoáng. 


Phương pháp tiến hành: Ta làm nguội từ từ với tốc độ giảm nhiệt độ nhất 
định với mao quản bán kính là r, quan sát thấy một sự trễ đông lạnh chênh lệch ở 
trong và ngoài mao quản là A7, A7 tỷ lệ nghịch với bán kính mao quản, ta có 
công thức: 


-AT/T°= 


c (IV.126) 
AH 


t. 

AHI— entanpi phân tử bị hấp phụ; V— thể tích chất lỏng ; g — sức căng bề mặt. 

Trái lại khi nóng chảy hiện tượng trễ cũng xảy ra tương tự của một số chất 
lỏng tỉnh khiết đã đóng rắn trong mao quản. Tuy nhiên A7 đóng rắn khác với AT 
hoá lỏng. Thí dụ: với chất lỏng thường gặp như nước và benzen thì AT đóng rắn 
lớn hơn 2 lần A7 hoá lỏng. 

Phương pháp mao quản kế nhiệt độ được thực hiện bằng một vi lượng kế 
khảo sát cho cả quá trình hạ và nâng nhiệt độ. Ở mỗi nhiệt độ, người ta có thể 
xem xét hiệu ứng nhiệt theo sự biến đổi trạng thái của lượng chất ngưng trong 
mao quản. 

Phân tích các đường cong nhiệt cho biết sự phân bố thể tích mao quản có 
kích thước cỡ 1,5 + I50 nm, vì vậy đối với các vi mao quản không ứng dụng 


251 


được. Giữa đường cong đóng rắn và hoá lỏng luôn luôn tổn tại một vòng trễ, nhờ 
đó ta biết được hình dáng của mao quản. 


Phương pháp này cho ta biết được đường kính thực của mao quản không 
phải kích thước riêng của mao quản. 


Thực hiện phương pháp này cần chú ý : 
-_ Chất lỏng cần phải có độ tỉnh khiết cao. 
-_ Sự thay đổi thể tích trong quá trình chuyển pha có thể gây nên biến dạng 
mao quản, vì vậy cần chọn chất lỏng để ứng dụng, ví dụ như etanol. 


IY.4.11. Vật liệu vi mao quản 


Các zcolit, than hoạt tính, các vật liệu khoáng sét... có lỗ xốp bao gồm chủ 
yếu là các vi mao quản. Kích thước của chúng xấp xỉ kích thước phân tử bị hấp 
phụ. Trong quá trình hấp phụ, sự lấp đẩy không gian các vi mao quản được thực 
hiện ở áp suất tương đối thấp. Nên giả thuyết về hấp phụ đa lớp không còn thích 
hợp cho vật liệu này. Do đó phương trình BET không còn giá trị đầy đủ để xác định 
bể mặt riêng của vật liệu vi mao quản. Nhưng trong thực tế người ta vẫn dùng 
phương trình BET để đo diện tích bề mặt riêng của vật liệu. Dầu sao các số liệu thu 
được cũng có ý nghĩa định tính để phân loại nhanh những vật liệu nghiên cứu. 


Ví dụ: nếu vật liệu mao quản có đường đẳng nhiệt hấp phụ loại I, ta nói vật 
liệu mao quản đó là vật liệu mao quản vi mao quản. 


Sau đây sẽ giới thiệu một số phương pháp xác định đặc trưng của cấu trúc 
hệ vật liệu vi mao quản. 
IV.4.11.1. Phương pháp Bond uà Spencer 

Phương pháp này là phương pháp tương đối để xác định bể mặt riêng, nhờ 
một chất hấp phụ chuẩn có cùng tính chất với chất nghiên cứu có bề mặt đã biết. 


Chất bị hấp phụ được dùng là neon, tiến hành đo (xác định) đường đẳng 
nhiệt hấp phụ ở nhiệt độ phòng và nằm trong vùng Henry. 


Phương pháp này mới chỉ sử dụng với chất hấp phụ có nguồn gốc cacbon. 
Chất hấp phụ tiêu chuẩn được dùng là bồ hóng (muội cacbon) ví dụ loại ELE8 có 
giá trị bề mặt riêng là: 


Š,= 100 m?⁄g (theo phương pháp kính hiển vi điện tử); 
Š= 112 mỶ⁄g (theo phương pháp hấp phụ nitơ ở -195°C); 
$„= 105 m?⁄g (theo nhiệt thấm ướt của metanol). 


252 


Để tính bề mặt riêng của than đá, than cốc, than hoạt tính, giả thiết: 


`. 
. qV.127) 
Ấ.Ô. Sấi 


Khi ở áp suất 1 atm giá trị y? và z? tương đương (bằng nhau) nên: 


&c.S. (V.128) 
Ấ._ 5z 
Š„Š- — bể mặt riêng của chất hấp phụ nghiên cứu và chất chuẩn; 
y°.+° — giá trị hấp phụ tính trên một đơn vị bể mặt mẫu nghiên cứu và bồ 
hóng tiêu chuẩn tương ứng ở áp suất 1 atm. 


Vì sự hấp phụ tuân theo định luật Henry: 


x.= Kạ.P và #,= K„P (IV.129) 
Từ (IV.128) và (IV.129) ta có: 
gÃ 
K 


r 


Độ chính xác của phương pháp này phụ thuộc rất nhiêu vào chất hấp phụ 
chuẩn. 


1V.4.6.9. Phương pháp Halsey 0à Euerett 


Phương pháp này cũng đề cập tới miền tuyến tính của đường đẳng nhiệt hấp 
phụ dạng I vùng Henry. Nếu áp suất khí đủ nhỏ, nhiệt độ đủ cao thì mức độ làm 
đây sẽ rất nhỏ, có nghĩa là tương tác giữa những phân tử tạo thành hấp phụ có thể 
bỏ qua. Nồng độ của các phân tử cách bề mặt một khoảng z tuân theo phân số 
Boltzmamn: 





€ =C,exp (- U/RT) (IV.130) 
U - thế năng. 
Gọi dr là lượng 
chất bị hấp phụ trên bề 
mặt đŠ và thể tích dS.dr 


theo hình (IV.39): 
Dx = (C - Ca)dŠ.dr Hình IV.39. Yếu tố diện tích bề mặt dS 
(IV.131) r - khoảng cách từ điểm p đến tâm 


25 


Nếu coi bề mặt là đồng nhất thì lượng hấp phụ trên diện tích $ được xác 
định như sau: 


x=§C, [te — Jár (IV.132) 


trong đó : 
r„— khoảng cách nhỏ nhất của phân tử hấp phụ có thể tới gần bề mặt. 
Nếu chấp nhận rằng trạng thái khí tuân theo quy luật của khí lý tưởng (vì 
giả định là ở áp suất thấp và nhiệt độ cao). Vì : 
P 
Cạ = ri ` 
nên ta có: 


S.PT -11!NƑ 
ar Je KP — Idy (IV.133) 


tị 


Hoặc vì: x= X „ ở đây 7 là giá trị tích phân: 


x= [(e ”" ~ Uár (V.134) 
LŨ 
Như vậy ở vùng Hemry ta có hằng số: 
Xi 


IV.13 
RT : ) 


Lỗ 
Giá trị bề mặt riêng Š chỉ tính được khi biết giá trị tích phân 7, tức là phải 
biết được đạng của đường cong thế năng phụ thuộc vào r. 


Giá trị I đối với vật thể rắn có cùng bản chất thì tương tự nhau. Có nghĩa là 
khi đã biết bể mặt riêng của chất hấp phụ mẫu có thể xác định được bề mặt riêng 
của chất nghiên cứu có cùng bản chất. 


1V.4.6.38. Phương phúp Zuietering uà Kreuelin 
Phương pháp này cũng tính toán bể mặt riêng qua hệ số Henry Kø. 


Zwietering và Krevelin dựa trên thuyết De Boer về thời gian sống trung bình 
r, của phân tử được hấp phụ trên bề mặt hấp phụ, hoặc thời gian của một dao 
động ïụ. 


Phương trình giá trị hấp phụ có dạng: 


254 


' M 1/2 
x=58.102 net LỆ] PS (V.136) 
Giá trị Š là bề mặt riêng của chất hấp phụ, cm'/g. Hệ số Henry có dạng: 
. Àí 12 
K, =5,8.1072rge* TE| $ IV.137 
o0 Tụ Rr ( ) 
E, - nhiệt vi phân hấp phụ, coi là bằng nhau với tất cả phần bể mặt (coi bề 
mặt là đồng nhất). 
Nhược điểm của phương pháp này là độ chính xác không cao, do giá trị 7 
khó tính chính xác. 
IV.4.6.4. Phương phúóp Dubinin uà Kaganber 


Phương pháp Dubinin (xác định thể tích lỗ xốp của các vi mao quản), dựa 
trên cơ sở thuyết thế năng của Polani. Khoảng cách hấp phụ gần với bề mật vật 
thể rắn được đặc trưng bằng bề mặt đẳng thế. Có nghĩa là những bề mặt có thế 
hấp phụ £ như nhau. 

Theo Polani chất bị hấp phụ trên bề mặt ở dạng lỏng: 

x 
V=— (V.138) 
p 
ở đây: x — lượng chất hấp phụ (tính bằng gam) ở áp suất P; 
Ø— tỷ trọng của chất lỏng; 
V - thể tích được điền đầy chất hấp phụ: 
V=Ñt©) (IV.139) 

Dubinin và các cộng sự đã cho rằng: Thế hấp phụ xuất hiện là do lực phân 
cực và lực phân tán, không phụ thuộc vào nhiệt độ, nhưng thay đổi theo bản chất 
của chất hấp phụ và chất bị hấp phụ. Thực tế lực phân cực và phân tán là hàm của 
độ phân cực œ của các phân tử chất bị hấp phụ. Do vậy: 

“=2-=# (1V.140) 
&o Ổn 
trong đó: Ø — hệ số trạng thái của Dubinin; 
#& và œy — đặc trưng cho hơi chuẩn; 


£và œ — đặc trưng cho hơi nghiên cứu. 


255 


Khoảng không gian hấp phụ của lỗ có thể biểu diễn bởi hàm Gaus của thế hấp 
phụ: 


W = W,exp (-k.&2) V.141) 
W¿ ~ thể tích tổng cộng của lỗ xốp nhỏ. 
k hằng số đặc trưng sự phân bố lỗ theo kích thước từ (IV.139 và IV.140): 


Ỷ 
=W=W, se -(4) | (V.142) 
Thay £= RTIn(P/P,) vào (IV.142) ta có: 
+ k Pì 
—=Ứữ, ——=42.303R7In—-~ 1V. 
ũ = ? In Z) j ŒV.143) 
2 
Hoặc: lgx = IgŒE, 2) —2, 208. 7(R7)”4a ụa Hị qV.144) 
P 2 
lgx= ls0/)=D|w 2) qV.145) 


Phương trình (IV.145) biểu diễn sự phụ thuộc của lgx vào [lg(P/P)]° có 
đạng đường thẳng với độ đốc ? và cắt tung độ tại lg(W„2). 


Từ giá trị Ig(W¿ø2) có thể tính được thể tích của các lỗ nhỏ (vi mao quản). 


Dubinin nhận thấy rằng ở áp suất từ 10Š đến 0,2 thu được kết quả hoàn toàn 
tuyến tính. Tuy nhiên cũng thấy có sự sai lệch khí tiến đến miền áp suất cao. 


Thuyết Dubinin đã được Kaganber sử dụng để tính bẻ mặt riêng. Ông cho 
rằng ở vùng hấp phụ đơn lớp thì có thể biểu hiện phân bố Gaus của chất hấp phụ 
ở các tâm bề mặt: 


8=" 
trong đó: Ø— phần bề mặt được làm đây đơn lớp; 
k¡ — thông số đặc trưng cho phân bố Gaus; 
£~ thế hấp phụ: 


2 
lgØ= -23008 (87) |Jet,] (IV.147) 


P z 
225 -p|w2} (IV.148) 
X„ P 


256 


P 2 
lgx =lgx„ — lu.) qV.149) 


Phương trình (IV.149) cũng tương tự phương trình (IV.145), có dạng đường 
thẳng. Giá trị Igx„ (cất trục tung) là logarit của thể tích đơn lớp, không phải là thể 
tích lỗ. Kết quả của phương pháp này cho phép ta tính được giá trị của bề mặt 
riêng. Người ta coi rằng có thể sử dụng nó ở vùng áp suất thấp P/P,= 10. 

Phương pháp này áp dụng rất thành công cho chất bị hấp phụ là CO; ở nhiệt 
độ thường. Hạn chế của phương pháp này là chỉ áp dụng cho vật liệu có đặc trưng 
hoàn toàn mao quản nhỏ. 


B. KHUẾCH TÁN 


IV.5. CÁC TH ĐOẠN KHUẾCH TÁN TRONG PHẢN ỨNG XÚC TÁC 
DỊ TH 


Giai đoạn khuếch tán ảnh hưởng nhiều đến tốc độ chung phản ứng. 


Phân lớn các xúc tác trong công nghiệp là xúc tác rắn có nhiều lỗ xốp, vì 
vậy phản ứng nó diễn ra cả bề mặt ngoài và trong lỗ xốp và phản ứng hoá học bị 
chí phối khá nhiều bởi khuếch tán ngoài và khuếch tán trong. 


Ví dụ trong thiết bị phản ứng: xúc tác là các hạt, dòng khí bao quanh các hạt 
như trên hình IV.40. 


Theo hình IV.40 các phần tử phản ứng để tới được bề mặt xúc tác phải 
khuếch tán qua lớp màng biên bao quanh mỗi hạt xúc tác, qua lễ xốp vào trong 
mao quản (đo phần lớn các vị trí hoạt động nằm trong lỗ xốp của mao quản). 


Mô hình cắt một mao quản đơn thể hiện trên hình IV.41. Theo mô hình này 
một phân tử A chuyển khối pha khí qua lớp màng biên, ở đây bắt đầu phân tử A 
có thể phân ứng ở bề mặt ngoài của xúc tác. Nhưng phần lớn được khuếch tán vào 
bên trong mao quản và phản ứng trên bề mặt mao quản. Nồng độ phân tử A giảm 
dần (hình IV.41b) đọc theo thành lỗ xốp. Trong mỗi tốc độ phản ứng của từng vị 
trí đều có sự cần trở của hiện tượng khuếch tán (hình [V.41c). 


Qua hình IV.41 ta có thể thấy: Quá trình / và 7 có chung một quy luật: là 
quá trình khuếch tán ngoài chất phản ứng và sản phẩm. Tức là quá trình khuếch 
tán khí trong dòng khí tới bề mặt chất rắn. Nồng độ của chất A biến thiên từ C, 
đến C.. Nếu hai bước này có tốc độ chậm so với bước khác, ta nói phản ứng nằm 
trong miền khuếch tán ngoài. 


257 


Bề mặt xúc tác 








Ống chứa xúc tác Hạt xúc tác 
_ bán vớ 
——> |Œ ——* 
“* PEsoiii (li 1h 
hoạt 
M ải N 
BỘ Quên Tỉnh thể xúc tác 
Di B 
Màng khí =........' g6. (Ì nu uun 
⁄ NG Màng 
/ bà khuếch tán nz2zi 
vn Màng khuếch tán 
h trong mao quản 


Hình IV.40. Các giai đoạn trong phần ứng xúc tác dị thể từ 
A ->B trong mao quần 


Một số dấu hiệu biểu thị sự hạn chế do khuếch tán ngoài hạt xúc tác : 

1. Tốc độ phản ứng tỷ lệ nghịch với khối lượng xúc tác, có nghĩa là lượng 
xúc tác tăng sẽ làm cho tốc độ phản ứng giảm. 

2. Tốc độ phản ứng tăng tuyến tính với độ khuếch tán hoặc cải thiện điều 
kiện vận chuyển chất phản ứng trong pha khí hoặc lỏng (ví dụ như quá 
trình cracking với xúc tác nằm yên được cải thiện bằng quá trình 
cracking tầng sôi, hoặc chuyển động như quá trình reforming xúc tác). 

3. Nhiệt độ phản ứng ít hoặc không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng. Quá 
ĐÀ khuếch tán không tuân theo định luật Arhenius mà tốc độ tỷ lệ với 
T1 

4. Năng lượng hoạt hoá biểu kiến rất thấp, có thể bằng 0 
(=0 + 5 kcal/mol). 


Quá trình 2 và 6 là chậm, tức là quá trình khuếch tán trong chi phối tốc độ 
phản ứng. Khuếch tán trong xảy ra phức tạp hơn nhiều so với quá trình khuếch 
tần ngoài ở một số điểm sau : 


258 


Bề mặt cắt ngang của hạt xúc tác có 
một mao quản 







Mao quản ¿ lớn 


Hướng đi của chất phản ứng 


Lực cản “ Cho phản ứng tiến hành trước Lực cản của quá 
của màng khi đến bề mặt biên xúc tác trình khuếch tán 
biên trong mao quản 









NNN§§ssỹ 


Lực cản của phản ứng bề mặt 


c) 
Cho phản ứng tiến hành ở bể 
mặt ngoài của hạt xúc tác 


Hình IV.41. Mô hình mặt cắt mao quản về khuếch tán và 
phần ứng xúc tác trong và ngoài mao quản 

a- Mô hình khuếch tán vật lý bên ngoài và bên trong mao quản; 

b- Građien nồng độ từ môi trường pha phẫn ứng đến trong mao quản; 

c- Mô hình các lực cân trở của từng giai đoạn (Levenspiel, 1972) 


259 


1. Nó không phụ thuộc vào đòng chảy (chế độ khuấy trộn) của đòng khí. 
2. Chịu tác dụng rất lớn vào đường kính mao quản. 
3. Chịu ảnh hưởng của lực trên thành mao quản. 
Quá trình ÿ, 4, 5 là quá trình hoá học xảy ra trên bề mặt xúc tác, phản ứng ở 
trong vùng động học. 
Ta xét phương trình tốc độ phản ứng từng vùng. 


IV.5.1. Xét tốc độ giai đoạn 7 tức là màng chuyển khối (màng biên) 


Đây là giai đoạn khuếch tán ngoài, ta áp dụng phương trình bậc 1 của Fick, 
viết dưới đạng: 


1 đn & 
J„=-—— +|=ÐD— =k„ÁC, ~C IV.150 
W | 2) : „ẮC, =C,) ( ) 





J„ - có thứ nguyên mol/cmŸ.g.s. 
S„- điện tích bể mặt phân cách (hoặc trong trường hợp là hạt xúc tác là 
diện tích bề mặt ngoài) ; 

mạ- số mol của chất A tham gia vào phản ứng; 

C,- nồng độ chất A trong môi trường phản ứng; 

C,- nồng độ chất A trên bề mặt xúc tác ; 

D- hệ số khuếch tán của chất A trong dòng khối phản ứng ; 

k„- hằng số khuếch tán (độ khuếch tán hiệu quả trên độ dày của màng) cm?/s. 
Hệ số khuếch tán Ð là đại lượng cần xác định, có thể tìm công thức trong sổ 

tay hệ số khuếch tán phân tử : 


D= SH xyT l.*, „ (mÊR) 4V.151) 
PẪ\V¿ +Vy My, Mẹ 
T- nhiệt độ (K) phản ứng; 
P- áp suất làm việc ; 
Vụ, Vạ thể tích phân tử (cm`/mol) của chất A và B; 
Mạ, Mạ; phân tử lượng (g/mol) của chất A và B. 


Với phản ứng xảy ra trong pha lỏng cơ chế cũng hoàn toàn như vậy. Khi đó 
công thức của hệ số khuếch tán phân từ với dung dịch loãng ở 20°C có dạng: 


260 


M, M„ 
Ð = 
A.B-Ja,(V)2+v.°Ÿ 





qV.I52) 


z„ - hệ số nhớt của chất lỏng (nếu B là dung môi) ở 20°C (103 N.s/m) 


hoặc Cp. 
A, B- các hệ số chỉ trạng thái của A và B. 
Ở nhiệt độ bất kỳ: 
D,=Ð„(I+ b (1 - 2a)] V.153) 
02 
b= ti, (V.154) 
Ð 


ø- khối lượng riêng của dung môi ở 20°C (kg/m)). 
Từ đó ta có tốc độ chuyển khối qua màng biên trên đơn vị khối lượng xúc 
tác: 
Vụ, = k„.a„(C, — €))‹ qV.155) 


Vụ„, - vận tốc khuếch tán ngoài. 


đ„ = Su 


m ng 
w:- điện tích riêng trên số lượng hạt xúc tác (cmỶ/g). 
Trong phản ứng hệ khí trên xúc tác rắn, một phản ứng điển hình nằm trong 
miễn khuếch tán ngoài là phản ứng oxy hoá NH¡: 
ANH; + 5O; -› 4NO + 6H„O 
Tiến hành ở nhiệt độ khoảng 900C trên xúc tác Pt hoặc Pt pha Rh, Pd.... 
Những công thức thực nghiệm tính tốc độ phản ứng cũng cho thấy trong 


miễn này tốc độ không đi theo những phương trình động học truyền, thống cho 
phản ứng hoá học. 


Ví dụ phương trình P. Apelbaran: 
s. 
Vụ 





ve =0/951. _ b45s+028(,2/°| — ava56 


C¿, C- nông độ khí NH; trong khí nguyên liệu và khí sản phẩm; 
Š- diện tích tiếp xúc trên đơn vị diện tích lưới cm?/ cm”; 


n- số lớp lưới; 


261 


á- đường kính sợi; 
Vạ- tốc độ lưu lượng dòng khí lí/cm?.h. 
Hay phương trình V. L. Atrosenco: 


V= _ nu, =k, Pu, c PNm, máy 
đi Phố 


Pạ„, - áp suất riêng phần của NH;; 





qV.157) 


Pz¿ - áp suất riêng phần của NO; 
Với a, a„„— — hiệu suất chuyển hoá ở điều kiện nhất định và hiệu suất 
chuyển hoá cực đại, ta có áp suất riêng phần là Thù, ly: 


Dạng tích phân của phương trình: 


& TC — (V.158) 
+ a a 


r- thời gian phản ứng; &- hằng số vận tốc. 
đụu, = 3,914 p0 
Hoặc ta có phương trình : 
V =kCx (V.159) 
= 2,263.10” 1170 


_—) 


k .eXỊ 
P ' RT 


IV.5.2. Tốc độ phản ứng bề mặt ngoài của hạt 
Ta giả thiết : 
1. Phản ứng một chiều có nghĩa rằng tốc độ khuếch tán đủ lớn, tốc độ 
quyết định là tốc độ phản ứng trên bề mặt ngoài. 
2. Phản ứng là phản ứng bậc I, tức là tốc độ làm giảm nồng độ chất A trên 
bề mặt ngoài. Viết dưới đạng: 


- (1/6). =Ị =ka„€, (IV.160a) 


k- hằng số tốc độ phản ứng bậc l1; 
€,- nồng độ chất phản ứng trên bể mặt ngoài vật rắn. 
Từ đó ta có: 
V = k„.a„.C, qV.160b) 


262 


IY.5.3. Tốc độ phần ứng bề mặt trong mao quản 
Ta cũng giả thiết như trên là phản ứng một chiều và bậc 1. Tốc độ làm giảm 
nồng độ chất A trong mao quản theo công thức: 


-(1S,u. TK, _) đV.161) 


Š„„- điện tích bề mặt trong của mao quản,m?/g; 


7 - hệ số hiệu dụng xúc tác (catalytic efficiency), là tỷ số tốc độ phản ứng 
thực của xúc tác so với tốc độ có lực cản của khuếch tán. 


Tốc độ phản ứng chung có dạng: 


V =k(S,„/S„).4„C,. 1. (IV.162) 


Nếu ta giả thiết phản ứng một chiều có nghĩa là tốc độ phản ứng trên bề mặt 
xúc tác nhanh và có thể cho Cs =0. (Trường hợp phán ứng hai chiều có nghĩa tốc 
độ phản ứng còn phụ thuộc vào tốc độ khuếch tán thì C, = €,). 


k- hằng số khuếch tán hay hằng số chuyển khối, xác định & rất phức tạp. 


Trong công thức IV.162 có hai đại lượng cần xác định đó là hằng số & và hệ 
số hiệu dụng 7. 


1V.õ.3.1. Xác định hệ số hiệu dụng 1 
a) Xác định hệ số hiệu dụng trong pha khí- xúc tác rắn 


Sự giảm nồng độ qua màng biên đến bề mặt (C, 2 Œ,): 








C, Ũ 
= cosh|2,„ (L— x)/ E V. 
cóc ~ eosh|d,,(1~3) l— TP (IV.163) 
ở đây đ„„ là modul Thiele cho lỗ xốp được xác định: 
Ằ. 
Ở„„ = Kí SP (V. 164) 


Đụ 


Đựy - hệ số khuếch tán hiệu quả; 
/Ø;— mật độ của hạt xúc tác ; 
L ~ chiều dài của mao quản. 


Như vậy modul Thiele tỷ lệ thuận với chiều dài của mao quản (và có thể đo 
cả đường kính của mao quản). 


263 


Nếu mao quản có 6,„ nhỏ thì sự giảm nồng độ đọc theo mao quản bé, ngược 


lại nếu ố,„ lớn thì sự giảm nồng độ sẽ lớn (hình IV.4Ib). 


0,1- 


0.0 


264 






Đối với phản ứng bậc I hệ số hiệu dụng rị được tính theo công thức: 


l 14H yunman 
n„=-” sua Sưu (IV.165) 
W„ạ  C§ 


ø 





han 
V, - tốc độ khuếch tán ở vùng khuếch tán trong (mol/m .s.g) 


V„— tốc độ phản ứng thực xảy ra trên bể mặt xúc tác không chịu ảnh 
hưởng của khuếch tán (mol/m°.s.g); 


C, - nồng độ chất phản ứng trong môi trường phản ứng. 
€, — nồng độ chất phản ứng trên bề mặt xúc tác. 
Nc 
X”= d/ó 
Bị ảnh hưởng mạnh của 


lực cân khuếch tá 
quần 


Không có sự cần trở của 
quá trình khuếch tần 


mao quản ————> 


-= (Äa.Du/LIẶC, 
hạt h?nh đẹt 


-VA=&C hạt hình trụ 
dùng cho tất cả kích 


+ l/kích thước Hạt 
thước của hạt vA% l/kíc c la 


hạt hình cầu 











+ 
0/1 02 03 05 I 2 3.4 5 10 20 


4= L(kø,/D„,)"? 


Hình IV.42. Sự phụ thuộc hệ số hiệu dụng „ vào modul Thiele ý 


Phương trình này cho phép tính hệ số hiệu dụng theo modul Thiele nếu biết 
giá trị của L, 2„ và k. Đường biểu diễn quan hệ giữa 7 và đ„„ chỉ ra ở hình IV.42 
cho ta thấy rằng đ„„ ở gần 0,4 thì r = ///„„ và đo đó ?; giảm nhanh trong vùng 
với sự tăng đ„„. Mặt khác ở giá trị đ„„ lớn thì 7 tỷ lệ nghịch với đ„u, L và đường 
kính hạt. 

b) Khuếch tán trong hạt xúc tác hệ lẳng— xúc tác rắn 


Sự khuếch tán của khí bên trong hệ xúc tác vốn đã được đề cập ở mục a), 
các công trình nghiên cứu sự khuếch tán trong hệ xúc tác rắn của cấu tử chất lỏng 
còn rất ít. 

Quá trình khuếch tán này cũng nằm trong các quy luật chung của sự khuếch 
tán trong hạt xốp. Mức độ trộn lẫn của các chất xúc tác và chất lỏng không ảnh 
hưởng nhiều đến sự chuyển động của chất lỏng bên trong các lễ xốp. Bởi vì chất 
lông chuyển động cùng với các hạt trong toàn bộ thể tích của dung dịch. Do vậy 
tốc độ khuếch tán trong không chịu ảnh hưởng của độ khuấy trộn. Điều này có 
thể xác định theo hệ số dẫn nhiệt thấp. 

Trong xúc tác, kích thước các lỗ xốp thường không đồng nhất. Ví dụ phân 
tích các đường đẳng nhiệt hấp phụ và nhá hấp phụ ở nhiệt độ thấp đã chỉ ra rằng, 
trong trường hợp than hoạt tính đường kính lỗ xốp thay đổi từ kích thước phân tử 
10 Â đến 600 Ä, tốc độ khuếch tán giảm khi đường kính lỗ xốp giảm. 

Ngoài ra còn có thể có građien nồng độ dọc theo toàn bộ chiều sâu của mao 
quản. Tốc độ chủ yếu được xác định bởi nồng độ của chất hoà tan, nhưng ở 
những chất vi xốp là rất phức tạp, đặc biệt những chất lỏng là chất hữu cơ có thể 
bị chậm lại vì có sự tác động giữa chất hữu cơ với các tâm hoạt động trên bề mặt 
xúc tác. Đặc biệt trong trường hợp chất lỏng là những phân tử lớn. Vì vậy những 
kim loại ở trong mao quản bé coi như không hoạt động. Vì vậy để tăng cường 
mức độ tham gia phản ứng của tâm hoạt động phụ thuộc vào cả hai yếu tố: kích 
thước hạt xúc tác và đường kính mao quản tới hạn của chất xúc tác. 

Sau đây ta xét một phản ứng cụ thể là oxy hoá phenol bằng H;O; trên xúc 
tác TS-l (thuộc họ MFI). 

Công thức xác định tốc độ của phản ứng cũng dùng phương trình ([V.165). 
Đại lượng 7; được xét như sau: 

Hệ số hiệu dụng xúc tác ?; phụ thuộc cả về đường kính hạt tỉnh thể xúc tác 
và được xác định theo lý thuyết Weizs. Ông đã mô phỏng một biểu thức toán học 
để tính 7; cho phản ứng oxy hoá phenol bằng H;O; trong pha lỏng, xúc tác rắn 
TS-1 và nhận thấy rằng: 


1) Khi đường kính hạt tinh thể đ„ < 0,15 hm thì hệ số hiệu dụng xúc tác 
bằng 1 và có thể coi quá trình không chịu ảnh hưởng của khuếch tán trong. 


265 


2) Khi đ > 0,15 thì ø < 7 với điều kiện hạn chế khuếch tán ngoài. Do ảnh 
hưởng của khuếch tần, trong hệ thống mao quản của pha rắn đã làm chậm tốc độ 
phân ứng. Người ta đánh giá ảnh hưởng này bằng cách áp dụng lý thuyết Weizs. 
Cho hệ phản ứng với chất xúc tác TS-I có hệ thống mao quản MFI, cấu tử khuếch 
tán là phenol để tính toán tốc độ phản ứng V„„. và các tham số động lực thực như 
năng lượng hoạt hoá, bậc của phản ứng theo phenol, hydropeoxit... 

Tuy nhiên việc tính toán hệ số hiệu dụng xúc tác và modul Weizs đối với 
phản ứng dị thể là khó. 

Phương trình động học biểu kiến Vụ, ở vùng khuếch tán trong của phản ứng 
oxi hóa phenol bằng HO; trong pha lỏng trên xúc tác rắn có thể được xây dựng 
như sau: 

_ đu...) 


Vạ, =——=S” (molJ) (1V.166) 


Czw„,„ — nồng độ sản phẩm hydroquinol và catechol; 
+ — thời gian phản ứng (giây). 

Thấy rằng đối với hệ xúc tác rắn - lỏng và rắn — khí, nếu giai đoạn hạn chế 
của quá trình là giai đoạn khuếch tán trong thì tốc độ phản ứng tỷ kệ nghịch với 
đường kính hạt xúc tác (pha rắn), không phụ thuộc vào lưu lượng đòng khí, hoặc 
tốc độ khuấy trộn. Ảnh hưởng của nhiệt độ 7 (trong thành phần của biểu thức 
động học: k = £#“ yếu hơn so với trường hợp phản ứng nằm trong vùng động 
học (có nghĩa là nhiệt độ ít ảnh hưởng đến &). Trong khi đó tốc độ của phản ứng 
động học (ở miền động học) thì không phụ thuộc vào kích thước hạt xúc tác mà 
nhiệt độ ảnh hưởng rất mạnh theo hàm số mũ - được thể hiện ở bảng (IV.9). 

Bảng IV.9 trình bày tổng kết quy luật ảnh hưởng các yếu tố tốc độ dòng 
(khuấy trộn), đường kính hạt xúc tác và nhiệt độ ở các vùng khác nhau của phản 
ứng xúc tác dị thể lên tốc độ phản ứng. 

Bảng IV.9 








Tốc độ phản ứng thay đổi 


Lưu lượng dòng Kích thước hạt 
(tốc độ khuấy trộn) xúc tác 





Vùng giới hạn 
phản ứng 










Nhiệt độ 






Ít hoặc không hoặc 


xayêyy m l 
Khuếch tán ngoài |. ụw S/y#n LÌhh yếu 





Khuếch tán trong | Không phụ thuộc 
Phản ứng động 
học trên bề mặt 


Hàm mũ yếu 











Không phụ thuộc | Không phụ thuộc |Hàm mũ mạnh 








266 


€©) Khuếch tán trong hệ khí — lỏng — xúc tác rắn 

Hệ xúc tác ba pha là phản ứng thuộc loại phức tạp nhất. 

Ví dụ như phản ứng hydro hoá benzen trên xúc tác Ni, hoặc phản ứng điều 
chế butyldiol.1,4 từ C;H; và dung dịch formalin trên xúc tác CuO/SiO;. 

Để phản ứng tiến hành cần có sự khuếch tán pha khí (H;) vào chất lỏng 
(benzen) và sau đó hỗn hợp khí - lỏng phải khuếch tán đồng đều lên bể mặt 
xúc tác. 

1) Khuếch tán H; vào dung dịch benzen. Ta có thể dùng áp suất cao, H; sẽ 
đẩy mạnh sự khuếch tán vào benzen. Theo định luật Henry nồng độ khí hoà tan tỷ 
lệ với áp suất, tuy nhiên áp suất cao sẽ kéo theo nhiều yếu tố phức tạp như thiết bị 
chịu áp cao, đặc biệt phản ứng tổng hợp butyldiol-I.4 xúc tác CuO sẽ thành xúc 
tác acetylua đồng rất dễ nổ dưới áp suất trên 5 atm. 

2) Khuếch tán hỗn hợp Hz/benzen lên bẻ mặt xúc tác Ni. Ta có thể dùng 
khuấy trộn để tăng tốc độ khuếch tán. Građient nồng độ hỗn hợp H;/benzen được 
thể hiện trên hình IV.43. 


Bề mật xúc tác niken 


Lớp khuếch tán 
màng biên 


Œ Dung dịch H,/Benzen 


ì 
1 
1 
1 
1 
' 
' 
' 
l 
' 
' 
+ 
) 
) 
' 
' 
( 
' 
‹ 
Ị 
1! 
1! 
1 
1 
! 
, 
) 
1 
1 
1 
1 
3 
' 
' 
' 
t 





C 


Hình IV.43. Građien nồng độ của hỗn hợp H/Benzen trong dung dịch C, đi qua 
lớp màng biên C, sẽ bị thay đổi do lực cẩn của hiện tượng khuếch tán 


I _:C¿=C, - Tốc độ phản ứng bể mặt không bị ảnh hưởng quá trình 
khuếch tán ; II : €< C, - Tốc độ phản ứng bị ảnh hưởng ít bởi quá trình 


267 


khuếch tán ; III : C<< C,- có thể Cạx~ 0. Tốc độ ảnh hưởng hoàn toàn quá trình 
khuếch tán. 


IV.5.3.9. Xác định hằng số khuếch tán (R) 


Cũng như miên khuếch tán ngoài, ở miền khuếch tán trong hằng số khuếch 
tấn & cũng phụ thuộc vào Ð (hệ số khuếch tán) như trong phương trình Fick. 

Khuếch tán trong không phụ thuộc vào chuyển động của dòng khí nhưng, 
phụ thuộc nhiều vào dạng mao quản. 

Tuy vậy để tiện khảo sát quá trình khuếch tán phân tử trong mao quản người 
ta cho mao quản là hình trụ, hình khe có các kích thước khác nhau (hình IV.44). 


Hình IV.44. Các dạng mao quản khác nhau thường gặp trong xúc tác dị thể 


Nói chung khuếch tán trong là khuếch tán trong môi trường tĩnh, nhưng có 
sự khác nhau rõ rệt: sự thay đổi trạng thái chuyển vận pha lưu động bên ngoài 
mao quản (fluid phase) không ảnh hưởng gì đến tốc độ khuếch tán trong mao 
quản. 

-_ Xét trường hợp D: loại mao quản cỡ 10 nm đường kính mao quản lớn 
hơn bước di động của phân tử, quá trình khuếch tán ít chịu ảnh hưởng 
của lực bề mặt. Khi đó quy luật khuếch tán trong môi trường tĩnh, hoặc 
tính hệ số khuếch tán như khuếch tán trong khí. 

~ Trường hợp A: ngược lại đường kính mao quản cỡ Ä tức là cỡ phân tử là 
loại vi mao quản, ít gặp trong hấp phụ xúc tắc. 

-_ Trường hợp B: đường kính mao quản nhỏ hơn bước đi động của phân tử 
ta gọi là khuếch tán Knudsen. Tính hệ số khuếch tán phân tử qua hệ số 
phân tử Knudsen theo công thức thực nghiệm: 


268 


D,= 97002, TT , (cm?8) 


trong đó: r„=—Œ 


r„- thông số hình học đặc trưng cho thể rắn; 

VỤ, Š¿ — thể tích tự do và diện tích tự do trên đơn vị khối lượng chất hấp 
phụ (cm /g) (cm”/g). 
1V.5.4. Phần ứng trong miền quá độ 


Tốc độ phản ứng và sự cản trở của khuếch tán. 

Cho rằng phản ứng bề mặt ngoài và trong xảy ra cùng song song, chúng ta 
rút ra được phương trình chung của tốc độ phản ứng trong và ngoài hạt xúc tác 
bằng cách kết hợp cả hai phương trình (IV,160) và (IV.161): 








my mg 
V. =k.——a„.Cs?+k.a„.Cy = ka„.C¿| 1+ : J} qV.167) 


Hự ng 


Khi ở trạng thái cân bằng thì tốc độ chuyển khối của chất A phải bằng với 
tốc độ chung của phản ứng. Kết hợp cả hai phương trình (IV.155) và (IV.167) 
ta CÓ: 


8 
k„.a„ÁC, -C,}= xa.cị| + T3) (IV.168) 


ng 
Từ phương trình trên cho nồng độ bề mặt chưa biết Œ,. 
k„LŒ, 


, 
k„+ nh +— 3| 
Sy 


Thay giá trị C, từ phương trình (IV.169) vào phương trình (TV.167) để loại 


Ẩn 
ka„1+ up [k„.C, 
V- " 


ï Sứ 
k„ +k| 1+“ 
ng 


ŒC= đV.169) 





tơi 


qV.170) 





269 


Chia cho k.&„[1 + (Sz/5„).77] cho ta phương trình tốc độ chung khi đã biết 
C¿, hằng số tốc độ, diện tích bể mặt có thể xác định bằng thực nghiệm. Ta có 
phương trình tốc độ : 


V.==—— (V.17D) 


+ 
đụ, Sựy 
kjt+—— 
my 
trong đó l/k„ và ——————— là tốc độ chuyền khối qua màng và sự cản trở 
duện 


te 
phản ứng do quá trình khuếch tán. 

Giá trị & và k„ có thể đo được bằng thực nghiệm. 

Ta có hai giả thuyết: 

Giả thuyết 1: Phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thấp, hằng số tốc độ & tương đối 
nhỏ so với hệ số chuyển khối k„ có nghĩa là tỷ số 1/k„ ở mẫu số của phương trình 
(V.169) tương đối lớn. Dưới điều kiện này modul Thiele nhỏ (do & nhỏ so với 
Đựp và giá trị ;; bằng nhau và tương đương l1. Trong trường hợp này quá trình 
khuếch tán nhanh so với quá trình phản ứng trên bề mặt. Nồng độ chất phản ứng 
qua màng biên và trong lỗ xốp là đồng đều, trường hợp này tốc độ phản ứng phụ 
thuộc vào tốc độ phản ứng bề mặt (hình IV.45a). 

Giả thuyết 2: Nhiệt độ phản ứng khá cao, k trở nên lớn hơn so với &„. Do 
hoạt tính xúc tác đạt được cực đại, vì vậy tốc độ phản ứng trên bể mặt xúc tác đạt 
cao hơn tốc độ khuếch tán. Theo đó lực cản trở phản ứng do khuếch tán (phương 
trình IV.169) trở nên nhỏ sơ với 1/È„„ và phương trình (TV.169) trở thành tốc độ 
chuyển khối qua màng là tốc độ quyết định vận tốc toàn quá trình. Trong trường 
hợp này phản ứng bề mặt nhanh, modul Thiele lớn, nồng độ của chất phản ứng 
trên bề mặt xúc tác giảm (hình IV.45b). 









Hạt xúc tác 


"Tốc độ khuếch tá 
trong hạt xúc tác 
quyết định tốc độ 


Tốc độ trên bề mặt 


quyết định tốc độ 








phản ứng C phốn dfng 
—— €C L 
Chiều đài x L l T 
a) Chiều đài x 
b) 


Hình IV.45. Sự thay đổi nồng độ của chất phản ứng (C,) qua màng biên và 
trong hạt xúc tác: a) tốc độ phân ứng quyết định tốc độ chung; 
b) tốc độ khuếch tán quyết định tốc độ chung 


270 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. R.J. Farrauto, C. H. Bartholomew (1997), Fundamental of Industrial Catalytic 
Processes. Blackie Academic & Professional. !* edition. 

- James T. Richardson (1992), Principle of catalyst dcvelopment. 

.- Martyn V. Twigg (1998), Catalyst handbook, Wolf Publishing, 2"° edition. 

-P.W, Atkins (1997). Physical chemistry, Oxford Unjivers/fY, 6* cdition. 

Nguyễn Hữu Phú (1998), Hấp phụ và xúc tác trên bề mát vật liệu vô cơ mao 

quản, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội. 

6. Nguyễn Hoa Toàn (1999), Động hóa học và thiết bị phản ứng trong công 

nghiệp hóa học. 


t3 9) 


ta + 


7.G. C. Bond (1987), Heterogeneous catalysis: principles and applications, 
Clarendon Press., Oxford. 

8. Bartholomew C. H., Buuw I. B. (1991). Catalyst deactivaton, Elsevicr, 
Amsterdam. 

9. Lee. H. (1985), Heterogeneous reactor design, Buttcrworth. Maryland. 

10. Bruce C. Gates (1992), Catalytic chemistry, University of Delaware. 

11. Parshall G., Nugent W. (1988), FEunctional Chemicals via Homogeneous 
Catalysis (part 2), Chem. Tech., 18(5) 314-320. 

12. Halpern J. (1987), Catalysis Homogeneous, in Encyclopedia of Physical 
Science and Technology, vol 2, 530-550. 

13. Tanabe K. (1970), Solid acids and bases, Academic Press, New York. 

14. Đặng Thị Thu (chủ biên) (2003), Công nghệ Enzym, Nhà xuất bản Khoa học 
và Kỹ thuật, Hà Nội. 

15. H. Chen, S. I. Woo, S. E. Park (1996), New Catalytic Applications of Zeolites 
for Petrochemical Studies in Surface Science and Catalysis. vol 12. 

16.J. M. Winterbottom, M. B. King (1999), Reactor Design for Chemical 
Engineers, Stanley Thomes Publisher Ld. 

17. Nguyễn Văn Xuyến (1994). Luận án tiến sĩ Khoa học, Hà Nội. 

18. M. Boudard, G. Djega Mariadasia (1990), Kinetics of heterogeneous catalysis 
reactions, Princeton University. 

19. Sler A. V. (1987), Catalyst supports and supported catalysts, Betlerworths 
Publishing Co., London. 


20, Oudar J. (1985), Deactivation and poisoning of catalysts, Marcel Dekker. 
New York. 


271 


MỤC LỤC 


Bài mở đâu 
Chương 1. XÚC TÁC ĐỒNG THỂ 


I.1. Phân chia các loại phản ứng xúc tác đồng thể 
1.1.1. Phản ứng xúc tác đồng thể pha khí 
I.1.2. Hệ xúc tác đồng thể trong pha lỏng 
L2. Thuyết xúc tác đồng thể Spitanski-Kobozev 
1.2.1. Phản ứng tiến hành bằng con đường tạo thành hợp chất 
trung gian (HCTG) giữa chất phản ứng và chất xúc tác 
1.2.2. Phương trình động học của phản ứng xúc tác đồng thể 
1.2.3. Sự tạo thành HCTG do kết hợp giữa nhóm chức của 
phân tử chất phản ứng và nhóm hoạt động của xúc tác 
1.2.4. Phản ứng đồng thể khi có mặt của xúc tác sẽ làm giảm 
năng lượng hoạt hoá của phần ứng 
1.3. Phản ứng xúc tác động thể — xúc tác là axit-bazơ 
T.3.1. Định nghĩa axit - bazơ 
1.3.2. Sự phụ thuộc hằng số vận tốc k vào độ pH môi trường 
1.3.3. Động học của phản ứng xúc tác axit — bazơ 
1.3.4. Lực axit — bazơ và hoạt tính xúc tác 
1.3.5. Hoạt độ và hệ số hoạt độ 
1.3.6. Các hàm số axit hạ và Hạ 
1.3.7. Phản ứng xúc tác axit ~ bazơ cho nhận điện tử 
(axit Lewis) 
I.4. Hiệu ứng muối 
1.4.1. Khái nệm 
1.4.2. Giải thích hiệu ứng muối bậc 2 
T.4.3. Giải thích hiệu ứng muối bậc 1 


1.5. Xúc tác đồng thể : xúc tác phức, xúc tác enzym 


272 


Gœ 


10 


11 
13 


18 
19 
20 
22 
24 
30 
32 
33 


35 


36 
36 
37 
38 


42 


1.5.1. Xúc tác enzym 
1.5.2. Xúc tác đồng thể : hợp chất cơ kim 


Chương 2. PHẢN ỨNG XÚC TÁC DỊ THỂ 


IL.1. Khái niệm 
II.2. Phân chia các giai đoạn trong phản ứng xúc tác dị thể 
IL2.1. Phân chía theo giai đoạn 
1.2.2. Phân chia theo lớp 
IL2.3. Phân chia theo vùng 
II.3.Động học của phản ứng xúc tác đị thể 
II.3.1. Phần ứng ở vùng khuếch tán 
IL3.2. Phản ứng ở vùng động học 
1I.3.3. Phản ứng ở vùng quá độ 
1I.3.4. Đồ thị Arhenius 
H.3.5. Phương trình động học tổng quát của phản ứng xúc 
tác dị thể 
1I.4. Chất xúc tác dị thể 


1I.4.1. Pha hoạt động 
I.4.2. Chất mang 
1.4.3. Chất phụ trợ xúc tác (promoter) 


Chương HII. ĐỘNG HỌC 


1II.1. Nhiệm vụ của việc nghiên cứu động học 
TIIL1.1. Phương pháp tìm thông số tối ưu 
IIL.1.2. Tốc độ phản ứng 
IH.1.3. Bậc của phản ứng 
II.1.4. Hiệu suất chuyển hoá r% 
II.1.5. Độ chọn lọc phản ứng (C %) 
III.1.6. Hiệu suất phản ứng (S %) 
HI.1.7. Hằng số tốc độ phản ứng (k) 
III.1.8. Thời gian phản ứng, tốc độ dòng, tốc độ thể tích 
II.1.9. Năng lượng hoạt hoá 


43 
48 


63 


63 
64 
64 
66 
67 
67 


67 
68 
69 
69 


70 
73 


75 
126 
131 


136 
136 
139 
142 
143 
143 
143 
144 
144 
145 


273 


IL2. Các yếu tố ảnh hưởng khi lập phương trình động học 147 


HI.2.1. Thời gian phản ứng 147 
HI.2.2. Hoạt tính xúc tác 148 
1H.2.3. Nhiệt độ 150 
HI.2.4. Hiệu ứng bù trừ 154 
III.2.5. Ảnh hưởng của áp suất 157 
III.2.6. Ảnh hưởng của quá trình khuếch tán 158 
HI.3. Chọn phương pháp nghiên cứu 160 
TI.3.1. Theo nhiệm vụ đề ra l1 
IIL3.2. Theo trạng thái chất phản ứng 161 
1H.3.3. Các phương pháp thường dùng trong phòng thí 
nghiệm để nghiên cứu động học của phản ứng 162 


Chương IV. QUÁ TRÌNH HẤP PHỤ VÀ KHUẾCH TÁN TRONG 


PHẢN ỨNG XÚC TÁC DỊ THỂ Xi 
A - HẤP PHỤ 179 
IV.1. Phân biệt giữa hấp phụ vật liệu và hấp phụ hoá học 179 
1V.1.1. Nhiệt hấp phụ 179 
IV.1.2. Lực hấp phụ 181 
1V.1.3. Sự chọn lọc của quá trình hấp phụ 183 
1V.1.4. Số lượng chất bị hấp phụ 183 
1V.1.5. Tốc độ hấp phụ 184 
1V.1.6. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên quá trình hấp phụ 184 
1V.1.7. Trạng thái chất bị hấp phụ 186 
1V.1.8. Đường biểu diễn thế năng của sự hấp phụ 190 
IV.1.9. Khảo sát quá trình hấp phụ trên kim loại 193 
V.1.10. Khảo sát hấp phụ hoá học trên xúc tác oxit 197 
IV.2. Động học của quá trình hấp phụ lý tưởng Langmuir 199 
IV.2.1. Thế nào là hấp phụ lý tưởng 199 
1V.2.2. Phương trình hấp phụ lý tưởng Langmui r 
khi chưa cân bằng 199 
1V.2.3. Phương trình hấp phụ lý tưởng khi đã cân bằng 200 


274 


IV.3. Hấp phụ thực 204 


IV.3.1. Hấp phụ thực 204 
IV.3.2. Đối với trường hợp bề mặt gồ ghẻ phức tạp 205 
IV.4. Đặc trưng xúc tác bằng phương pháp hấp phụ 205 
IV.4.1. Khái niệm về cấu trúc xúc tác rắn xốp 205 
IV.4.2. Đường đẳng nhiệt hấp phụ 206 
IV.4.3. Các phương trình đẳng nhiệt hấp phụ 208 
IV.4.4. Các dạng đường đẳng nhiệt hấp phụ 218 
V.4.5. Vật liệu mao quản trung bình (Mesoporosity) 220 
IV.4.6. Xác định bề mặt riêng của xúc tác (S,, m?/g) 223 
IV.4.7. Các phương pháp thực nghiệm xác định lượng chất 
bị hấp phụ x(g/g) ứng với áp suất P/P, 230 
IV.4.8. Sự phân bố kích thước mao quản 241 
IV.4.9. Bài tập về hấp phụ 245 
1V.4.10. Đo độ xốp của vật liệu mao quản 250 
IV.4.11. Vật liệu vị mao quản 252 
B- KHUẾCH TÁN 257 


IV.5. Các giai đoạn khuếch tán trong phản ứng xúc tác dị thể 257 
IV.5.1. Xét tốc độ giai đoạn (1) tức là màng chuyển khối 


__ (màng biên) 20 

IV.5.2. Tốc độ phản ứng bề mặt ngoài của hạt 262 

IV.5.3. Tốc độ phản ứng bề mặt trong mao quản 263 

IV.5.4. Phản ứng trong miễn quá độ 269 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 271 


775 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 


Tác giả : GS. TS. ĐÀO VĂN TƯỜNG 


ĐỘNG HỌC XÚC TÁC 
Chịu trách nhiệm xuất bản : PGS. TS. TÔ ĐĂNG HÁI 
Biên tập uà sửa bi .  Th§. NGUYÊN HUY TIẾN 
NAM SƠN, NGỌC LINH 
Trình bày bìa H HƯƠNG LAN 


NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
0 Trần Hưng Đạo - Hà Nội 





In 800 cuốn, khuôn khổ 19 x 27cm, tại Xưởng ìn NXB Văn hoá Dân tộc 
Quyết định xuất bản số: 136-2006/CXB/87-06/KHKT ngày 17/7/2006 
In xong và nộp lưu chiếu Quý HI năm 2006. 


Ỉ 


2 


ủ 


Ị 


| 


"8o 


Í 


0 


' 


ử 


Chờ, 


Ỉ 


‡ 


206004 





'IMWAMI 


4 


9 
Giá: 52.000đ 


